SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bô Sách Chú Giåi 


BUDDHISM FOR BEGINNERS 
PHÂT GIÁO VI SO' HOC GIÁ 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUÔC DOI ÐÚC PHÁT 
(PARTS I, II AND III - PHÁN I, II VÀ III) 
By Narada Maha Thera 
(Do Dai Trwóng Láo Narada Soan Tác) 


BUDDHIST THOUGHT 
IN WORLD SITUATIONS TODAY 
TU TU'ÓNG PHÁT GIÁO DÓ 
TAI TÌNH HUÓNG THËÉ GIÓ'I DU'O'NG ÐAI 
By Ashin Kelasa (Do Bai Dúc Kelasa Soan Tác) 


Dich Già: Daya Huynh Neoc Dính 
P.L. 2565 D.L. 2021 





SUTTANTA PITAKA 
KINH TANG 


Bộ Sách Chú Giải 


BUDDHISM FOR BEGINNERS 
PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIÁ 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 
(PARTS I, II AND III - PHÁN I, II VÀ III) 
By Narada Maha Thera 
(Do Dai Trưởng Lão Nàrada Soạn Tác) 


BUDDHIST THOUGHT 
IN WORLD SITUATIONS TODAY 
TƯ TƯỞNG PHÁT TỬ 


TẠI TÌNH HUỐNG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI 
By Ashin Keläsa (Do Đại Đức Kelasa Soạn Tác) 





Dịch Giả: Daya Huỳnh Ngọc Đính 


P. L. 2565 D.L. 2021 


BUDDHISM FOR BEGINNER 
PHÁT GIÁO VI SO HOC GIÁ 


Translated into Vietnamese in first edition 
By Daya Huynh Ngoc Dính 


Copyright O 2021 by Bhikkhu PASADO 
All right reserved. 
ISBN 978-163877728-1 
September 2021 


Published by Library of CATUDDISA SANGHA VIHARA 
5044 Old Shipps Store Road, Bealeton, VA 22712 - USA. 


Printed by Diggy POD 
301 Industrial Dr, 
Tecumseh, MI 49286 - USA. 





AHA THERA 


(1898 — 1979) 


NARADA M 


PREFACE 
TU NGÓN 


_ This booklet is published mainly for the benefit of Buddhist children 
and those adults who are ignorant of their noble religion. | 
The Life Of The Buddha is given here in the form of questions and 
answers. 
Teachers may delete those questions which, they think, are too 
adyanced for children. | 
Narada Maha Thera 


Tiểu tập kinh này được xuất bản chủ yếu vì quả phúc lợi cho các trẻ 
em Phật Tử và cho những người lớn mà tỏ ra thiếu hiểu biết về tôn giáo cao 
quý của họ. 

Cuộc đời Đức Phật được đưa ra ở đây theo hình thức vấn đáp (vån hỏi 
và giải đáp). 

Các vị Giáo Thọ có thé xóa bỏ những câu hỏi mà họ cho là quá cao 
cấp đối với các trẻ em. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera 


A WORD 
THIEN TU 


The compilation of this booklet by the Venerable Narada Maha Thera 
is a long-felt need for the Buddhist students who wish to learn the life of the 
Buddha and His Teachings in the shortest and simplest way. This also serves 
as a text book for those who wish to sit for the Dhamma examination 
conducted by the Young Men's Buddhist Association of Cambodia. I am very 
thankful to Venerable Maha Thera for his selfless service and noble effort 
in compiling this useful booklet. 

May He attain Nibbüna. 

Việc biên soạn tiểu tập kinh này của Ngài Dai Trưởng Lão Nãrada là 
một nhu câu từ lâu của hàng Phật Tử mong ước được học hỏi cuộc đời của 
Đức Phật và những Giáo Huấn của Ngài trong một phương pháp ngắn gọn 
nhất và đơn giản nhất. Đây cũng là một tập kinh thư thích hợp cho những ai 
mong muốn tham dự kỳ thi Giáo Pháp do Hiệp Hội Thanh Niên Phật Giáo 
Cam Bốt chỉ đạo. Tôi rất cảm tạ Ngài Đại Trưởng Lão vì sự phục vụ vô tư 
và sự nỗ lực cao quý của Ngài trong việc biên soạn tiểu tập kinh hữu ích này. 

Ước mong Ngài đạt đáo Níp Bàn. 


Wat Munisotaram (Chùa Ấn Sĩ Tự) 
Venerable Thạch Sơn 

Đại Đức Thạch Sơn 

12 — 24 — 90 / 33 


Printed in Thailand at 

Mahàamongkut Rajavidyalaya Press 

Phra Sumeru Road 

Bangkok 10200 

Dà in ở Xứ Thái Lan 

Tai Nhà In Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu 
Hoàng Gia Đại Vương Miên (Mahamongkut) 
Đường Vua Sumeru 

Bangkok 10200 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
| SAMMASAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH DÜC THÉ TÓN - ÜNG CÜNG - CHÁNH DÁNG GIÁC 


I. BUDDHISM FOR BEGINNERS 
PHÁT GIÁO VI SO HOC GIÁ 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUÓC ĐỜI ĐỨC PHẬT 


PARTI-PHÁNI 


1. What is your religion ? 
My religion is Buddhism. 
Tôn giáo của bạn là chi ? 
Tôn giáo của tôi là Phật Giáo. 


2. What is Buddhism ? 

Buddhism is the Teaching of the Buddha. 
Phát Giáo là chi ? 

Phật Giáo là Giáo Huấn của Đức Phật. 


3. Who is the Buddha ? 

The Buddha is the All-Knowing One. 
Đức Phát là ai ? 

Đức Phát là Dáng Toàn Tri. 


THE BIRTH OF PRINCE SIDDHATTHA 
SU RA DOI CUA THÁI TÚ SIDDHATTHA 


4. What was the Buddha's name ? 

His name was Siddhattha Gotama. 

Danh hiéu cúa Düc Phát là chi ? 

Danh hiệu của Ngài là Siddhattha Gotama. 


5. Who was he ? 
He was a Sakya Prince. 
Ngài dà là ai ? 


Ngài đã là một Thái Tử dòng Sakya. 


6. Who was his father ? 

His father was King Suddhodana. 

Thân Phụ của Ngài là ai ? 

Thân Phụ của Ngài là Vua Suddhodana (Tinh Phan). 


7. Who was his mother ? 

His mother was Queen Maha Maya. 

Thân Mẫu của Ngài là ai ? 

Thân Mẫu của Ngài là Hoàng Hậu Mahä Maya. 


8. When was he born 2 

He was born in 623 B.C. on the Vesak Fullmoon Day of May. 

Ngài dà được sinh ra vào lúc nào ? 

Ngài đã được sinh ra năm 623 Trước Công Nguyên vào Ngày Trăng 
Tròn Vesak của Tháng Năm. 


9. Where was he born ? 

He was born in the Lumbini Park at Kapilavatthu on the borders of 
Nepal. 

Ngài đã duoc sinh ra ở đâu ? 

Ngài dà duoc sinh ra trong Cóng Vién Lumbini thuóc kinh thành 
Kapilavatthu (Ca Ty La Vệ) tai biên giới của Xứ Nepal. 


10. What happened to the mother after his birth ? 

The mother died seven days after his birth. 

Điều chi đã xảy ra với Thân Mẫu sau việc đản sinh của Ngài ? 
Thân Mẫu đã qua đời bảy ngày sau việc đản sinh của Ngài. 


11. Where was she born ? 

She was born in the Tusita Heaven. 

Bà đã được sinh ra ở đâu ? 

Bà đã được sinh ra ở Thiên Giới Tusita (Cói Đâu Suất Đà Thiên). 


12. Who brought up the Prince ? 


His mother s younger sister, Waha Pajāpati Gotami, brought him up. 
Ai dà phủ dưỡng Thái Tử ? 


Em gái của Thân Mẫu Ngài, Bà Maha Pajapati Gotami, dà phú 
dưỡng Ngài. 


13. Was she also married to King Suddhodana ? 

Yes, she was also married to King Suddhodana. 

Bà ấy cũng đã kết hôn với Vua Suddhodana (Tinh Phan) ? 
Vâng, bà ấy cũng đã kết hôn với Vua Suddhodana. 


14. Had she any children ? 

Yes, she had a son named Nanda and a daughter named Sundari 
Nanda. 

Bà áy dà có con khóng ? 

Có, Bà ây dà có môt con trai duoc có danh tánh Nanda và môt con 
gái có danh tánh Sundari Nanda. 


15. Were the people happy over the birth of Prince Siddhattha ? 

Yes, the people were very happy. 

Người ta đã có vui mừng trước việc đản sinh của Thái Tử Siddhattha 
không ? 

Có, người ta đã rất vui mừng. 


16. Did wonderful things happen on his birth day ? 

Yes, many wonderful things happened on his happy birthday. 

Có những điều tuyệt diệu đã xảy ra vào ngày dán sinh của Ngài 
không ? 

Có, nhiều điều tuyệt diệu đã xảy ra trong ngày đản sinh vui vẻ của 
Ngài. 


17. Can you mention any wonderful event ? 

The baby Prince walked on seven lotuses. 

Ban có thé dë càp đến bát cứ sự kiện tuyệt diệu nào chăng ? 
Thái Tử sơ sinh đã đi trên bảy đóa hoa sen. 


18. Did he say anything ? 

He said: 
“Agøo? ham asmi lokassa 
Jettho? ham asmi lokassa 
Settho" ham asmi lokassa 


5 


Ayam antima jati 
Natthi' dani punabbhavo ti” 
“The chief am I in the world. 
There is no equal to me. 
I am supreme. 
This is my last birth. 
No rebirth for me." 
Ngài đã nói điều chi không ? 
Ngài đã nói “Ta là bậc tối thượng ở trên đời. 
Ta là bậc trưởng thượng ở trên đời. 
Ta là bậc tối tôn ở trên đời. 
Nay là đời sống cuối cùng của Ta. 
Ta không còn tái sinh nữa.” 
(Mahapadana Sutta - Kinh Đại Bốn, đoạn văn 29, trang 15, Tập HI 
— Digha Nikaya - Trường Bộ Kinh) 


19. What is the meaning of those Pali words ? 

Their meaning is, "Chief am I in this world.” 

Y nghĩa của những từ ngữ Pali ấy là chi ? 

Ý nghĩa của chúng là: “Ta là bậc tối thượng ở trên đời”. 


20. Why did he say so ? 

Because he would become a Buddha later. 
Vi sao Ngài đã nói như thé ? 

Vi di háu Ngài sé tró thành mót vi Phát. 


21. Was the Prince a simple child ? 

No, he was a wonderful child. 

Thái Tử có phải đã là một âu nhi binh thường không ? 
Không, Ngài đã là một âu nhi tuyệt diệu. 


A SAGE VISITS HIM 
MỘT BAC HIẾN TRIẾT BAI PHÓNG NGÀI 


22. Did any great person come to see this infant Prince ? 
A great sage named Ásita, also called Kala Devala, came to the 
palace to see him. 


Có bậc vĩ nhân nào đã đến dé khán kiến Thái Tử sơ sinh này không ? 
Một bậc đại hiền triết có danh hiệu Asia, cũng còn được goi là Kala 
Devala, đã đên cung điện đê khán kiên Ngài. 


_23. What did the King do ? 

The King brought the child to pay him due respect. 

Nhà vua đã làm chi ? 

Nhà vua đã bé Hoàng Nhi ra dé Ông ấy bày tỏ lòng kính trong. 


24. So, what happened 2 

The Prince's feet turned and rested on the matted locks of the sage. 
Thé, chuyén chi dà ngãu nhiên phát hiện ? 

Đôi bàn chân của Thái Tử đã giở lên và đã đặt ở trên mái tóc bện của 
vị Hiền Triết. 


25. Was the sage displeased at this ? 

No, he at once rose from his seat and saluted Him with joined hands. 
Vi Hiền Triết có bát duyệt y vé điều này không ? 

Không, Ông ấy ngay lập tức đã đứng dậy từ chó ngồi của mình và đã 
kính lễ Ngài với đôi bàn tay đã cháp lại. 


26. Why did he do so ? 

Because he knew that the Prince would become a Buddha in the 
future. 

Vi sao Óng áy dà làm nhu thé ? 

Vì Ông ấy đã biết ràng Thái Tử sẽ trở thành một vi Phật trong tuong 
lai. 


27. What did the royal father do ? 

He also saluted Him in the same way. 

Hoàng Phụ đã làm chi ? 

Ong áy cüng dà kính lé Ngài trong cüng phuong thúc. 


28. Was there any change in the sage ? 

The sage at first smiled and then wept. 

Đã có điều bién đổi nào ở trong vị Hiền Triết ? 

Vị Hiền Triết lúc đầu đã mỉm cười và sau đó đã khóc. 


29. Why did he smile ? 

He smiled because the Prince would become a Buddha. 
Vi sao Óng áy dà mim cuói ? 

Ông ấy đã mim cười vi Thái Tử sẽ trở thành một vi Phát. 


30. Why did he weep ? 

He wept because he would not be able to see the Buddha. 

Vì sao Ông ấy đã khóc? 

Ông ấy đã khóc vì Ông ấy sẽ không có khả năng để khán kiến Đức 
Phát. 


NAME - GIVING CEREMONY 
LE DINH DANH 


31. What happened on the fifth day afier the birth of the Prince ? 

The King invited many learned Brühmins to name the Prince. 
Chuyện gi đã xảy ra vào ngày thứ năm sau việc dàn sinh của Thái Tử 
? 

Nhà vua đã yêu thỉnh nhiều vị Bà La Môn thông thái đến để đặt tên 
cho Thái Tử. 


32. How was the Prince named ? 

He was named Siddhattha which means "Wish-Fulfilled". 

Thái Tử được đã được đặt tên nhu thé nào ? 

Ngài dà được đặt tên Siddhattha có nghia là “Nguyện Vọng Mãn 


23 


Túc”. 


33. Did those Brühmins foretell anything ? 

Seven of them raised two fingers and said that the Prince would either 
become a Universal Monarch or a Buddha. 

Những vi Bà La Môn ấy dà du ngón điều chi không ? 

Bảy vi trong số ho đã đưa hai ngón tay lên và dà nói rằng Thái Tử sẽ 
trở thành hoặc là một vị Chuyển Luân Thánh Vương hoặc là một vị 
Phật. 


34. What did the youngest Kondafífía say ? 
The youngest Kondañña raised one finger and said that he would 
surely become a Buddha. 


Vị Kondañña trẻ tuổi nhất đã nói thé nào ? 
Vi Kondañña trẻ tuói nhất đã chỉ đưa một ngón tay lên và đã nói một 
cách kháng định ràng Ngài sẽ trở thành một vi Phát. 


.. 35. Why was he called Gotama ? 
Because Gotama was his family name. 
Vi sao Ngài dà duoc goi là Gotama ? 
Vi Gotama là ho của Ngài. 


PLOUGHING FESTIVAL 
LÊ HA ĐIÊN 


36. Did anything wonderful take place in his childhood ? 

A strange thing took place at a Ploughing Festival. 

Có điều chi tuyệt điệu đã xảy ra trong thời tho âu của Ngài không ? 
Một điều kỳ đặc đã xảy ra tại một Lễ Hội Hạ Điền. 


37. What was this Ploughing Festival ? 

On the festival day the King with the baby Prince and his nurses and 
many others went to the field to plough. 

Lễ Hội Ha Điền này là chi ? 

Vào ngày Lễ Hội, nhà vua cùng Thái Tử âu nhi và những người giữ 
trẻ với nhiều người khác đã đến cánh đồng cày cấy. 


38. Where was the Prince placed ? 

He was placed on a couch under a rose-apple tree. 

Thái Tử dá được đặt ở đâu ? 

Ngài đã được đặt trên một chỗ ủ lúa mạch dưới một cây roi (cây mận). 


39. Who were watching him ? 

The nurses were watching him. Later they also went aside to see the 
Ceremony. 

Ai dà dang quan khán Ngài ? 

Các người giữ trẻ đã dang quan khán Ngài. Sau đó ho cũng đã bước 
sang một bên để khán kiến Lễ Hội. 


40. What did the Prince do when he was thus left alone ? 
The thoughtful Prince sat meditating on the couch. 


9 


Thái Tử đã làm chi khi Ngài đã bị bó lai một minh ? 
Thái Tử đã ngồi trầm tư thiền định trên chỗ ủ lúa mạch. 


41. Was it a strange thing ? 

It was certainly a very strange thing for a little child. 

Đó có phải là một điều kỳ đặc không ? 

Một cách chắc chăn đó đã là một điều kỳ đặc đối với một tiểu nhi. 


42. What did the King do, seeing this strange sight ? 

The King was so pleased that he saluted him, saying: 

"This, dear child, is my second salutation ". 

Nhà vua đã làm chi, dang khi khán kiến cánh tượng ky đặc này ? 
Nhà vua đã vô cùng duyệt ý đến nỗi Ông ấy đã kính lễ Ngài, nói rằng: 
“Này, Âu Nhi trân ái, đây là việc kính lễ lần thứ hai của Phụ Vương”. 


HIS CHILDHOOD 
THƯỞ ÂU THƠ CỦA NGÀI 


43. Was the Prince happy ? 

The Prince was very happy as a royal child. 
Thái Tử đã có an vui không 2 

Thái Tử đã rất an vui khi là một Hoàng Nhi. 


44. Did he receive a good education ? 

Yes, he was even better than his teachers. 

Ngài đã được tiếp thâu một nền giáo duc hoàn mỹ hơn không ? 
Vâng, thậm chí Ngài hoàn hảo hơn cả các Bậc Giáo Thọ của mình. 


45. Was he skilled in arts too ? 

Being a son of a warrior race, he was specially trained in the art of 
warfare. - | 

Ngài cũng đã được thuc luyện trong nghệ thuật nữa phải không ? 

Là một Nam Tử của chúng tộc thiện chiến (Khattiya — Sát Dé Ly), 
Ngài đã thụ quá huấn luyện một cách đặc biệt về nghệ thuật chiến 
tranh. | ` 


46. Was he an obedient boy ? 
He was a very obedient and good boy. 


10 


Ngài có phái là mót Nam Tu thuán dao khóng ? 
Ngài đã là một Thiện Nam Tử và rất thuận đạo. 


| 47. Was he kind ? 
He was kind to all, especially to poor animals. 
Ngài đã có từ ái không ? 
Ngài đã có từ ái đối với tất cả, đặc biệt là đối với các động vật đáng 
thương. _ 


48. Was he sorrowful ? 

Never, but he was very thoughtful. 

Ngài dà có sàu muón ám tràm khóng ? 

Không bao giờ, thé nhưng Ngài đã rất trầm tư. 


HIS MARRIED LIFE 
DOI SÓNG HÓN NHÁN CUA NGÀI 


49. What happened to the Prince at the age of sixteen ? 

He married his beautiful cousin, Princess Yasodharëa. 

Chuyện chi đã xáy ra với Thái Tử vào lứa tuổi mười sáu ? 

Ngài đã kết hôn với biểu muội xinh đẹp của mình, Công Chúa 
Yasodhara. 


50. Why did he marry at such an early age ? 
Because it was the custom in ancient India. 

Vi sao Ngài đã kết hôn ở độ tuổi tảo niên nhu thé ? 
Vì đó đã là tập tục ở Xứ Ấn Độ cổ đại. 


51. Who was Yasodhara ? 

She was the daughter of his father’s sister, Pamita. 

Yasodhara đã là ai ? 

Cô ấy là nữ nhi của Pamita, là người em gái của Thân Phụ Ngài. 


52. Who was her ƒather ? 

Her father was King Suppabuddha. 

Thán Phu cüa Có áy dà là ai ? 

Thân Phụ của Cô ấy đã là Vua Suppabuddha (Thiện Giác). 


11 


53. Had she any brother ? 

She had one brother named Devadatta. 

Có áy dà có anh em trai nào khóng ? 

Cô ấy đã có một người anh danh tánh là Devadatta (Dë Bà Dat Đa). 


54. What was her age when she married ? 

She was also sixteen. 

Độ tuói của mình như thé nào khi Cô ấy đã kết hôn ? 
Cô ấy cũng đã được mười sáu tuổi. 


55. Mention some others of the same age. 
Kaludayi, Channa and Kanthaka. 

Hãy dé cập đến một số người khác có cùng độ tuổi. 
Kaludayi, Channa và Kanthaka. 


56. What was the tree that sprang up on the Prince's birthday ? 
The Bodhi Tree at Buddha Gaya. 

Đã có cây chi mà đã dũng hiện vào ngày đản sinh của Thái Tử ? 
Cây Bồ Dé tại Buddha Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng). 


57. How did the Prince marry Yasodharà ? 

By showing his skill in the art of warfare. 

Thái Tử đã kết hôn với Yasodharä theo cách thức nào? 

Bằng cách triển thị kỹ năng của mình trong nghệ thuật chiến tranh. 


58. Did the Prince and Princess lead a happy married life ? 

They led a very happy married life because they agreed with each 
other in every way. 

Thái Tử và Công Chúa đã có trải qua một đời sóng hôn nhân hanh 
phúc không 2 

Họ đã trải qua một đời sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc vì họ đã 
cùng đồng thuận với nhau về mọi mặt. 


59. How many palaces had they 2 

They had three palaces for the three seasons. 

Họ đã có bao nhiêu cung điện ? 

Họ đã có ba cung điện trong ba mùa (Mùa Đông, Mùa Hạ và Mùa 
Mua). 


12 


60. What did the Prince do after the marriage ? 

He was merely enjoying worldly pleasures, living within the palace. 

. Thái Tử đã làm chi sau khi kết hôn ? 

Đang sinh sống trong cung điện, Ngài đã chỉ đơn thuần thụ hưởng các 
dục lạc thé tục. 


61. What happened as times passed by ? 

The Prince always used to think alone. 

Diéu chi dà xáy ra khi thói gian dà trói qua ? 

Thái Tú dà luón có thói quen dé nghi suy mót minh. 


62. Had he any worries ? 

No, he felt pity for all beings. 

Ngài dà có diéu chi uu nào khóng ? 

Khóng, Ngài dà cám tháy thuong xót cho tát cá chúng hüu tinh. 


63. What did he think ? 

He thought that he would get old, fall ill and die. 

Ngài dà nghi suy thé nào ? 

Ngài dà nghi suy ráng Ngài sẽ phải bị già nua, đồ bệnh và tử vong. 


64. What happened one day when he visited the park ? 

He saw four strange sights. 

Điều chi đã xảy ra khi một ngày nọ Ngài đã đến viếng công viên ? 
Ngài đã khán kiến bốn cảnh tượng kỳ đặc. 


65. What are they ? 

An old man, a sick person, a corpse, and a noble hermit. 

Chúng là những chi ? 

Một người già, một người bệnh, một tử thi và một án sĩ cao quý. 


66. Was the Prince changed on seeing them ? 

The Prince was greatly changed and he understood the nature of life. 
Thái Tú dà có bién dói dang khi khán kién chúng khóng ? 

Thái Tử đã bién đổi một cách cùng cực và Ngài đã tuệ tri được bản 
chất của cuộc đời. 


13 


67. What did he think ? 

He thought of leaving the world in search of Truth and Peace. 

Ngài đã nghĩ suy điều chi ? 

Ngài đã nghĩ đến việc rời bỏ thế gian để thám cứu Chân Lý và Sự An 
Lac. 


68. Did he receive any happy news when he was in the park ? 

He was informed that a son was born unto him. 

Ngài đã nhận được tin vui nào khi đã ó trong công viên ? 

Ngài đã được truyền cho biết răng một Hoàng Nam đã được sinh ra 
cho Ngài. 


69. Was he glad to hear the news ? 

He was not. He regarded his first and only son as a fetter. 

Ngài dà có hoan hy khi nghe tin tüc dó khóng ? 

Ngài dà bát hy duyệt. Ngài đã xem nhu lần đầu tiên và duy nhất đứa 
con trai của mình là một thúc phược. 


70. What did he say ? 

He said Rahu jàto, a fetter has arisen. 

Ngài đã nói chi 2 

Ngài đã nói Thúc Phược Đản Sinh, một thúc phược đã nảy sinh. 


71. Hearing it, how did King Suddhodana name his grandson ? 

He named him Rühula. 

Nghe duoc điều đó, Vua Suddhodana đã đặt tên cháu trai của mình 
như thế nào ? 

Vua đã đặt tên cho cháu trai là Rahula. 


72. What happened on his way home 2 
A young lady named Kisa Gotami seeing him uttered: 
Chuyện chi đã xảy ra trên đường vé nhà của Ngài ? 
Một phụ nữ trẻ có danh tánh Kisa Gotami đang khi khán kiến Ngài 
đã thốt lên: 
“Nibbuta nuna sā mātā 
Nibbuto nuna so pità 
Nibbutā nuna sā nàri 
Yassa'yam idiso pati” 


14 


73. What does this verse mean ? 

Peaceful is the mother 

Peaceful is the father 

_ Peaceful is the wife 

Who has such a husband as he. 

Kë tho này có nghia là chi ? 

An lac thay là nguói me 

An lac thay là nguói cha 

An lac thay là nguói vo 

Ai mà có duoc mót nguói chóng nhu Ngài váy. 


74. Has this saying any effect on him ? 

Yes, he was urged to seek Peace. 

Cáu chám ngón này có ành huóng dén Ngài khóng ? 
Vâng, Ngài đã được sách lệ để tầm cầu Sự An Lạc. 


75. How did he show his gratitude to the lady ? 

By sending his necklace as a present to her. 

Ngài đã biểu thị lòng biết ơn của mình với phụ nữ nhu thé nào ? 
Bằng cách ban phát sợi dây chuyền của mình như một món quà cho 
cô ây. 


RENUNCIATION 
SỰ TUYÊN BÓ PHÓNG KHÍ 


76. Returning home, what did he think ? 

He thought of leaving the world to seek Truth and Peace. 

Khi dà tró vë nhà, Ngài dà nghi suy diéu chi ? 

Ngài đã nghi suy đến việc rời bỏ thế gian dé tầm cầu Chân Lý và Sự 
An Lạc. 


TT. At mid-nieht what did he do ? 

He went to the room of Yasodharà. He opened the door, and stood at 
the threshold. 

Vào lúc nửa đêm Ngài đã làm chi ? 

Ngài đã đi đến phòng của Yasodhara. Ngài đã mở cửa, và đã đứng ở 
ngưỡng cửa. 


15 


78. Did he kiss the child ? 

No, he gazed at his wife and child who were fast asleep. 

Ngài đã có hôn con trẻ không ? 

Không, Ngài đã ngưng thị người vợ và con trẻ của mình đang ngủ say. 


79. Did he love them ? 

He loved them deeply as he loved all. 

Ngài đã có yêu thương ho không ? 

Ngài đã yêu thương họ một cách thâm thiết như Ngài đã yêu thương 
tầt cả. | 


80. Why did he want to leave those dear ones ? 

Because he pitied them and all others. 

Vi sao Ngài đã muốn lia xa những người thương yêu ấy ? 
Vì Ngài đã có lòng trắc án họ và tất cả tha nhân. 


81. Out of love for the world what did Prince Siddhattha do ? 
Without even informing his beloved father, he left the palace at mid- 
night. 

Vi tinh thương cho thé gian, Thái Tử Siddhattha (Si Dat Ta) đã làm 
chi ? 

Thám chí bát thóng tri cho nguói Cha thán yêu của mình, Ngài đã rời 
cung điện vào lúc nửa đêm. 


82. How did he leave ? 

With Channa, his charioteer, he rode into the dark on his favourite 
horse Kanthaka. 

Cách thức Ngài đã ra đi như thé nào ? 

Với Channa (Sa Nặc), vị song luân chiến xa ngự giá giả của Ngài, và 
trong tăm tối Ngài đã cưỡi trên lưng con ngựa Kanthaka (Kiền Trắc) 
rất yêu thích của mình. 


83. In what year did he renounce the world ? 
He renounced the world in his 29" year. 
Ngài dà xuát ly thé gian vào nám nào ? 

Ngài đã xuất ly thé gian vào lúc 29^ tuổi. 


16 


84. Where did he go ? 

He went far, and crossing the river Anoma rested on its bank. 

Ngài đã di đâu ? 

Ngài đã đi xa, và sau khi đã vượt qua sông Anoma đã tạm nghỉ trên 
_ bờ sông đó. 


85. What did he do to his garments ? 

The Prince removed his garments and handed them over to Channa. 
Ngài đã làm chi với xiém y của minh ? 

Ngài đã cởi bỏ xiêm y của minh và đã trao chúng lại cho Channa (Sa 
Nặc). 


86. What did he say to Channa ? 

He said "Friend Channa, take these garments and the horse, and go 
home. I shall ordain myself." 

Ngài đã nói chi với Channa ? 

Ngài đã nói “Này bạn Channa, hãy cầm lấy những xiêm y này và con 
ngựa, và về nhà. Ta sẽ tự xuất gia”. 


87. Did Channa also want to join him ? 

Yes, but Prince Siddhatta did not allow him to do so. 

Channa cũng đã có muốn tham gia cùng với Ngài không ? 

Vâng, thế nhưng Thái Tử Siddhatta đã không cho phép ông ấy làm 
như vậy. 


88. What happened to the horse ? 

The horse died out of grief and was born in the Tüvatimsa heaven. 
Chuyện chi đã xảy ra với con ngựa ? 

Con ngựa đã chết vì nỗi đau buồn và đã được sinh vào Tam Thập 
Tam Thiên Giới (Đao Lợi Thiên Giới). 


89. How did the Prince ordain himself ? 

With his sword he shaved his head and beard, and wearing yellow 
robes he became a monk. 

Thái Tir dà tu xuát gia nhu thé nào ? 

Vói thanh kiém Ngài dà cao tóc và ráu cüa minh, và khi dá mác các 
mành y vàng Ngài dà tró thành mót vi tu si. 


17 


90. Who gave him the robes ? 

A former friend of his, named Ghatikara Maha Brahma. 

Ai đã cho Ngài các mảnh y ? 

Một người ban trước đây của Ngài, có danh tánh Ghatikara Mahà 
Brahma. 


91. Did he get only the robes ? 

No, he received all the Eight Requisites of a monk. 

Ngài đã chỉ lấy các mảnh y thôi sao ? 

Không, Ngài đã nhận tất cà Bát Vật Dụng Cần Thiết của một tu sĩ. 


92. What is the Pali word for the Eight Requisites ? 
Attha Parikkhara is the Pali word. 

Từ ngữ Pali dé chỉ cho Bát Vật Dung Cần Thiết là chi ? 
Từ ngữ Pāli là Attha Parikkhãra. 


93. Mention the Eight Requisites. 

They are: The double robe, the upper robe, the under robe, bowl, 
knife, needle, belt, and the strainer. 

Háy ké Bát Vát Dung Càn Thiét. 

Dó là: Y hai lóp (Y Táng Già Lë), Y Thuong (Y vai trái), Y Ha (Y 
nói), binh bát, con dao, kim may, dáy thát lung và binh loc nuóc. 


94. Was Siddhattha any more a Prince ? 

No, he became a penniless wandering ascetic. 

Siddhatta đã còn là một vi Thái Tử nữa không ? 

Không, Ngài đã trở thành một tu sĩ khó hạnh phiêu bạt cùng khốn. 


95. Was he known by another name ? 

He was called Bodhisatta. 

Ngài dà duoc biét dén vói danh hiéu nào khác ? 
Ngài đã được goi là Bác Giác Hữu Tinh (Bồ Tát). 


96. What is the meaning of Bodhisatta ? 

Bodhisatta means a wisdom-being. It is the name given to one who is 
trying to become a Buddha. 

Y nghĩa của Bác Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) là chi ? 


18 


Bậc Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) có nghĩa là một Bậc Hữu Tinh Trí Tuệ. 
Đó là danh xưng được trao cho một Bậc đã đang nỗ lực trở thành một 
vị Phật. 


97. Had the Bodhisatta a place to live ? 

He had no fixed abode. He was living in caves or at the foot of trees. 
Bậc Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) đã có một trú xứ để sinh sóng ? 

Ngài đã không có một trú xứ cố định. Ngài đã sống trong các hang 
động hoặc ở dưới các gốc cây. 


98. How was he supported ? 

He lived on alms given by the charitable. 
Ngài đã được hỗ trợ như thế nào ? 

Ngài đã sống nhờ vào lòng lạc thiện hảo thí. 


99. What kind of life was he leading ? 

Alone he was leading a pure simple life seeking Truth and Peace. 
Ngài đã trải qua theo cách thức sống nào ? 

Đơn độc Ngài đã trải qua một đời sống thuần khiết đặng tầm cầu Chân 
Lý và Sự An Lạc. 


STRUGGLE FOR ENLIGHTENMENT 
PHÁN ĐẦU CHO SỰ GIÁC NGỘ 


109. What did the Bodhisatta do after his ordination ? 

He spent fasting a week in the Anupiya Mango Grove, enjoying the 
bliss of solitude. 

Bậc Giác Hữu Tinh đã làm chi sau việc xuất gia của minh ? 

Ngài đã sống cấm thực một tuần lễ trong khu vườn xoài Anupiya, 
đặng hưởng thụ niềm phúc lợi cô tịch. 


101.W hat did he do on the eighth day ? 

With bowl in hand, eyes cast down, he went from door to door, in the 
streets of Rajagaha seeking alms. 

Ngài đã làm chi vào ngày thú tám ? 

Vói binh bát trong tay, dói mát nhin xuóng, Ngài dà di tir nhà này dén 
nhà khác, trên các đường lộ Vương Xá Thành dé tầm cầu sự khát 
thực. 


19 


102. Was it a strange sight to the people ? 

The people and the King Bimbisüra were amazed at the sight of such 
a noble figure seeking alms in the city. 

Dó có phái đã là một cảnh tượng ky đặc đối với dàn chúng không ? 
Dân chúng và Vua Bimbisära (Bình Sa Vương) đã rất dói kinh ngạc 
khi trông thấy một nhân vật cao quý như thé đang tầm cầu sự khát 
thực trong thành phó. 


103. What was the King's order 2 
The King ordered the people to go and see who he was. 
Nhà vua đã ra lệnh chi ? 


Vua dà ra lénh cho dán chüng di xem nguoói dó là ai. 


104. What did the Bodhisatta do after seeking alms ? 

After getting enough food to eat he went to the Pandava rock. 
Bậc Giác Hữu Tinh đã làm chi sau khi đã tầm cầu su khát thuc ? 
Sau khi đã nhận đủ thực phẩm Ngài đã đi đến tảng dá Pandava. 


105. What did the Bodhisatta feel when he saw the food ? 

It seem as if his bowels gushed out to the mouth on seeing this mixed 
food which he had never seen. 

Bậc Giác Hữu Tinh đã cảm thấy chi khi Ngài đã khán kiến thực 
phẩm 2 

Dường như ruột của Ngài đã trào đến miệng đang khi khán kiến thực 
phẩm hỗn tạp này mà Ngài đã không bao giờ khán kiến. 


106. Did he eat the food ? 

He advised himself and ate the food. 
Ngài dà có tho thuc khóng ? 

Ngài đã tự khuyên minh và đã tho thuc. 


107. What happened when the messengers reported this matter to the 
King ? š 

The King hurried to see the scene, and offered him his kingdom. 
Điều chi đã xảy ra khi các tống tín nhân đã trình báo sự việc này đến 
nhà vua ? 


20 


Nhà vua dà vói và dën khán kién cánh tuong, và dá tu nguyén dé xuát 
vương quôc của mình cho Ngài. 


108. Did he accept it ? 

` No, he refused and said that he was intent on Buddhahood. 

Ngài dá có tho nhán diéu dó khóng ? 

Không, Ngài đã bát đáp ứng và đã nói rằng Ngài đã chuyên tâm đến 
Quả vị Phật. 


109. Was the King displeased ? 

The King was pleased to hear his lofty object. 

Nhà vua dà có bát duyét y khóng ? 

Nhà vua đã duyệt y khi nghe muc đích cao thượng của Ngài. 


110. What did the King say ? 

He invited him to visit his kingdom first after his Buddhahood. 

Nhà vua đã nói điều chi ? 

Nhà vua đã yêu thỉnh Ngài đến thám viéng vương quốc của mình trước 
tiên sau khi đạt Quả vị Phật. 


SEEKING THE TRUTH 
TÀM CÂU CHAN LÝ 


111. How did he seek Truth ? 

He went at first to a well-known ascetic named lãra Kalama and 
studied his doctrine. 

Ngài dà tàm càu Chán Ly nhu thé nào ? 

Lúc dàu Ngài dà di dén mót vi tu sí khó hanh tài danh có danh tánh là 
Alàra Kalàma và đã nghiên cứu học thuyết của vị ấy. 


112. Was he pleased with his system ? 

He was not pleased with his system because he taught him up to a 
certain mental stage only. 

Ngài đã duyệt ý với phuong pháp của vi áy không ? 

Ngài đã bất duyệt ý với phương pháp của vị áy vì ông ấy đã chỉ giáo 
huấn Ngài đến một giai đoạn tâm linh nào đó thôi. 


113. Did he leave him ? 


21 


As he did not get what he sought, he went to another famous ascetic 
named Uddaka Rümaputta. 

Ngài đã có từ bỏ ông ấy không ? 

Khi Ngài đã không có được điều mà Ngài đã tầm cầu, Ngài đã đi đến 
một vị tu sĩ khó hạnh tài danh khác có danh hiệu Uddaka Rama 
putta. 


114. Was he pleased with the system of his second teacher ? 

He was not pleased with his system too as he also taught him up to a 
still higher mental stage. 

Ngài đã có duyệt ý với phuong pháp của vi thầy thứ hai của mình 
không 2 

Ngài cũng đã bất duyệt ý với phương pháp của vị ấy vì ông ấy cũng 
chỉ giáo huấn Ngài đến một giai đoạn tám linh cao hon mà thôi. 


115. Why was he not satisfied with their system ? 

Because he was seeking Nibbana, the end of all suffering. 

Vi sao Ngài dà bát màn y vói các phuong pháp cüa ho ? 

Vi Ngài dà dang tàm càu Níp Bàn, su chám dút moi khó dau. 


116. Was he therefore discouraged ? 

He was not discouraged though he met with disappointment. He made 
up his mind to find out the Truth for himself. 

Vi thé Ngài dà có nàn lóng nhut chí khóng ? 

Ngài đã không có nản lòng nhut chí mặc dù Ngài đã trải qua sự thất 
vọng. Ngài đã quyết tâm dé tra minh Chân Ly cho chính minh. 


117. Which place did he choose for his meditation ? 

He chose Uruvela, a beautiful quiet spot. 

Ngài đã chọn nơi nào dé hành thiền ? 

Ngài đã chọn Uruvela (vườn lộc giả), một địa điểm tịch tịnh xinh đẹp. 


118. Who attended on him during his search for Truth 2 


Five monks named Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahanama; and 
Assaji attend on him. 


Ai dà gán bó vói Ngài trong trong thói gian tàm iu Chân Lý của - 
Ngài 2 


22 


Năm vi tu si có tên goi là Kondañña, Bhaddiya, Vappa, 
Mahànama, và Assaji đã gắn bó với Ngài. 
119. Who was Kondafifia ? 

He was the youngest Brahmin who foretold his future on the Name - 
giving Day. 
Kondañña là ai 2 
Ông ấy đã là vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất mà đã dự ngôn tuong lai của 
Ngài vào ngày Lë Định Danh. 


120. Who were the others ? 

They were the sons of four other Brahmins who were present on that 
occasion. 

Nhüng nguoi kia là ai ? 

Ho dš là nhüng nguòi con trai cúa bón vi Bà La Món kia mà họ cùng 
đã hiện diện trong dip ấy. 


121. How long did the Bodhisatta struggle to gain Buddhahood ? 
He struggled for six long years. 

Bác Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã phán đấu bao lâu dé hoạch đắc Quà 
vị Phật ? 

Ngài đã phán đấu trong sáu năm dài. 


122. How did he strive to gain Buddhahood ? 

He did many penances. He underwent much suffering. He practiced 
many forms of severe austerity. He tormented his body so much so 
that his body was reduced almost to a skeleton. 

Ngài đã ra sức nỗ lực như thé nào dé hoạch đặc Quả vị Phật ? 

Ngài đã tự hành sắc thân rất nhiều. Ngài đã trải qua rất nhiều đau khô. 
Ngài đã thực hành rất nhiều hình thức khổ hạnh khốc liệt. Ngài đã 
giày vò xác thân mình quá nhiều với kết quả là sắc thân của Ngài đã 
gày yếu đi như một bộ xương. 


123. What happened to his delicate body ? 

His golden — coloured skin turned pale. His blood dried up. His eyes 
were sunk. He was almost on the verge of death. 

Chuyén gi dà xáy ra vói sắc thân mánh khánh của Ngài ? 

Nước đa vàng tươi đã chuyên sang tái mét. Máu của Ngài đã khô cạn. 
Đôi mắt của Ngài đã trüng xuống. Ngài đã gần như cận kë tử vong. 


23 


124. Who approached him at this stage ? 
Mara, the Evil One, approached him. 
Ai dà tiép cán Ngài ó giai doan này ? 
Ma Vương, Ác Ma, đã tiếp cận Ngài. 


125. What did Mãra say ? 

Mara said: “You are lean. Near to you is death. Live, O Good Sir. 
Life is better. Living you could perform merit". 

Ma Vuong dà nói chi ? 

Ma Vương đã nói: “Ngài gầy còm. Canh bên Ngài là su tử vong. Hãy 
sống, Hỡi Ngài Thiện Nhân. Sự sống thì hoàn hảo hơn. Còn sống, 
Ngài có thể thực hiện Thiện Công Đức”. 


126. What was the Bodhisatta's reply 2 

He reply: “O Evil One, you have come for your own sake. I need no 
merit. I care not for life. I am intent on Buddhahood. ” 

Câu trả lời của Bác Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) là chi ? 

Ngài trà lời: “Hỡi Ác Ma, người đến vì lợi ích riêng của người. Ta 
không cần Thiện Công Đức. Ta không quan tâm đến sự sống. Ta 
chuyên tâm đến Quả vị Phật”. 


127. Did the Bodhisatta tell Mara who his army was ? 

He said that the Mára's army consisted of ten kinds of passions. 

Bậc Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) đã bào cho Ma Vương biết dao binh 
của Ông ấy là những ai không ? 

Ngài đã bảo răng đạo binh của Ma Vương bao gồm mười loại dục 
vọng. Tham Duc (Kama) là đạo binh thứ nhất. Bát Mãn Y (Arati) là 
đạo binh thứ hai. Sự Đói Khát (Khuppipasa) là dao binh thứ ba. Ái 
Dục (Tanhã) là đạo binh thứ tư. Hôn Trầm - Thụy Miên (Thĩna - 
Middha) là đạo binh thứ năm. Bố Úy (Bhaya) su sợ hãi là đạo binh 
thứ sáu. Hoài Nghi (Vicikiechä) là đạo binh thứ bảy. Phi Báng và Cố 
Chấp (Makkha — Thambha) là đạo binh thứ tám. Lợi Lộc (Lābha), 
Khen Tăng (Siloka), Vinh Du (Sakkāra), Danh Vong (Yasa) là dao 
binh thứ chín. Tự Tán Phi Tha CaHuEKup San dpars vambhana) là 
dao binh thứ mười. 


128. Did Māra succeed in tempting the Bodhisatta ? 


24 


No, he went away disappointed. 
Ma Vương dà thành công trong việc dụ hoặc Bác Giác Hữu Tinh (Bồ 
Tát) không 2 

Không, Ông ấy đã thất vọng bỏ ra đi. 


ATTAINMENT OF BUDDHAHOOD 
THÀNH TUU QUÀ VI PHẬT 


129. Did the Bodhisatta change his method ? 

He changed his method as his penances proved useless. 

Bậc Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) đã có thay dói phuong pháp của minh 
không 2 

Ngài đã thay đổi phương pháp của mình vì sự tự hành sắc thân của 
Ngài đã hóa ra vô dụng. 


130. What new path did he adopt ? 

He gave up extremes and adopted the Middle Path (Majjhima 
Patipada). 

Ngài dá áp dung dao lộ mới nào ? 

Ngài đã tir bó những cực đoan và đã áp dung Dao Lộ Trung Dung 
(Trung Dao). 


131. Did he think that he could not gain Buddhahood with a weak 
body ? 

He thought that he wanted strength to gain Buddhahood. So he gave 
up fasting and ate some food. 

Ngài dà có nghi suy ráng Ngài khóng thé hoach dác Quà vi Phát vói 
một sắc thân yếu đuôi ? 

Ngài đã nghĩ suy rằng Ngài đã mong cầu sức lực để hoạch đắc Quả vị 
Phật. Vì thế, Ngài đã từ bó việc cắm thực và đã thọ một số thực phẩm. 


132. Were the five monks pleased at this change of method ? 

The five monks were disappointed, and went to Isipatana leaving him 
alone. 

Năm vi tu sĩ đã có duyệt ý với sự thay đôi phuong pháp này không ? 

Năm vị tu sĩ đã thất vọng, và đã đi đến Isipatana sau khi dé lai Ngài 
mót minh. 


25 


133. Was he discouraged ? 

No, he had an iron-will. He was happy that he was alone. 

Ngài dà có nàn long nhut chí khóng ? 

Khóng, Ngài dà có mót y chí sát dá. Ngài dà an vui vi Ngài chi có mót 
minh. 


134. What happened one day as he was seated under a banyan tree ? 
A generous lady named Sujata offered him some milk rice. 

Điều chi đã xảy ra vào một ngày no khi Ngài đã ngồi dưới góc một 
cây đa ? 

Một phụ nữ kháng khái có danh hiệu Sujata đã hiến tặng Ngài một ít 
cơm sữa. 


135. Did this food give him any strength ? 

Yes, he felt strong and made a firm resolve not to rise from his seat 
until he gained Buddhahood. 

Thực phẩm này đã có mang lại cho Ngài sức lực nào không ? 

Có, Ngài đã cảm thấy khỏe mạnh và đã thực hiện một sự quyết tâm 
kiên định không đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình cho đến khi Ngài 
đã hoạch đắc Quả vị Phật. 


136. Under which tree was he seated ? 
He sat under the famous Bodhi tree at Buddha Gaya. 
Ngài dà ngói duói góc cáy nào ? 
Ngài đã ngồi dưới góc cây Bồ Dé nói tiếng tại Bồ Dé Dao Tràng. 


137. Why is it called the Bodhi tree 2 


It is called the Bodhi tree because the Bodhisatta gained Buddha 
hood under that tree. 


Vi sao nó dà duoc goi là cây Bó Đề ? 
Nó đã được gọi là cây Bồ Đề vì Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã 
hoạch đắc Quả vị Phật đưới sốc cây đó. 


138. What happened in the first watch of the night ? 


He gained the knowledge by which he was able to remember past 
lives. 


Điêu chi đã xảy ra trong canh đầu tiên của đêm ? 


26 


Ngài dà hoach dác Tri Thüc mà qua dó Ngài dà có khà nàng dé truy 
niệm các tiên kiép (Tác Mang Trí). 


139. What knowledge did he gain in the middle watch ? 

_ He obtained the Divine Eye by which he was able to see the death and 
rebirth of beings. 

Ngài đã hoạch đắc Tri Thức chi trong canh giữa ? 

Ngài đã hoạch đắc Thiên Nhãn Trí mà qua đó Ngài đã có khả năng để 
khán kiến sự tử vong và sự tái sinh của chúng hữu tình. 


140. What happened in the last watch ? 

He destroyed all passions, understood the Four Noble Truths, and 
became a Samma Sambuddha. 

Điều chi đã xảy ra trong canh cuối cùng ? 

Ngài đã tiêu diệt tất cả mọi dục vọng, đã tuệ tri Bốn Chân Lý Cao 
Thượng (Tứ Thánh Dë), và đã trở thành một Bậc Chánh Dáng Giác 
(Lậu Tận Trị). 


141. What do you mean by Samma Sambuddha 2 

Sammà Sambuddha means a Fully Enlightened or Awakened One. 
Ban dinh nói chi vé Bác Chánh Dáng Giác ? 

Bàc Chánh Đắng Giác có nghĩa là một “Bậc Dà Hoàn Toàn Giác 
Ngộ” hoặc “Bậc Đã Tỉnh Ngộ”. 


142. What is the First Noble Truth ? 

The First Noble Truth is Suffering. 

Thánh Dé Thú Nhát là chi ? 

Thánh Dé Thứ Nhất là Su Khổ Đau (Khổ Dé). 


143. What is the Second Noble Truth ? 

The Second Noble Truth is the Cause of Suffering. 

Thánh Dé Thú Hai là chi ? 

Thánh Dé Thứ Hai là Nguyên Nhân Của Sự Khó Đau (Tập DÓ. 


144. What is the Cause of Suffering ? 

The Cause of Suffering is Craving. 

Nguyén Nhán Cüa Su Khó Dau là chi ? 

Nguyên Nhân Của Sự Khổ Đau là Sự Khát Vọng. 


27 


145. What is the Third Noble Truth ? 

The Third Noble Truth is The End Of Suffering. 

Thánh Dé Thứ Ba là chi ? 

Thánh Dé Thứ Ba là Chấm Dứt Su Khổ Dau (Diệt Dé). 


146. What is The End Of Suffering ? 
The End Of Suffering is Nibbüna. 
Chấm dứt Sự Khổ Dau là chi ? 
Chám Dút su Khó Dau là Níp Bàn. 


147. What is The Fourth Noble Truth ? 

The Fourth Noble Truth is the Path Leading To The End Of Suffering. 
Thánh Dé Thü Tu là chi ? 

Thánh Dé Thứ Tu là Dao Lộ Dua Đến Chấm Dứt Su Khổ Dau (Dao 
pê). 


148. On what day did the Bodhisatta gain his Enlightenment ? 

On the Vesak full moon day of May. 

Bậc Giác Hữu Tinh (Bồ Tát) đã hoạch đắc sự Giác Ngộ vào ngày 
nào ? 

Vào ngày lrăng Tròn của tháng Năm Vesak. 


149. In which year did He become a Buddha ? 

He became a Buddha in His 35” year. 

Ngài đã trở thành một vị Phát vào năm nào ? 

Ngài đã trở thành một vị Phật vào năm thứ 35 của mình. 


150. How was He named after His Enlightenment 2 

He was named the Buddha Gotamea. 

Ngài dá duoc ménh danh nhu thé nào sau su Giác Ngộ của minh ? 
Ngài đã được mệnh danh là Đức Phật Gotama. 


151. Can you also become a Buddha 2 

Yes, we all can become Buddhas. 

Bạn cũng có thé trở thành một vị Phật ? 

Vâng, tát cả chúng ta đều có thể trở thành Phật. 


28 


152. Were there Buddhas in the past ? 

There were many Buddhas in the past. 

Đã có những vi Phát trong quá khứ không ? 
Đã có nhiều vị Phật trong quá khứ. 


153. Will there be Buddhas in the future ? 
There will be many Buddhas in the future. 
Së có nhiéu vi Phát trong tuong lai khóng ? 
Sẽ có nhiều vị Phát trong tương lai. 


154. What will be the name of the future Buddha ? 

Metteyya (Maitreya) will be the name of the future Buddha. 
Danh xưng của vi Phật trong tương lai sé là chi ? 

Metteyya (Di Lac) sẽ là danh xung của vi Phật trong tuong lai. 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUÓC ĐỜI ĐỨC PHẬT 
PART II — PHAN II 


SOON AFTER THE ENLIGHTENMENT 
NGAY SAU SU GIÁC NGÓ 


1. What did the Buddha utter soon after His Enlightenment ? 
He uttered a Paean of Joy (Udüna). 

Đức Phật đã thốt ra điều chi ngay sau Sự Giác Ngộ của mình ? 
Ngài đã thốt lên một khúc Khải Ca Hoan Hỷ (Tự Thuyết). 


2. Recite His first Paean of Joy ? 
Hãy trùng tụng khúc Khải Ca Hoan Hỷ thứ nhất của Ngài ? 


*Thro' many a birth in Samsara wandered I, 
Seeking, but not finding, the builder of this house. 
Sorrowful is repeated birth. 

O house-builder ! Thou art seen. 

Thou shalt build no house again. 

All the rafters are broken thy ridgepole is shattered. 
The mind attains the unconditioned. 
Achieved is the end of craving" (*) 


29 


“Xuyên qua nhiều kiếp sống trong Vòng Luân Hồi Ta đã phiêu bạt, 
Tìm kiếm, thế nhưng bắt tra minh, người thợ xây căn nhà này. 
Sầu muộn âm trầm thay sự tái sinh đã cứ lặp lại. 

Này hỡi người thợ xây nhà ! Ta đã thấy được người. 

Ngươi sẽ không xây nhà được nữa. 

Tất cả rui kèo của người Ta đã bẻ gãy tan tành. 

Tâm thức đạt được vô điều kiện. 

Đã thành tựu chấm dứt sự khát vọng (*) 


[():“Anekajãtfi samsaram sandhavissam anibbisam 
Gahakarakam gavesanto dukkhã jati punappunam”(Dhp. 153) 
“Lang thang bao kiếp sống, 
Ta tìm nhưng chẳng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khô thay, phải tái sinh”. (P.C. 153) 
“Through the endless round of birth and rebirth, 
Seeking in vain, I hastened on 
To find who framed this edifice. 
What misery ! — birth incessantly ! 
“Trải qua vòng tuyén chuyển sản sinh và tục sinh vô tận, tim kiếm 
trong vô vọng, Ta đã hãn khẩn để tìm người mà dựng khung thể hệ 
phức tap này. Khốn khó làm sao ! — kiếp sống trì tuc bất đoạn !” 


“Gahakaraka dittho'si puna geham na káhasi 
Sabba te phãsukã bhaggā gahakütam visankhitam 
Visañkharagatam ciftam tanhãnam khayam ajjhaga" 


(Dhp. 154) 
“Ôi ! Người làm nhà kia, 
Nay Ta đã thấy người, 


Người không làm nhà nữa, 
Đòn tay người bị gãy, 
Kèo cột người bị tan, 
Tâm Ta đạt tịch diệt, 
Tham ái thảy tiêu vong”. (P.C. 154) 
O builder ! l've discovered thee ! 
This fabric thou shalt ne'er rebuild ! 


30 


Thy rafters all are broken now 
And the pointed roof lies demolished ! 

This mind has demolition reached, 
| And seen the last of all desire !” 

“Hỡi người xây dung ! Ta đã khám phá ra người ! Cấu trúc này người 
sẽ không bao giờ xây dựng lại nữa ! Tắt cà các rui kèo của người bây. 
giờ đã bị bẻ gãy và đỉnh nóc nhà đã bị phá hủy ! Tâm thức này đã đạt 
đến trạng thái tịch diệt và đã nhìn thấy lần cuối của tất cả mọi sự khát 
vong l] 


3. How did the Buddha live soon afier the Enlightenment ? 

The Buddha fasted for seven weeks. ** 

Đức Phát đã sóng nhu thé nào ngay sau Sự Giác Ngộ ? 

Đức Phật dà cám thực trong bảy tuân lễ.** 

[(**): Christ fasted for forty days. Chúa đã cám thực trong bón mươi 
ngày] 


4. Did He feel hungry ? 

No, He was enjoying Nibbanic bliss. 

Ngài dà có cám tháy dói khóng ? 

Không, Ngài đã dang thụ hưởng niềm phúc lợi Níp Bàn. 


5. How did He spent the first week ? 

Throughout the first week He sat under the Bodhi Tree enjoying the 
Bliss of Freedom. 

Ngài đã trái qua tuần lễ thứ nhất nhu thế nào ? 

Trong suốt tuần lễ thứ nhất Ngài đã ngồi đưới gốc cây Bồ Đề đặng 
thụ hưởng Niềm Phúc Loi của Sự Tự Do. 


6. What did He do on the seventh day ? 

He meditated on the "Wheel of Life”. 

Ngài đã làm chi vào ngày thứ bày ? 

Ngài đã thiền dinh về “Luân Chuyển Nhân Sinh” (Liên Quan Tương 
Sinh). 


7. How did He spend the second week ? 
He stood at a certain distance gazing at the Bodhi Tree with 
motionless eyes (*). 


31 


Ngài đã trải qua tuần lễ thứ hai nhu thé nào ? 

Ngài đã đứng một khoảng cách nhất định đang ngưng thị cây Bồ Đề 
với đôi mát tịnh chi (*). 

[(*): On the spot where the Buddha stood a Cetiya has been erected 
by King Dharmasoka. This was named Animisalocana Cetiya and is 
still to be seen. 

(*): Tai noi mà Đức Phật đã đứng, một bảo tháp đã được Đức Vua 
Dharmasoka kiến tạo. Bảo tháp này đã được đặt tên là Bất Trát 
Nhãn Báo Tháp và hiện nay vẫn còn được trông thấy. ] 


8. Why did He do so ? 

He did so as a mark of gratitude to the tree. 

Vi sao Ngài dà làm nhu thé ? 

Ngài dà làm nhu thé là mót biéu thi cüa lóng biét on dói vói cái cáy. 


9. In what way was the Bodhi Tree helpful to the Buddha ? 

The Tree only gave Him shelter during His struggle for Buddha hood. 
Cáy Bó Dé dà giüp ích duoc chi cho Dúc Phát ? 

Cây chỉ cho Ngài nơi trú án trong lúc Ngài phán đấu cho Quả vi Phát. 


10. What was the first lesson the Buddha taught to the world ? 
The great lesson of Gratitude. 

Bài học đầu tiên mà Đức Thé Tôn đã giáo đạo cho thế gian là chi ? 
Bài học vĩ đại về Lòng Biết Ơn. 


11. How did He spend the third week ? 

He walked up and down a jewelled promenade (Ratana Cañkamana). 
Ngài đã trải qua tuần lé thứ ba nhu thé nào ? 

Ngài đã bộ hành lên lên xuống xuống môt dai dao được lát ngọc quy 
(Hữu Cước Bộ Xuất, Tả Cước Điểm Khởi Tại Bảo Thạch Đại 
Đạo). 


12. How did He spend the fourth week ? 

Sitting in a chamber, He meditated on the Higher Dhamma 
(Abhidhamma). š 
Ngài đã trải qua tuần lễ thứ tư như thé nào ? 

Khi đã an tọa trong một tư thất, Ngài đã thiền định về Giáo Pháp cao 
hơn (Vô Tỷ Pháp). 


32 


13. How did He spend the fifih week ? 

He sat under the Ajapala Banyan tree. 

. Ngài đã trải qua tuần lễ thứ năm nhu thé nào ? 

Ngài đã an tọa đưới gốc cây đa Sơn Dương Dưỡng Nhân (người nuôi 
đê). 


14. Who came to tempt Him at this time ? 

Three daughters of Māra came to tempt Him. 

Ai dà dén du hoác Ngài vào lúc này ? 

Ba cô con gái của Ma Vương đã đến dụ hoặc Ngài. 


15. Mention their names. 
Tanhā, Arati and Raga. 

Háy ké tén cüa ho. 

Ái Duc, Bát Mán và Tham Ái. 


16. Could they be passions ? 

They cannot be passions because this happened after the 
Enlightenment. 

Ho có thé kích duc ? 

Ho khóng thé kích duc vi điều này đã xảy ra sau khi Su Giác Ngộ. 


17. Where did He spend the sixth week 2 
Under the Mucalinda Tree. 

Ngài đã trải qua tuần lé thứ sáu ở đâu ? 
Dưới cội cây Mucalinda. 


18. What happened during this week ? 

It rained heavily and a Serpent King sheltered Him. 
Chuyện chi đã xảy ra trong tuần lễ này ? 

Trời đã mưa to và một Thần Xà Vương đã che chở Ngài. 


19. What happened on the 50" day ? 

Two merchants named Tapassu and Bhallika offered Him dried flour 
and honey. 

Điều gi dà xảy ra vào ngày thứ 50^ ? 


33 


Hai vi thuong buón có tén goi Tapassu và Bhallika dà phung hión 
cho Ngài bót khó và mát ong. 


20. What did they do after the Düna ? 

They sought refuge in the Buddha and the Dhamma. 
Ho dà làm chi sau khi Xà Thí ? 

Ho đã tâm cầu nương tựa nơi Đức Phật và Giáo Pháp. 


21. How did they seek refuge ? 

By reciting Buddham saranam gacchümi, Dhammam saranam 
gacchümi. 

Họ đã tám cầu noi nương tựa nhu thé nào 2 

Bằng cách niệm đọc “Con Xin Quy Y Đức Phật, Con Xin Quy Y Giáo 
Pháp”. 


22. Why didn't they seek refuge in the Sañeha ? 
Because there was no Sahgha then. 

Vi sao họ không tầm cầu nương tựa nơi Tăng Đoàn 2 
Vì lúc đó đã chưa có Tăng Đoàn. 


23. Did they want anything from the Buddha ? 

Yes, they wanted something to worship. 

Ho đã có mong cầu điều chi từ noi Đức Phát không ? 
Vâng, họ đã mong cầu một điều chi để kính phụng. 


24. What did the Buddha give them ? 

The Buddha touched His head and gave them some hair relic. 

Dúc Phát dà ban phát cho ho cái chi ? 

Đức Phát đã cham vào đầu của minh và đã ban phát cho ho mót ít tóc 
di vàt Thánh Nhán. | 


25. Where are they enshrined now ? 

They are enshrined in the Shwe Dragon Pagoda in Rangoon, 
Myanmar. 

Hiện gió chúng đã được trân tàng ở dâu ? 

Chúng đã được trân tàng trong Chùa Shwe Dragon ở Thủ Đô Ngưỡng 
Quang, Xứ Miễn Điện. 


34 


26. Who were the first Upasakas of the Buddha ? 

Tapassu and Bhallika were the first Upasakas. 

Ai dà là những Cận Sự Nam đâu tiên của Đức Phát ? 
Tapassu và Bhallika đã là những Cán Sự Nam đầu tiên. 


27. Who is an Upasaka ? 

An pasaka is a lay follower of the Buddha. 

Một Cận Sw Nam là ai ? 

Một Cán Sự Nam là một tín dó tại gia của Đức Phát. 


THE BUDDHA TEACHES THE DHAMMA 
ĐỨC PHẬT GIÁO ĐẠO GIÁO PHÁP 


28. What did the Buddha think of His Dhamma ? 

He thought how deep His Dhamma was and how hard it would be for 
people to understand. 

Düc Phát dà nghi suy chi vé Giáo Pháp cüa minh ? 

Ngài đã nghi suy Giáo Pháp của mình thâm trường làm sao và sẽ là 
nan giải làm sao cho mọi người được tuệ tri. 


29. Who appeared before Him then ? 

Brahma Sahampati appeared before Him and invited Him to preach 
the Dhamma. 

Thé rồi ai đã xuất hiện trước mặt Ngài ? 

Phạm Thiên Sahampati đã xuất hiện trước mặt Ngài và đã yêu thỉnh 
Ngài để thuyết giảng Giáo Pháp. 


30. Did He find people who could understand Him ? 

With His Divine Eye He looked and saw that there were people who 
could understand the Dhamma. 

Có phải Ngài đã nghiệm thấy người mà có thé tuệ tri được Ngài ? 
Với Thiên Nhãn Trí của mình Ngài đã nhãn kiến vi thực rằng có những 
người có thể tuệ tri được Giáo Pháp. 

31. To whom did the Buddha think of teaching the Dhamma first ? 
To Alara Kalama who was His first teacher. 


Đức Phật dà nghi suy đến việc giáo đạo Giáo Pháp đầu tiên cho ai ? 
Đến Älãära Kalàma đã là vị Giáo Thọ đầu tiên của Ngài. 


35 


32. Did He preach to Him ? 

No, He understood that he died a week ago. 

Ngài đã có thuyết giảng ‹ cho ông ây không ? 

Không, Ngài đã tuệ tri rằng ông ấy đã qua đời một tuần trước đây. 


33. Ofwhom did He think next ? 

He thought of Uddaka Rümaputta who was His second teacher. 
Ngài đã nghĩ suy đến ai tiếp theo ? 

Ngài đã nghĩ suy đến Uddaka Ramaputta đã là vị Giáo Thọ thứ hai 
của Ngài. 


34. What had happened to him ? 

The Buddha understood that he had also died the evening before. 
Diéu chi dà xày ra vói óng áy ? 

Đức Phát đã tuệ tri răng ông ấy cũng đã qua đời vào chiều tối hôm 
trước. 


35. Finally of whom did the Buddha think ? 

He thought of the five monks who attended on Him. 

Cuói cüng rói Ngài dà nghi suy dén ai ? 

Ngài đã nghĩ suy đến năm vi tu sĩ mà đã gán bó với Ngài. 


36. Where were they staying then ? 

They were staying at Isipatana, in Benares. 

Thé rồi ho đã đang ở đâu ? 

Ho đã đang ở tại vườn Isipatana (Lộc Giả), trong thành Benares (Ba 
La Nai). 


37. What were their names ? 

Kondafifia, Bhaddiya, Vappa, Mahünüma, and Assaji. 
Danh xung của họ là chi ? 

Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahàánama, và Assaji. 


38. Did the Buddha go to see them ? 

Out of compassion the Buddha went to see them. 
Đức Phật có đi đến gặp họ không ? 

Do lòng bi mẫn Đức Phật đã đến gặp họ. 


36 


39. Did He met any person on the way ? 

He met one Upaka, a wandering ascetic. 

Ngài dà có gáp nguoi nào trén duong di khóng ? 
. Ngài đã gặp một tu si khó hạnh phiêu bat Upaka. 


40. What did Upaka ask the Buddha ? 

He asked who the Buddha's teacher was. 

Upaka đã vấn hỏi Đức Phát điều chi ? 

Ông ấy đã vấn hỏi ai đã là vị Giáo Thọ của Đức Phật ? 


41. What was the Buddha's reply ? 

The Buddha replied that He had no teacher. 

Câu trả lời của Đức Phật đã là chi ? 

Đức Phật đã trả lời rằng Ngài đã không có vị Giáo Thọ nào cả. 


42. Why, were not Álara Kālama and Uddaka Ramaputta His 
teachers ? 

They were His teachers before His Enlightenment. For Buddhahood 
He had no teacher. 

Vì sao Alara Kalàma và Uddaka Ramaputta đã không phải là các 
vi Giáo Tho của Ngài ? 

Ho đã là các vi Giáo Thọ của Ngài trước Su Giác Ngộ của minh. Đối 
với Quả vị Phật, Ngài đã không có vị Giáo Thọ nào cả. 


43. What did the five monks think seeing the Buddha from afar ? 
They thought not to give Him due respect as He had given up striving. 
Năm tu sĩ đã nghi suy chi dang khi khán kiến Đức Phát từ xa ? 

Ho đã nghi suy không dành cho Ngài su kính trong vì Ngài dà từ bó 
viéc phán dáu. 


44. What happened as the Buddha drew near ? 

They could not refrain from giving Him due respect. 
Điều chi đã xảy ra khi Đức Phát đã dàn dàn đến ? 

Họ đã không tự kiềm ché dành cho Ngài su kính trọng. 


45. How did they address the Buddha ? 
They addressed Him “Avuso Gotama”. 


37 


Ho dà xung hó vói Düc Phát nhu thé nào ? 
Ho đã xung hô với Ngài là “Này Hiền Giá Gotama”. 


46. What did the Buddha say ? 

The Buddha advised them not to call Him thus as He was a Buddha. 
Dúc Phát dà nói chi ? 

Dúc Phát dà khuyën bào ho khóng nén goi Ngài nhu thé vi Ngài dà là 
mót vi Phát. 


47. Did they believe His word ? 

They did not believe Him though the Buddha said so for the second 
and third time. 

Ho đã có tin lời nói của Ngài không ? 

Họ đã không tin Ngài cho dù Ngài đã nói như thé lần thứ hai và lần 
thứ ba. 


48. What did the Buddha say then ? | 

The Buddha asked them "Do you know, O Bhikkhus, that I ever 
spoke to you thus before". 

Thé rồi Đức Phát đã nói điều chi ? 

Đức Phật đã vấn hỏi họ: “Hỡi Chư Tỳ Khưu, các ông biết răng Ta dà 
từng nói với các ông điều này trước đây không ?" 


49. Was the Buddha able to convince them ? 

Yes, He was able to convince them. 

Đức Phát đã có khả năng dé thuyết phục làm cho họ tin theo khóng ? 
Vâng, Ngài đã có khả năng dé thuyết phuc làm cho họ tin theo. 


50. Did they get ready to hear the Dhamma 2 

Yes, they sat patiently to hear the Dhamma. 

Ho đã có sẵn sàng dé thính thuyết Giáo Pháp chưa ? 

Vâng, họ đã an tọa một cách kiên nhẫn dé thính thuyết Giáo Pháp. 


THE FIRST SERMON 
BÀI THUYÉT PHÁP ĐẦU TIÊN 


51. What was the name of the Buddha's first sermon ? 
Dhammacakkappavattana Sutta. 


38 


Tén goi bài thuyét pháp đầu tiên của Đức Phát là chi ? 
Kinh Chuyén Pháp Luán. 


52. What does Dhammacakkappavattana mean ? 

_ It means the establishment of wisdom, or The Wheel of Truth. 
Dhammacakkappavattana có nghia là chi ? 

Nó có nghia là su thiét lập của trí tuệ, hoặc Luân Chuyển Chân Lý. 


53. On what day was this sermon preached ? 

On the Asalha (Esala - July) Full moon day. 

Bài thuyét pháp này duoc thuyét giáng vào ngày nào ? 
Vào ngày Tráng Trón Tháng Asalha (Esala - Tháng Báy). 


54. Where did the Buddha preach this sermon ? 

At the Deer Park, in Isipatana, near Benares. 

Đức Phật đã thuyết giảng bài thuyết pháp này ở đâu ? 

Tại Vườn Lộc Giá, trong khu rừng Isipatana, sần thành Benares 
(thành Ba Nại). 


55. Who were present to hear the sermon ? 
Amongst human beings the five monks. 

Ai đã hiện diện dé thính thuyết bài thuyết pháp ? 
Năm vị tỳ khưu trong số chúng nhân hữu tình. 


56. Who else were present ? 

We are told that there were many Devas and Brahmas too. 

Những ai khác đã hiện điện ? 

Chúng ta đã được nói rằng có nhiều Chư Thiên và Chư Phạm Thiên 
nữa. 


57. How did the Buddha start the sermon ? 

By advising the monks to give up the two extremes. 

Đức Phật đã bắt đầu bài thuyết pháp như thé nào ? 

Bằng cách khuyên bảo các vị tu sĩ hãy từ bỏ hai cực đoan. 


58. What were those two extremes ? 


The enjoyment of sensual pleasures, and the tormenting of the body. 
(Self-indulgence and Self-mortification). 


39 


Hai cuc doan dó là chi ? 

Su thu huóng thóa màn nhüng lac thú, và su thi di khóc hinh sác thán. 
[Tu Ngà Phóng Túng (Kamasukhallikanuyoga — Nhiét Tám Té | 
Hoat Duc Lac) và Tu Ngà Cám Duc (Attakilamathanuyoga — Nhiệt 
Tám Tu Tập Khổ Hạnh)]. 


59. Should all give up pleasures 2 

No, this advice was given to those who had given up the world. 

Tát cà có nén tir bó các lac thú ? 

Không, lời khuyên bảo này được ban phát cho những ai đã từ bó thé 
gian. 


60. Why did the Buddha say about the tormenting of the body ? 
Because people believed in useless penances to gain purity. 

Vi sao Düc Phát dà nói vé su thi di khóc hinh sác thán ? 

Vi nguói ta dà có niém tin trong các viéc tu hành sác thán vó ích dé 
dat được sự thuần khiết. 


61. Did these five monks believe in these penances ? 

Yes, they had a great faith in them. 

Nám vi tu si này dá có niém tin trong các viéc tu hành sắc thân này 
không ? 

Vâng, họ đã có một niềm tin mạnh mẽ về chúng. 


62. Did the Buddha also go to these extremes ? 

Yes, as a prince he enjoyed sensual pleasures. As an ascetic he 
practiced many penances. 

Có phài Dúc Phát cüng dà trái qua nhüng cuc doan này ? 

Vâng, khi còn là một thái tử Ngài đã thụ hưởng thỏa mãn những lac 
thú. Khi là một tu sĩ khó hạnh Ngài đã thực hành nhiều pháp môn tự 
hành sắc thân. 


63. What was the Path discovered by the Buddha ? 
He discovered the Middle Path. 

Đức Phát đã khám phá Dao Lộ chi ? 

Ngài dà khám phá ra Dao Ló Trung Dung. 


64. What is the Pali word for Middle Path ? 


40 


Majjhimàa Patipadi. 
Từ ngữ Pali dé chỉ cho Dao Lộ Trung Dung là chi ? 
Trung Dao. 


65. Why did the Buddha give up these extremes ? 
Because they were not profitable. 
Vì sao Đức Phật đã từ bó những cực đoan này 2 
Vì chúng đã bất khả hoạch lợi. 


66. What is the Middle Path ? 
It is the Noble Eightfold Path. 
Dao Ló Trung Dung là chi ? 
Đó là Bát Thánh Dao. 


67. To what does this Middle Path lead ? 


It leads to Nibbüna. 
Đạo Lộ Trung Dung dẫn đến điều chi ? 
Nó dẫn đến Níp Bàn. 


68. Mention the first two members of the Eightfold Path ? 

Right Understanding (Sammā Ditthi) and Right Thoughts (Samma 
Sañkap pa). 

Hãy ké hai Chi đầu tiên của Bát Chánh Đạo ? 

Kiến Giải Chân Chính (Chánh Kiến) và Tư Duy Chân Chính (Chánh 
Tư Duy). 


69. Mention the second three ? 

Right Speech (Sammà Vaca), Right Action (Sammà Kammanta), and 
Right Livelihood (Samma Ajivd). 

Háy kë ba Chi thú hai ? 

Nói Lời Chân Chính (Chánh Ngữ), Hành Động Chân Chính (Chánh 
Nghiệp), và Nuôi Mạng Chân Chính (Chánh Mạng). 


70. Mention the last three ? 

Right Effort (Samma Vñyarma), Right Mindfulness (Samma Sati) and 
Right Concentration (Sammà Samadhi). 

Hãy ké ba Chi cuói cüng ? 


41 


Tinh Cần Chân Chính (Samma Vāyāma), Ghi Nhớ Chân Chính 
(Sammä Sati) và Dinh Thức Chân Chính (Chánh Định). 


T1. What else địa the Buddha teach in His first discourse ? 

He taught the Four Noble Truths. 

Đức Phát đã giáo đạo chi nữa trong bài Pháp Thoại thứ nhất của Ngài 
? 

Ngài đã giáo dao Tứ Thánh Dé. 


72. What are they ? 

Sorrow, its Cause, its End, and the way to its End. 

Các Pháp áy là chi ? 

Sáu muộn âm trầm, nguyên nhân của nó, sự kết thúc của nó, và đạo lộ 
dẫn đến sự kết thúc của nó. 


73. What did the Buddha say with regard to them ? 

He said that light arose in things which He had not heard before. 
Dúc Phát dà nói chi vë các Pháp áy ? 

Ngài dà nói ráng Khài Phát Thüc áy dà khói sinh trong các Pháp mà 
Ngài đã bát thính văn trước đây. 


74. What is the cause of sorrow ? 

Craving is the cause of sorrow. 

Nguyén nhán cüa sàu muón ám tràm là chi ? 

Su khát vong là nguyên nhân của sáu muộn âm trầm. 


75. What is the end of sorrow 2 

Nibbüna is the end of sorrow. 

Sự kết thúc sầu muộn âm trầm là chi ? 
Níp Bàn là sự kết thúc sầu muộn âm trầm. 


76. When did the Buddha say that He was an Enlightened One 2 
Only after He understood these Four Noble Truths. 

Khi nào Dúc Phát dà nói ráng Ngài dà là mót Bác Giác Ngó ? 
Chi sau khi Ngài đã tué tri được Tứ Thánh Dé này. 


77. What happened at the end of the discourse ? 
Kondafifia understood the Dhamma and became a Sotüpanna. 


42 


Chuyện chi đã xảy ra vào lúc kết thúc bài Pháp Thoại ? 
Kondañña đã tuệ tri được Giáo Pháp và đã trở thành Bậc Thất Lai. 


78. What do you mean by a Sotapanna ? 

_ One who has attained the first Stage of Sainthood. It means a Stream- 
winner, one who has seen Nibbüna for the first time. 

Ban định nói chi về một Bác Thất Lai (Tu Dà Hườn) ? 

Một Bậc đã đạt được giai đoạn đầu tiên của dòng Thánh Khiết. Có ý 
nghĩa là một Bậc Dự Lưu, một Bậc đã kiến tri Níp Bàn lần đâu tiên. 


79, What did the Devas and Brahmas do ? 
They all shouted Sadhu, Sadhu ! 

Chu Thién và Pham Thién dá làm chi ? 

Tát cá họ đều reo hò Lành thay, Lành thay ! 


80. Did anything strange happen ? 

Yes, a very bright light appeared in the world. 

Có điều chi kỳ đặc đã xảy ra ? 

Vâng, một ánh sáng rất sáng ngời đã xuất hiện trên thế gian. 


81. What happened to the other four monks ? 

They also became Sotüpannas later. 

Chuyện chi đã xảy ra với bón vi tu sĩ kia ? 

Họ cũng đã trở thành Bác Thất Lai (Tu Đà Hườn) sau này. 


82. Did they become Arahats 2 

They became Arahats afier hearing the Anattalakkhana Sutta. 

Ho có trở thành Bác Vô Sinh (A La Hán) không ? 

Họ đã trở thành Bác Vô Sinh (A La Hán) sau khi nghe Kinh Vô Ngã 
Tướng. 


83. With what does this Sutta deal ? 

H deals with No-Soul. 

Vói nhüng chi bài Kinh này dé cáp dén ? 

Bài kinh dà cập đến Vô Ngã (không có linh hôn). 


84. What do you mean by an Arahat ? 
An Arahat means a Worthy One. 


43 


Ban dinh nói chi vë mót Bác V6 Sinh ? 
Một Bậc Vô Sinh có nghĩa là một Bác Trị Đắc Thánh Nhân. 


THE SIXTY ARAHATS 
SÁU MƯƠI BẬC VÔ SINH (A LA HÁN) 


95. Who was the sixth disciple of the Buddha ? 

Yasa, a rich man's son was His sixth disciple. 

Vi dé tử thứ sáu của Đức Phát là ai ? 

Yasa, con trai của một nhà giàu có là đệ tử thứ sáu của Ngài. 


86. How was he converted ? 

Disliking the world, he ran away from his house at night without 
informing any. Meeting the Buddha, he heard the Dhamma and 
became an Arahat. 

Anh ấy dà tu cải biến tín nguóng nhu thé nào ? 

Khi đã bát hoan hy thé gian, anh ấy đã chay trón khói nhà cüa minh 
vào ban đêm mà không thông báo cho bát luận điều chi. Khi đã điện 
kiến Đức Phật, anh ấy đã thính văn Giáo Pháp và đã trở thành một 
Bậc Vô Sinh. 


87. What happened to his father ? 

His father became the first lay follower (Upasaka) who sought refuge 
in the Triple Gem. 

Chuyén chi dá xáy ra vói Cha anh áy ? 

Cha anh ấy đã trở thành tín đồ tại gia đầu tiên (Cận Sự Nam) đã tầm 
cầu nơi nương tựa trong Tam Bảo. 


88. What happened to his mother and wife ? 
They became the Buddha's first Upasikas who sought refuge in the 
Triple Gem. 


Chuyện chi đã xảy ra với người Me và Vợ của anh ấy ? 
Họ đã trở thành những Cận Sự Nữ đầu tiên của Đức Phật đã tầm cầu 
nơi nương tựa trong Tam Bảo. 


89. Had Yasa any friends ? 


He had fifty four noble friends. 
Yasa đã có bạn hữu nào không ? 


44 


Anh ây đã có năm mươi bón bạn hữu cao quy. 


90. Were they also converted ? 

Yes, they too heard the Dhamma and became Arahats. 

` Ho cũng đã tự cải bién tín ngưỡng ? 

Vâng, họ cũng đã được thính văn Giáo Pháp và đã trở thành các Bậc 
Vô Sinh. - 


91. How many Arahats were there in the world then besides the 
Buddha ? 

There were altogether sixty Arahats in the world. 

Báy gió trén thé gian đã có bao nhiêu Bác Vô Sinh ở bên canh Đức 
Phật ? 

Toàn thé có sáu mươi Bậc Vô Sinh trên thế gian. 


92. Did the Buddha found any new Order ? 

With these sixty Arahats the Buddha founded the Noble Order of the 
Sangha. 

Đức Phát đã có thành lập Tân Giáo Hội nào không ? 

Với sáu mươi Bậc Vô Sinh này Đức Phật đã thành lập Giáo Hội 
Thánh Tăng Đoàn. 


93. What was the Buddha's advice to them? 

“Go forth, O Bhikkhus, for the good of the many. Preach the 
Dhamma for the happiness of the many. Proclaim the Holy Life. " 
Lói khuyên bảo của Đức Phật cho ho là chi ? 

“Hãy đi về phía trước, này Chư Tỳ Khưu, vì lợi ích của nhiều người. 
Hãy thuyết giảng Giáo Pháp vì niềm hạnh phúc của nhiều người. Hãy 
công bố Đời Sống Thánh Khiết”. 


94. What did these first missionaries do ? 

They went alone in various directions to preach the Dhamma. 
Các truyền giáo sĩ đầu tiên này đã làm chi ? 

Đơn độc họ đã ra đi theo nhiều phương hướng khác nhau để thuyết 
giảng Giáo Pháp. | 


95. What did the Buddha do ? 
The Buddha also went alone on foot to preach His New Dhamma. 


45 


Duc Phát dá làm chi ? 
Đức Phật cũng đã đơn độc bộ hành di thuyết giảng Tân Giáo Pháp của 
Ngài. 


THE BUDDHA'S MINISTRY 
ĐỨC PHẬT SU VU 


96. How long did the Buddha's ministry last ? 
Forty five years. 

Sự Vu của Đức Phát đã kéo dài duoc bao lâu ? 
Bốn mươi lám năm. 


97. Was His ministry a success ? 


His ministry was the most successful and longest of all the religious 
teachers. 


SU vu cúa Ngài có thành cóng khóng ? 
Su vụ của Ngài đã là thành công nhất và lâu đài nhất trong số tất cả 
các Bậc Tôn Sư. 


98. What were the causes of His success 2 


His noble personality, the greatness of the Dhamma, and the methods 
used to teach the Dhamma. 


Những nguyên nhân thành công của Ngài đã là chi ? 
Cá tính Thánh Khiết của Ngài, sự vĩ đại của Giáo Pháp,và các phương 
pháp thông dụng để giáo đạo Giáo Pháp. 


99, Had He many supporters ? 

Yes, He had many supporters like King Kosala, King Bimbisara, 
Anathapindika, and Visakha. 

Ngài đã có nhiều người ủng hộ không 2 

Vâng, Ngài đã có nhiều người ủng hộ như Vua Kosala, Vua 
Bimbisara (Bình Sa Vương), Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô 
Độc), và bà thí chủ Visakha. 


100. Had He any opponents ? 


Yes, Devadatta. His own cousin and pupil, was His chief opponent. 
Ngài dà có phán dói già nào khóng ? 


46 


Vâng, Devadatta (Dé Bà Dat Da). Chính đường huynh và món đệ của 
Ngài, đã là vi phản đôi già chính yếu của Ngài. 


101. Had He any opposition ? 

Yes, He had opposition from rival sects, but He faced them bravely. 
Ngài đã có sự phản đối nào không ? | 
Váng, Ngài dá có su phàn dói tir các giáo phái canh tranh dói thú, thé 
nhung Ngài đã đối diện với họ một cách dũng cám. 


102. Whose kingdom did the Buddha visit first ? 

The kingdom of King Bimbisara. 

Đức Phật đã đến viếng thăm vương quốc nào đầu tiên ? 
Vương quốc của Vua Bimbisära (Binh Sa Vương). 


103. What did the Buddha preach there ? 

The Buddha preached the Maha Nãrada Kassapa Jataka. 

Đức Phật đã thuyết giảng điều chi ở nơi đó ? 

Đức Phật đã thuyết giảng Kinh Bốn Sinh Maha Nãrada Kassapa. 


104. Was the King converted ? 

Yes, the King became a Sotapanna. 

Nhà vua đã tự cải bién tín ngưỡng không ? 

Vâng, nhà vua đã trở thành một Bậc Thất Lai (Tu Đà Hườn). 


105. Did the King make any offering ? 

The King offered the Bamboo Grove (Veluvanarama) to the Buddha 
and the Saügha. 

Nhà vua dà phung hién chi khóng ? 

Nhà vua đã phụng hiến Rừng Trúc (Trúc Lâm Tự) cho Đức Phật và 
Tăng Đoàn. 


THE FIRST TWO DISCIPLES 
HAI VỊ ĐỆ TỬ ĐẦU TIÊN 


106. Who were the Buddha's first two chief disciples ? 
Venerables Sáriputta and Moggallana. 
Ai đã là hai vi đệ tử chính yếu đầu tiên của Đức Phát ? 


47 


Các Trưởng Lão Sāriputta (Xá Loi Phát) và Moggallana (Mục Kiền 
Liên). 


107. Who was Sãripuffa ? 

He was the son of a Brahmin lady named Sari. 

Sariputta dà là ai ? 

Ngài đã là nam tử của một Nữ Bà La Món có tên goi Sari. 


108. Had he another name 2 

His other name was Upatissa. 
Ngài đã có tên nào khác không ? 
Tên khác của Ngài đã là Upatissa. 


109. Who was Moggallàna ? 

He was the son of a Brahmin lady named Moggali. 
Moggallana đã là ai ? 

Ngài đã là nam tử của một Nữ Bà La Món có tên goi Moggali. 


110. Had he another name 2 
His other name was Kolita. 
Ngài dà có tên nào khác không ? 
Tên khác của Ngài đã là Kolita. 


111. What did these two friends, Sariputta and Moggallüna do ? 
They realized the vanity of worldly pleasures and wanted to seek 
Peace. 

Đôi bạn này, Sariputta và Moggallana đã làm chi ? 

Ho dá chúng tri duoc su hu ào cüa các duc lac thé tuc và dà mong mỏi 
tầm cầu Su An Lac. 


112. To whom did they go first ? 

They went to a teacher named Sañjaya. 

Ho dà di dén vói ai truóc tién ? 

Ho dà di dén mót Giáo Tho có danh hiệu Sañjaya. 


115. Were they pleased with his teaching ? 
No. Dissatisfied with his teaching, they left him. 
Ho dá có duyét y vói giáo huán cúa vi này khóng ? 


48 


Không. Bát mãn ý với giáo huán của vị ây, ho đã rời bó vi ây. 


114. Whom did Sariputta meet later ? 
He met Arahat Assaji. 

_ Sau đó Sariputta đã diện kiến ai ? 
Ngài đã gặp Bậc Vô Sinh Assaji. 


115. Did he preach the Dhamma to him 2 

Yes, he preached on the Law of Cause and Effect. 

Bác áy dà có thuyét giáng Giáo Pháp cho Ngài khóng ? 

Vâng, Bậc åy dà thuyét giảng Dinh Luật Tác Nhân và Hệ Quả. 


116. Recite the verse he preached. 
Hãy trùng tụng câu kệ Bậc ây đã thuyết giảng. 


“Of things that proceed from a cause. 
Their cause that Tathagata has told. 
And also their cessation : 

Thus teaches the Great Ascetic."* 

“Các Pháp đã trinh tự diễn bién từ một nguyên nhân. 
Nguyên nhân của các Pháp áy mà Như Lai đã chỉ báo. 
Và hơn nữa sự chấm dứt của các Pháp ấy: 

Bậc Đại Tu Sĩ Khổ Hạnh giáo đạo như thế”. 


[Œ): “Ye đhammaä hetuppabhava - tesam hetum tathāgato. 
Aha fesañca yo nirodho - evam vadi mahä samano.” 
*Whatever from a cause proceeds, thereof 
The Tathàgata has explained the cause, 
Its cessation to he has explained. 
This is the teaching of the Supreme Sage." 
“Bát luận điều chi trinh tự diễn bién từ một tác nhân, 
Từ đó, Đức Như Lai đã giải thích tác nhân, 
Sự chấm đứt của nó Ngài cũng đã có giải thích. 
Đây là giáo huấn của Bậc Trí Giả Tối Thượng.”] 


117. Was Sariputta able to understand the Dhamma ? 
On hearing the first two lines, he became a Sotapanna. 
Sariputta đã có khá năng tué tri được Giáo Pháp không ? 


49 


Khi dà thính vàn hai cáu tho dàu tién, Ngài dà tró thành mót Bác Thát 
Lai. 


118. What happened to Moggallüna ? 

When Sàriputta went and repeated the verse to Moggallüna, he also 
became a Sotapanna. 

Chuyện chi đã xảy ra với Moggallana ? 

Khi Sariputta đã đến và đã trùng tụng câu thơ với Mogøallana, Ngài 
cũng đã trở thành một Bậc Thất Lai. 


119. Did they go to see the Buddha later ? 

Yes, they saw the Buddha and after hearing the Dhamma from Him 
they attained Arahatship. 

Sau này họ đã có di khán kiến Đức Phát không ? 

Váng, ho dà khán kién Dúc Phát và sau khi dà thính ván Giáo Pháp tir 
noi Ngài, ho dà thành dat Quà vi V6 Sinh. 


120. Did they make any request ? 

They requested the Buddha to admit them into the Order. 

Ho đã có dé xuất yêu cầu nào không ? 

Họ đã có yêu cầu Đức Phật chuẩn hứa cho họ được tiễn nhập vào Giáo 
Hội. 


121. How were they admitted ? 

By the mere words “Etha Bhikkhave. Come, O Bhikkhus". 

Họ đã được chuẩn hứa tién nhập nhu thé nào ? 

Bằng những từ ngữ đơn thuần “Này Chư Thiện Lai Tỳ Khưu. Hãy 
đến, này Chư Ty Khưu”. 


122. What positions were they given in the Order ? 

The Buddha made Arahat Sãriputta His first chief disciple and 
Arahat Moggallüna His second chief disciple. 

Họ đã được ban phát những phẩm chức chi trong Giáo Hội ? 

Đức Phát đã phong chức Bậc Vô Sinh Sariputta làm đệ tử thượng 
thủ thứ nhất của Ngài (Đệ Nhất Chí Thượng Thinh Văn) và Bậc Vô 
Sinh Moggallana làm đệ tử thượng thủ thứ hai của Ngài (Dé Nhi Chí 
Thượng Thinh Văn). 


50 


THE BUDDHA VISITS HIS BIRTHPLACE 
ĐỨC PHẬT VIÉNG THÁM NOI DÁN SINH CÚA NGÀI 


123. Did the Buddha visit His birthplace ? 

The Buddha visited His birthplace as desired by His father. 
Đức Phát đã có viếng thăm noi đản sinh của Ngài không ? | 
Düc Phát dà viéng thám noi dàn sinh cüa minh vi Phu Thán Ngài dà 
mong mói. 


124. Who urged Him to do so ? 

The Minister Küludüyi, who was a play-mate of the Buddha. 

Ai dà thúc giuc Ngài làm nhu váy ? 

Quan đại thần Kaludayi, đã là người ban chơi thân của Đức Phát. 


125. How long did the Buddha take to walk to Kapilavatthu ? 

As He went preaching the Dhamma on the way it took two months. 
Đức Phật đã mát bao lâu dé di bộ đến thành Kapilavatthu (Ca Ty La 
vê)? 

Đã lấy di hai tháng vì Ngài đã di vừa thuyết giảng Giáo Pháp trên lộ 
trình. 


126. Did the elderly Sãkyas give Him due respect ? 

No, they were proud and they put forward younger ones to salule Him. 
Các bác cao nién truóng thuong dong Sakya dà có bày tó su kinh 
trong dói vói Ngài khóng ? 

Không, ho đã tự hào và đã dé nghi đưa những người trẻ tuổi tới trước 
để kính lễ Ngài. 


127. How did the Buddha overcome their pride ? 

By rising into the sky and showing the “Twin Wonder” (Yamaka 
Patihariya). 

Đức Phật đã làm thé nào khác phuc sự kiêu ngạo của họ ? 

Bằng cách bay lên lên bầu trời và đã hiển thị “Song Đối Kỳ Tích” 
(Song Đối Thần Túc Thông). 


128. What is this Twin Wonder ? 
By His mental powers the Buddha makes water and fire issue from 
the pores of His body at the same time 


51 


Song Đối Ky Tích này là chi ? 
Với những năng lực tinh thần Đức Phật đã làm cho nước và lửa phün 
tủa ra cùng một lúc từ các lỗ chân lông trên sắc thân của Ngài. 


129. Seeing this Wonder, what did the King do ? 

He saluted Him at once saying that it was his third salutation. 

Dang khi khán kién diéu ky tích này, nhà vua dà làm chi ? 

Ngay lập tức nhà vua đã kính lễ Ngài và đã nói rằng đó là việc kính lễ 
lần thứ ba của nhà vua. 


130. What did the other Sákyas do then ? 

They also paid Him due respect. 

Thé rói các vi dóng Sakyas kia dà làm chi ? 

Ho cüng dà bày tó su kính trong thích dáng dén Ngài. 


131. What was the name of the Jàtaka the Buddha preach to His 
relatives. 

Vessantara Jàtaka. 

Tên của cốt truyện mà Đức Phát đã giảng thuyết cho quyên thuộc của 
Ngài. 

Tên gọi của Kinh Bồn Sinh mà Đức Phật đã thuyết giảng cho quyến 
thuộc của Ngài là chi 2 

Kinh Bốn Sinh Vessantara. 


132. What did the Buddha do on the day after His arrival 2 

With bowl in hand He went from house to house seeking alms in the 
streets of Kapilavatthu. 

Sau việc đến của minh Đức Phật đã làm chi vào ngày hôm sau ? 

Với bình bát trong tay, Ngài đã đi từ nhà này sang nhà khác để tầm 
cầu khất thực trên các đường phế trong thành Kapilavatthu (Ca Ty 
La Vë). 


133. Hearing that He was seeking alms, what did the King do ? 

The King went up to Him and asked Him why He was disgracing him 
thus. | l 

Khi nghe ràng Ngài dà tàm càu khát thuc, nhà vua dà làm chi ? 

Nhà vua dà di vé phía Ngài và dà ván hói vi sao Ngài đã làm sỉ nhục 
nhà vua như thế. 


52 


134. What was the Buddha's reply ? 
The Buddha replied that it was the custom of all the Buddhas. 
_ Câu trả lời của Đức Phát là chi ? 

Đức Phật đã trả lời rằng đó là tập tục của tất cả Chư Phật. 


135. Did the king see the light of Truth ? 

The King at first became a Sotüpanna. Then he became a 
Sakadügümi. Hearing the Dhammapáàla Jataka, he became a 
Anügümi. On his death-bed he became an Arahat. 

Nhà vua dá có kién thi ánh sáng cüa Chán Ly khóng ? 

Lúc dàu nhà vua dà tró thành mót Bác Thát Lai. Sau dó Óng áy dà 
trở thành một Bậc Nhất Lai. Khi thính văn Kinh Bôn Sinh Hộ Pháp, 
Ông áy dà tró thành môt Bác Båt Lai. Tai lâm chung sàng, Ông ấy đã 
trở thành một Bậc Vô Sinh. 


136. What do you mean by Sakqdãgarm ? 

Sakadügümi means “Once-Returner”. He who attains this second 
Stage of Sainthood is born in this world only once. 

Ban dinh nói chi vé Bác Nhát Lai (Tu Dà Hàm) ? 

Bác Nhát Lai có nghia là “Nhất Thứ Phản Hồi Giả”. Bậc đạt được 
Giai Đoạn thứ hai của dòng Thánh Khiết, vị ấy chỉ sinh ra trong thế 
gian này một lần nữa thôi. 


137. What do you mean by Anagami ? 

Anügümi means a "Never-Returner `. 

He who attains this third Stage of Sainthood is no more reborn in this 
world. After death he is born in the Pure Abodes* till he attains 
Arahatship. 

Ban dinh nói chi vé Bác Bát Lai (A Na Hàm) ? 

Bậc Bát Lai có nghĩa là một “Vinh Bát Phản Hồi Giả”. 

Bậc đã đạt được Giai Đoạn thứ ba của dòng Thánh Khiết, vị áy khóng 
còn tái sinh trong thé gian này nữa. Sau khi mang chung vi åy sinh - 
vào các Cói Tịnh Cư Thiên (Suddhavasa) cho đến khi vị ấy chứng 
đắc Quả vị Vô Sinh. 


138. What do you mean by an Arahat ? 


53 


Arahat means a Worthy One. He who attains this fourth Stage of 
Sainthood is no more reborn anywhere. Afier death he attains 
Parinibbàana. 

Ban dinh nói chi vé một Bác Vô Sinh ? 

Bác Vô Sinh có nghĩa là một Bậc Trị Đắc Thánh Nhân. Bậc đã dat 
được Giai Đoạn thứ tư của dòng Thánh Khiét, vị ây không còn tái sinh 
ở bát luận nơi nào nữa. Sau khi mạng chung vị ấy đạt được Viên Tịch 
Nip Bàn. 


139. Did Princess Yasodharà come to salute the Buddha ? 

She thought: Surely if there is any virtue in me, the noble Lord Himself 
will come to see me. Then I will pay my respect. 

Công Chúa Yasodharà có di đến kính lễ Đức Phật không ? 

Bà ấy đã nghĩ suy: Một cách khẳng định nếu như có phẩm hạnh cao 
thượng nào ở trong Ta, thì Đức Thế Tôn sẽ đi đến gặp Ta. Sau đó Ta 
sẽ bày tỏ lòng kính trọng của mình”. 


140. Did the Buddha go to see her ? 

Out of compassion the Buddha went to see her. 
Đức Phật đã có đi gặp bà ấy không ? 

Do lòng bi mẫn Đức Phật đã đến gặp bà ấy. 


141. What did she do seeing the Buddha 2 

She clasped his ankles, and placing her head on His Feet, respected 
Him as she liked. 

Bà ấy đã làm chi dang khi điện kiến Đức Phật ? 

Bà ây đã siết chặt hai mắt cá chân của Ngài, và sau khi đã đặt đầu của 
mình lên đôi chân Ngài, đã kính lễ Ngài như ý bà ấy đã ưa thích. 


142. What did King Suddhodana say about her ? 

He praised her and told the Buddha about her loyalty. 

Vua Suddhodana (vua Tinh Phan) đã nói chi về bà ấy ? 

Vua đã tán thán bà ấy và đã nói với Đức Phát và lòng trung thành của 
bà ây. 


143. Did she enter the Order ? 
She later entered the Order and became an Arahat. 
Bà dà có gia nháp Giáo Hói khóng ? 


54 


Sau này bà đã gia nhập Giáo Hội và đã trở thành một Bậc V6 Sinh. 


144. What happened to His step-brother Nanda ? 

He also entered the Order and became an Arahat. 

_ Chuyện chi đã xảy với người em trai Nanda đồng Phụ dị Mẫu của 
Ngài. 

Ông ấy cũng đã gia nhập Giáo Hội và đã trở thành một Bậc Vô Sinh. 


145. Seeing the Buddha, what did Prince Rühula do ? 

As advised by the mother, he went up to the Buddha and ask for his 
inheritance. 

Khi đã khán kiến Đức Phát, Hoàng Tử Rãhula đã làm chi ? 

Khi đã được Mẹ khuyên bảo, vị ấy đã đi tới Đức Phật và đã yêu cầu 
kế thừa tài sản của mình. 


146. Did Rahula say anything ? 

He said: "Sukhà vata te chaya, Samana"- “O Ascetic, even your 
shadow is pleasing to me. " | 
Rāhula đã nói điều chi không ? 

Vị ấy đã nói: “Kính bạch Sa Môn, chỉ cái bóng của Ngài cũng làm 
cho con hết sức mát mẻ an lạc”. 


147. What was his age then ? 
He was only seven years old. 
Lúc dó vi áy dà bao nhiéu tuói ? 
Vị ấy chỉ mới bảy tuói. 


148. Did he enter the Order ? 

He was admitted into the Order at seven. 

Vị ấy đã có gia nhập Giáo Hội không ? 

VỊ áy đã được chuẩn hứa tién nhập Giáo Hội vào lúc lên bảy. 


149. Who was Ananda ? 

He was a cousin of the Buddha. 
Ananda dà là ai ? 

Ông ấy đã là một biểu đệ của Đức Phát. 


150. Did he join the Order ? 


55 


He joined the Order and became a Sotüpanna. 
Óng áy dà có gia nháp Giáo Hói khóng ? 
Óng áy dà gia nháp vào Giáo Hói và dà tró thành mót Bác Thát Lai. 


151. What position did he hold in the Order ? 

He became the Treasurer of the Dhamma. He was also the favourite 
attendant of the Buddha. 

Ông đã giữ chức vụ chi ở trong Giáo Hội ? 

Ông đã trở thành vị đảm nhiệm Tư Khó Pháp Bảo. Ông ấy cũng đã là 
vi thi giá yêu thích của Đức Phát. 


152. When did he attain Arahatship ? 

He attained Arahatship after the Death of the Buddha. 

Khi nào óng áy dà dat duoc Quá vi Vó Sinh ? 

Ong dà dat duoc Quá vi Vô Sinh sau sự viên tịch của Đức Phật. 


153. Did he do any important thing ? 

He rehearsed the Dhamma at the First Council. 

Ông ấy đã làm điều quan trọng nào không ? 

Ông ấy đã trùng tụng Giáo Pháp tại Hội Kiết Tập lần đầu tiên. 


154. Did he do any service to women 2 

He pleaded for the establishment of the Order of Nuns. 
Ong áy dà làm diéu bang tro nào vói nit nhàn khóng ? 
Ông ấy dà khát cầu cho việc thành lập Giáo Hội Ni Đoàn. 


155. Who was Devadatta 2 

Devadatta was the cousin and brother-in-law of the Buddha. 
Devadatta (Dé Bà Dat Da) dà là ai ? 

Devadatta đã là đường huynh và là nói huynh của Đức Phát. 


156. What can you say of his life 2 

He joined the Order and was at first a good Bhikkhu. Later he 
became the greatest enemy of the Buddha. 

Bạn có thé nói điều chi về cuộc đời của ông ấy không ? 

Ông ấy đã gia nhập Giáo Hội và lúc đầu đã là một Thiện Hảo Tỳ 
Khuu. Sau đó ông ấy đã trở thành địch nhân cự đại của Đức Phật. - 


56 


157. What did he do to the Buddha ? 

He tried to kill the Buddha. 

Ông ấy đã làm chi với Đức Phát ? 
Ông ấy đã có gắng dé sát tử Đức Phát. 


158. What was his end ? 
Owing to his evil deeds he was born in a woeful state. 
Mat vận của ông ấy đã là chi ? 


Bởi vì những ác hạnh của mình, ông ấy đã sinh trong một trạng thái 


thống khó. 


159. What will be his future state ? 
He will become a Private Buddha named Safthissãra. 
Tinh trang tuong lai cüa óng áy sé ra sao ? 


Óng íy sẽ trở thành một vi Độc Giác Phật có danh hiệu là Satthissara, 


160. What happened to Mahà Pajapati Gotami ? 


After the death of King Suddhodana, she joined the Order of Nuns 


and became an Arahat. 
Chuyén chi dá xáy vói Maha Pajapati Gotami ? 


Sau viéc báng hà cüa Vua Suddhodana (Vua Tinh Phan), bà áy dà 


gia nhập Giáo Hội Ni Đoàn và đã trở thành một Bậc Vô Sinh. 


161. Who requested the Buddha to find the Order of Nuns ? 
Maha Pajapati Gotami. 

Ai dà yëu càu Dúc Phát dé tài quyét Giáo Hói Ni Doàn ? 
Mahà Pajapati Gotami. 


162. Who were the two chief disciples in the Order of Nuns ? 
Khemà and Uppalavannáà were the two chief female disciples. 
Ai đã là hai vi đệ tử thượng thủ trong Giáo Hội Ni Đoàn? 
Khema và Uppalavamnä đã là hai vi nữ đệ tử thượng thủ. 


163. Who founded the first society for women ? 

The Buddha founded the first society for women. 
Ai dà thành lập xã đoàn đầu tiên cho nữ giới ? 

Đức Phật đã thành lập xã đoàn đầu tiên cho nữ giới. 


57 


164. Does the Order of Nuns still exist ? 
The Order of Nuns is extinct now. 

Giáo Hội Ni Đoàn vẫn tồn tại không ? 
Giáo Hội Ni Đoàn hiện đã diệt tuyệt. 


BUDDHA'S SUPPORTERS 
CÁC VI GIUP DÓ DÜC PHÁT 


165. Who helped the Buddha to make His mission a success? 

Kings and millionaires helped Him. 

Ai đã hỗ trợ Đức Phật dé thực hiện thành công nhiệm vu trong yếu 
của Ngài ? 

Các nhà vua và những vị bách vạn phú ông đã hỗ trợ Ngài. 





166. Who were His Royal Patrons ? 

King bimbisara, King Kosala, King Ajatasattu. 

Ai đã là các Bậc Tán Trợ Vương Thất của Ngài ? 

Vua Bimbisara (Bình Sa Vương),Vua Kosala, Vua Ajātasattu (A 
Xà Thé). 


167. Who was His chief male supporter (Đãyakq) ? 
Anathapindika the millionaire. 

Ai dà là nam thí chú chú yéu cüa Ngài (Nam Thí Chü) ? 
Vi bách vạn phú ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 


168. Did he offer the Buddha a monastery ? 

He offered Jetavanarüma. 

Óng áy đã có phụng hién Đức Phật một tu viện không 2 
Ông ấy đã phụng hién Kỳ Viên Tự. 


169. Who was His chief female supporter (Đãyik8) ? 
Visakha, a very generous lady. 

Ai đã là nữ thí chủ chủ yếu của Ngài (Nữ Thí Chú) ? 
Visakha, một phu nữ rất khảng khái. 


170. What was the name of the temple she offered 2 ` 
Pubbarama. 
Danh hiệu ngôi chùa bà ấy đã phụng hiến là chi ? 


58 





Đông Phương Tu. 


171. In which monasteries did the Buddha spend most of His time ? 
In Jetavanārāma and Pubbarama at Süvatthi. 

_ Đức Phật đã dành phần lớn thời gian của mình trong những tu viện 
nào ? 

Trong Kỳ Viên Tự và Đông Phương Tự ở tại Xá Vệ Thành. 


172. Are their ruins still to be seen ? 

Their ruins could still be seen at Sahet-Mahet. 

Đống hoang tàn của chúng vẫn còn được nhìn thấy không ? 

Đống hoang tàn của chúng vẫn còn được nhìn thấy tại Sahet-Mahet. 


THE BUDDHA'S PARINIBBANA 
DÜC PHÁT VIÉN TICH NÍP BÀN 


173. What was the Buddha's last advice ? 
Strive with diligence. 

Lói khuyén báo cuói cüng cüa Düc Phát là chi ? 
Háy phán dáu vói su cán màn. 


174. Mention it in Pali. 
Appamüadena sampáadetha. 

Hãy nói điều đó bàng Pali ngữ. 
Hãy Tận Lực Bắt Khinh Suất. 


175. What did the Buddha say with regard to the best form of worship 
? 

The Buddha said: "He honours me best who practices my teaching 
best". 

Đức Phật đã nói điều chi vé hình thức tốt nhất của việc kính phụng ? 
Đức Phật đã nói: “Người sùng kính Ta nhất là người thực hành tốt 
nhất giáo huấn của Ta. 


176. Who gave the Buddha last meal ? 

Cunda, the smith. 

Ai dà cúng duong cho Đức Phát bữa án cuối cùng ? 
Người thợ rèn Cunda. 


59 


177. What were the most meritorious meals given to the Buddha ? 
The first meal before he became a Buddha and the last meal before 
He passed away. 

Những bữa án nào đã được cúng dường cho Đức Phát mà có nhiều 
công đức nhất ? 

Bữa ăn đầu tiên trước khi Ngài trở thành một vị Phật và bữa ăn cuối 
cùng trước khi Ngài viên tịch. 


178. Who was the Buddha's last convert 2 

The ascetic Subhadda was the last convert. 

Ai đã là người cải bién tín ngưỡng cuối cùng của Đức Phát ? 

Tu sĩ khổ hạnh Subhadda đã là người cải biến tín ngưỡng cuối cùng. 


179. Did the Buddha appoint a successor before He passed away ? 
No. He advised His disciples to regard His teaching as their teacher. 
Düc Phát dà xác dinh mót ké nhiém giả trước khi Ngài dà viên tịch 
không ? 

Không. Ngài đã khuyên bảo hàng đệ tử hãy xem giáo huấn của mình 
như là Bậc Tôn Sư của họ. 


180. How did the Buddha pass away ? 

He attained to Jhüna and passed away without any sorrow. 

Đức Phát đã viên tịch nhu thé nào ? 

Ngài đã Nhập Thiền Dinh và đã viên tịch không một chút sầu muộn 
âm trầm nào. 


181. Where did the Buddha pass away ? 
The Buddha passed away at Kusinara. 
Đức Phát đã viên tịch noi nào ? 

Đức Phật đã viên tịch tại thành Kusinara. 


182. In which year did He pass away ? 
In His 80" year. 

Ngài đã viên tịch vào năm nào 2 

Vào năm thứ 80 của minh. 


183. On what full moon day ? 


60 


On the Vesak Full moon day. 
Vào ngày tráng trón nào ? 
Vào ngày tráng trón tháng Vesak. 


_ 184. How many years before Christ did the Buddha pass away ? 
543 years before Christ. 

Đức Phật đã viên tịch trước Công Nguyên bao nhiêu năm ? 

543 năm trước Công Nguyên. 


185. Can we see the Buddha today ? 

Yes. The Buddha says: “He who sees the Dhamma sees me”. 

Ngày nay chúng ta có thé khán kiến Đức Phát được không ? 

Được. Đức Phật bảo rằng: “Ai khán kiến Giáo Pháp là khán kiến Ta”. 


186. What was done to His sacred body ? 

His sacred body was cremated seven days after His death. 

Đã thực hiện những điều chi với Thánh thé của Ngài ? 

Thánh thể của Ngài đã được hỏa táng bảy ngày sau viên tịch của mình. 


187. What happened to His relics ? 

They were distributed among His distinguished followers. 
Chuyện chi đã xảy ra với các di vật Thánh Nhân của Ngài ? 
Chúng đã được phân phát giữa các tín đồ ưu tú của Ngài. 


188. Are these relics still to be seen ? 

Yes. The Tooth Relic is still to be seen at the Temple of the Tooth in 
Ceylon. | 
Các di vật Thánh Nhân này vẫn còn được nhìn thấy không ? 

Vâng. Di vật Răng vẫn còn được nhìn thấy tại Chùa Răng ở Ceylon 
(Tích Lan). 


189. Did any important event take place after the cremation ? 

Four months afier the cremation the First Council was held to recite 
the Dhamma and the Vinaya of the Buddha. 

Có su kién quan trong nào dà xáy ra sau lé hóa táng khóng ? 

Bốn tháng sau khi lễ hóa táng Hội Kiết Tập Tam Tạng lần thứ nhứt đã 
được tó chức dé trùng tụng lại Giáo Pháp và Giới Luật của Đức Phật. 


61 


190. Where was this Council held ? 

This Council was held at Rajagaha. 

Hội Kiét Tập này đã duoc tó chức ở đâu ? 

Hội Kiết Tập này đã được tó chức tại Vương Xá Thành. 


191. Who presided at the First Council ? 
Arahat Kassapa. 

Ai đã chủ trì Hội Kiết Tập làn thứ nhất ? 
Bậc Vô Sinh Kassapa (Ca Diễn). 


192. Who are chosen to recite the Vinaya and the Dhamma ? 
Arahat Upali for Vinaya and Arahat Ananda for Dhamma. 

Ai dà duoc chon dé trùng tụng Giới Luật và Giáo Pháp 2 

Bậc Vô Sinh Upali cho Giới Luật và Bậc Vô Sinh Ananda cho Giáo 
Pháp. 


193. Why was this Council held 2 

In order that the Teaching of the Buddha may last long in all its 
purity. 

Vi sao Hội Kiết Tập này đã được tó chức? 

Nhằm dé Giáo Huán của Đức Phật có thé tồn tại lâu dài trong tẤt cả 
sự thuần khiết của nó. 


194. What is the Pali word for the whole Teaching of the Buddha ? 
Tipitaka, which means Three Baskets. 

Từ ngữ Pali dé chỉ cho toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật là chi ? 
Tam Tang Kinh Dién có nghĩa là Ba Cái Gió đựng kinh dién. 


195. Does this Tipitaka still exist 2 

Yes. The Tipitaka still exist in its purity. 

Tam Tạng Kinh Điển này vẫn còn hiện hữu không ? 

Vâng. Tam Tạng Kinh Điển vẫn còn hiện hữu trong sự thuần khiết 
của nó. 


196. When was the Tipitaka first written 2 
The Tipitaka was first written in Ceylon about B.E. 434. 
Khi nào Tam Tang Kinh Dién dà duoc viét làn dàu tién ? 


62 





Tam Tang Kinh Dién đã được viết làn đầu tiên tai Ceylon (Tích Lan) 
vào khoáng 434 truóc Cóng Nguyén. 


197. What is the First Pitaka ? 

_ The First is the Vinaya Pitaka - The Basket of Discipline. 
Tang Thứ Nhất là chi ? | 

Tang Thứ Nhất là Tang Luật - Gió Dung Giới Luật. 


198. What is the Second Pitaka ? 

The Second is the Suttanta Pitaka - The Basket of Doroni 
Tang Thú Hai là chi ? 

Thü Hai là Tang Kinh - Gió Dung Các Bài Pháp Thoai. 


199. What is the Third Pitaka ? 

The Third is the Abhidhamma Pitaka - The Basket of Ultimate 
Things. 

Tang Thú Ba là chi ? 

Thứ Ba là Tạng Vô Ty Pháp - Gió Dung Các Pháp Tối Thượng. 


200. How big is the Tipitaka ? 

It is about eleven times the size of the Bible. 

Tam Tang Kinh Điển lớn nhu thé nào ? 

Nó có kích thuóc gáp muói mót làn cüa Thánh Kinh. 


THE DHAMMA 
GIÁO PHÁP 


PART III — PHÁN III 


HOW ONE BECOME A BUDDHIST 
LÀM THÉ NÀO MÓT NGUOI TRÓ THÀNH MÓT PHÁT TÚ 


1. How does one become a Buddhist ? 

One becomes a Buddhist by taking the Three Refuges. 

Làm thé nào một người trở thành một Phát Tử ? 

Băng VIỆC tiếp thụ Ba Nơi Nương Tựa, một người trở thành một Phật 
Tử. 


63 


2. What are the Three Refuges ? 

The Three Refuges are the Buddha, the Dhamma, and the Sañeha. 
Ba Noi Nuong Tua là chi ? 

Ba Nơi Nương Tua là Đức Phát, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. 


3. What is the Pali word for the Three Refuges ? 
Tisarana is the Pali word for the Three Refuges. 
Từ ngữ Pali dé chỉ cho Ba Nơi Nương Tựa là chi ? 
Tam Quy Y là Pali ngữ cho Ba Nơi Nương Tựa. 


4. Who is the Buddha ? 

The Buddha is the All-Knowing One. 
Đức Phát là ai ? 

Đức Phát là Bậc Toàn Giác. 


5. Why do you seek refuge in the Buddha ? 

I seek refuge in the Buddha because He taught us the way to end all 
suffering. 

Vi sao bạn đã tầm cầu nương tựa nơi Đức Phật 2 

Tôi đã tầm cầu nương tựa nơi Đức Phật vì Ngài đã giáo đạo chúng tôi 
đạo lộ để chấm dứt mọi sự khổ đau. 


6. Is Buddha your Teacher ? 

Yes, the Buddha is our greatest Teacher. 

Có phải Đức Phật là Bác Tôn Su của bạn không ? 
Vâng, Đức Phật là Bậc Tôn Sư vĩ đại nhất của chúng ta. 


7. What is the Dhamma ? 

The Dhamma is the Doctrine taught by the Buddha. 
Giáo Pháp là chi ? 

Giáo Pháp là Giáo Nghĩa do Đức Phật đã giáo dao. 


8. Why do you seek refuge in the Dhamma ? 

I seek refuge in the Dhamma because it is the only path to end all 
suffering. | : 

Vi sao ban dà tàm càu nuong tua noi Giáo Pháp ? | 
Tôi đã tầm cầu nương tựa nơi Giáo Pháp vì đó là Độc Đạo để chấm 
đứt mọi sự khó dau. 


64 


9. Who is the Sañgha ? 

The Sañgha is the Holy Order founded by the Buddha. 

Tăng Đoàn là ai ? 

Tăng Đoàn là Giáo Hội Thánh Tăng do Đức Phật đã thành lập. 


10. Why do you seek refuge in the Sañgha ? 

1 seek refuge in the Sahgha because they are the Holy disciples who 
have understood the Dhamma. 

Vi sao ban dà tám cáu nuong tua noi Táng Doàn ? 

Tôi đã tầm cầu nương tựa nơi Tăng Đoàn vi ho là những Thánh đệ tử 
đã tuệ tri được Giáo Pháp. 


THE THREE REFUGES 
BA NOI NUONG TUA 


11. How do you recite the first refuge in Pali ? 

Buddham saranam gacchümi. 

Ban niệm doc su nương tựa làn thứ nhất bàng Pali ngữ nhu thé nào ? 
Con xin quy y Đức Phật. 


12. What does it mean ? 

To the Buddha I go for refuge. 

Có nghia là chi ? 

Con di dén nuong tua noi Düc Phát. 


13. How do you recite the second refuge in Pali ? 

Dhammam saranam gacchümi. 

Ban niệm đọc sự nương tua lần thứ nhì bằng Pali ngữ như thế nào ? 
Con xin quy y Giáo Pháp. 


14. What does it mean ? 

To the Dhamma I go for refuge. 

Có nghĩa là chi ? 

Con đi đến nương tựa nơi Giáo Pháp. 


15. How do you recite the third refuge in Pali 2 
Sangham saranam gaccháümi. | 
Ban niém doc su nuong tua làn thứ ba bàng Pali ngữ nhu thé nào ? 


65 


Con xin quy y Táng Doàn. 


16. What does it mean ? 

To the Sañeha I go for refuge. 

Có nghia là chi ? 

Con di dén nuong tua noi Táng Doàn. 


17. How do you recite the Refuges for the second time ? 
We add - Dutiyam'pi, which means secondly. 

Ban niệm đọc sự nương tua lần thứ nhi nhu thé nào ? 
Chúng ta thêm vào — Lần Thứ Nhi có nghĩa là làn thứ nhi. 


18. How do you recite the Refuges for the third time ? 
Ban niệm doc sự nương tựa lần thứ ba như thế nào ? 

We add - Tatiyam”pi, which means thirdly. 

Chúng ta thêm vào — Lần Thứ Ba có nghĩa là làn thứ ba. 


19. Recite the Tisarana formula three times. 
Buddham saranam gacchümi. 

Dhammam saranam gaccháami. 

Sangham saranam gacchüri. 

Dutiyam'pi Buddham saranam gacchàümi. 
Dutiyam'pi Dhammam saranam gacchürmi. 
Dutiyam'pi Sañeham saranam gacchãm. 
Tatiyam'pi Buddham saranam gacchümi. 
Tatiyam'pi Dhammam saranam gacchàmi. 
Tatiyam'pi Sangham saranam gacchümi. 
Hãy niệm đọc thé thức Tam Quy Y ba lần. 
Con xin quy y Đức Phát. 

Con xin quy y Giáo Pháp. 

Con xin quy y Táng Doàn. 

Con xin quy y Đức Phát làn thứ nhi. 

Con xin quy y Giáo Pháp làn thú nhi. 

Con xin quy y Táng Doàn làn thú nhi. 

Con xin quy y Đức Phật lần thứ ba. 

Con xin quy y Giáo Pháp lần thứ ba. 

Con xin quy y Tăng Đoàn lần thứ ba. 


66 


20. What do you recite before taking the Refuges ? 

We recite thrice “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammüsam 
buddhassa". 

Ban niém doc chi truóc khi tiép thu các Quy Y ? 

` Chúng tôi niệm đọc ba lần “Cung kính Đức Thé Tôn, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri”. 


21. What does it mean ? 

It means: "Homage to Him, the Holy One, the Pure One, the Fully 
Enlightened One”. 

Nó có nghĩa là chi ? 

Câu đó có nghĩa là “Tó lòng kính trọng đến Ngài, Bậc Thánh Khiết, 
Bậc Thuần khiết, Bậc Đã Hoàn Toàn Giác Ngộ. 


22. Why do you recite this formula ? 

We recite this Pali formula as a mark of respect to the Buddha. 

Vi sao ban niém doc thé thüc này ? 

Chúng tôi niệm đọc thé thức Pali này nhu là một biểu thị tỏ lòng kính 
trọng đến Đức Phật. 


23. Ís there a shorter form also ? 

Yes, Namo Buddhaya. 

Cũng có một hinh thức ngăn hơn phải không ? 
Vâng, Cung Kính Chư Phật. 


24. What does it means ? 

Homage or honour to the Buddha. 

Có nghia là chi ? 

Long kính trong hoác tón kính Dúc Phát. 


25. Can anyone become a Buddhist ? 

Anyone who believe in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha 
can become a Buddhist. 

Ai cũng có thé trở thành một Phật Tử phái không ? 

Bát luận ai có niềm tin vào Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn đều 
có thé trở thành một Phật Tử. 


26. Are there any rites to observe ? 


67 


No, there are no special rites to observe. 
Có những nghi thức nào dé tho tri không ? 
Không, không có nghi thức đặc biệt nào dé thọ tri. 


27. What is the name given to a Buddhist ? 

Upasaka to males, and Upasika to females. 

Danh xung nào đã được ban phát cho một Phật Tử ? 

Cận Sự Nam cho những người nam, và Cận Sw Nữ cho những người 
nữ. 


28. What does the Pali term mean ? 

It means one who associates with the Triple Gem or Three Refuges. 
Thuật ngữ Pali có nghĩa là chi ? 

Có nghĩa là người gắn bó với Tam Bảo hay Ba Noi Nương Tua. 


THE FIVE PRECEPTS 
NGÜ DIEU HỌC GIỚI 


29. Are there any commandments for a Buddhist to observe ? 
There are no commandments but precepts to observe. 

Có những điều răn nào cho một Phát Tử dé thọ tri không ? 
Không có điều răn nào nhưng có những điều học giới để thọ trì. 


30. What is the Pali word for precept ? 
Sikkhapadqa. 

Từ ngữ Pali dé chỉ điều học giới là chi ? 
Điều Giới Luật. 


31. What does it denote ? 

It denotes “Means of discipline, or good behavior ". 

Diéu dó biéu thi chi ? 

Nó biéu thi “phuong pháp ky luát, hoác hành vi luong hào”. 


32. What is the first precept ? 

The first precept is not to kill. 

Điều học giới thứ nhất là chi ? 
Điều học giới thứ nhất là bất sát tử. 


68 


33. What is the second precept ? 
The second precept is not to steal. 
Diéu hoc giói thú hai là chi ? 

Điều học giới thứ hai là bát thâu dao. 


34. What is the third precept ? 

The third precept is not to be unchaste, or not to be a bad child. 

Điều học giới thứ ba là chi ? 

Điều học giới thứ ba là không được bát trung trinh, hoặc không được 
là một đứa bé hư hỏng. 


35. What is the fourth precepf ? 

The fourth precept is not to lie. 

Điều hoc giới thứ tư là chi ? 

Điều học giới thứ tu là bát vọng ngữ. 


36. What is the fifth precept ? 

The fifth precept is not to drink liquor. 
Điều học giới thứ năm là chi ? 

Điều học giới thứ năm là bất âm tửu. 


37. Give the first precept in Pali ? 

Panatipatü veramant sikkhapadam samādiyāmi. 

Hãy trinh bày điều học giới thứ nhất bằng Päli ngữ. 
Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sinh. 


38. What does it mean ? 

I take the precept to give up killing. 

Diéu dó có nghia là chi ? 

Tôi tho trì điều hoc giới dé từ bó việc sát tử. 

39. Give the second precept in Pali. 

Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 
Hãy trinh bày điều học giới thứ nhi bàng Pali ngữ. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 


40. What does it mean ? 
Í take the precept to give up stealing. 


69 


Điều đó có nghĩa là chi ? 
Tôi thọ trì điêu học giới dé từ bó sự trộm cáp. 


41. Give the third precept in Pati. 

Kamesu micchücürü veramanT sikkhapadam samàadiyami. 
Hãy trinh bày điều học giới thứ ba bàng Pali ngữ. 

Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tính dục tà hạnh. 


42. What does it mean ? 

T take the precept to give up misconduct. 

Diéu dó có nehia là chi ? 

Tôi thọ tri điều học giới dé từ bó hành vi bát đoan. 


43. Give the fourth precept in Pali. 

Musavàadà veramant sikkhapadam samadiyümi. 

Hãy trình bày điều hoc giới thứ tư bàng Pali ngữ. 
Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. 


44. What does it mean ? 

I take the precept to give up lying. 

Diéu dó có nghia là chi ? 

Tôi tho trì điều hoc giới dé từ bó sự nói dối. 


45. Give the fifth precept in Pali. 

Surümeraya | majjapamadatthana ^ veramani — sikkhàpadam 
samüadiyümi. 

Hãy trinh bày điều học giới thứ năm bàng Pali ngữ. 

Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự để duôi, uống rượu và 
các chất say. 


46. What does it mean 2 


I take the precept to give up liquor that tends to infatuation and 
carelessness. 

Điều đó có nghĩa là chi 2 

Tôi thọ trì điều học giól dé từ bó ám tửu dán đến sự mê mån si đại và 
sự bất cần. i 


47. How does one become a good Buddhist ? 


70 








By observing these five precept well. 
Làm thé nào để một người trở thành một Hảo Phật Tử? 
Bằng cách thọ trì theo năm điều học giới một cách hoàn hảo. 


. 48. Why do you not kill ? 

I do not kill out of pity for others. 

Vi sao ban bát sát tử ? 

Tôi bất sát tử vi lòng trắc án tha nhân. 


49. What is the good of giving up killing ? 
I become kind and full of pity. 

Điều lợi ích chi của việc từ bó sát sinh ? 
Tôi trở nên từ ái và đầy lòng trắc án. 


50. Why do you not steal ? 

I do not steal because I have no right to take what is not given. 

Vi sao ban bất thâu đạo ? 

Tôi bất thâu đạo vì tôi không có quyền lấy cái chi không được cho. 


51. What is the good of giving up stealing ? 
I become honest. 

Điều lợi ích chi của sự từ bó thâu dao ? 

Tôi trở nên thành thật. 


52. Why do you not become unchaste ? 

I do not become unchaste because I do not wish to be a child of bad 
character. 

Vi sao ban khóng tró nén bát trung trinh ? 

Tói khóng tró nén bát trung trinh vi tói khóng muốn là một đứa trẻ bát 
hảo. 


53. What is the good of giving up unchastity ? 
Í become pure and good. 

Điều lợi ích chi của sự từ bó bát trinh khiết ? 
Tôi trở nên thuần khiết và thiện hảo. 


54. Why do you not lie ? 
I do not lie because nobody would then believe me. 


71 


Vi sao bạn bát vong ngữ ? 
Tôi bát vong ngữ vi sau đó sẽ không có ai tin tưởng tôi. 


55. What is the good of giving up lying ? 
I become truthful and trustful. 

Điều lợi ích chi của su từ bó vọng ngữ ? 
Tôi trở nên thành thật và khinh tín. 


56. Why do you not drink liquor 2 

I do not drink because it leads to carelessness and loss of all senses. 
Vi sao bạn bát âm tửu ? 

Tôi bát ám tửu vì nó dẫn đến sự bát cán và mát đi moi tri giác. 


57. What is the good of giving up drinking ? 

I become very careful and my senses become very clear. 

Điều loi ích chi của sự từ bó ám tửu ? 

Tôi trở nên rất cán trong và các giác quan của tôi trở nên rất thanh 
tịnh. 


HOMAGE TO THE BUDDHA 
LONG KÍNH TRONG ĐỨC PHẬT 


58. Do you regard the Buddha as a God ? 

No! He is even greater than Gods. 

Ban có xem Dúc Phát nhu mót vi Thuong Dé? 

Không ! Dü cho Ngài có vĩ dai hơn các vị Thần Thánh. 


59. Do you believe in a God-Creator ? 

There is no reason to believe in a God-Creator. 

Ban có niém tin vào mót Dáng Trói Tao Hóa ? 

Không có lý do chi dé có niềm tin vào một vi Đắng Trời Tao Hóa. 


60. Do you worship images and trees ? 

We do not worship images and trees. 

Ban có kính phung các ánh tuong và nhüng cáy cói khóng ? 
Chüng ta bát kính phung các ánh tuong và nhüng cáy cói. 


61. Why do you then worship the image of the Buddha ? 


72 


We only pay our respect to what that image stands for. 

Thé vi sao bạn kính phụng ảnh tượng Đức Phát ? 

Chúng tôi chỉ tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đến điều mà ảnh tượng 
đó đại diện cho. 


62. Why do you worship the Bodhi Tree? 

Bodhi Tree stands for Enlightenment. By saluting the Bodhi Tree we 
pay respect to Buddhahood. 

Vi sao ban kính phung Cáy Bó Dé ? 

Cây Bồ Đề đại diện cho Su Giác Ngộ. Qua việc kính lễ Cây Bồ Dé 
chúng ta tỏ lòng kính trọng Quả VỊ Phật. 


63. Do you pray to the Buddha 2 

We do not pray to anyone. When we pray we become a prey. 

Ban có cầu khán Đức Phát không ? 

Chúng ta bát kỳ cầu bát luận ai. Khi chúng ta cầu khán, chúng ta trở 
thành mót thu hai già. 


64. What do you say before the Buddha's image ? 
We recite His virtues. 

Ban nói chi trước ảnh tượng Đức Phật 2 

Chúng tôi niệm đọc các Ân Đức của Ngài. 


65. What is the use of an image ? 

An image helps us to think of the Buddha easily. 

Công dụng của một ảnh tuong là chi ? 

Một ảnh tượng giúp chúng tôi nghĩ đến Đức Phật một cách dễ dàng. 


66. Can anyone think of the Buddha without an image ? 

An intelligent person can do so. 

Có ai có thé nghi đến Đức Phát mà không cán ảnh tượng không ? 
Bậc trí giả có thể làm như vậy. 


67. Why do you offer flowers and incense to the Buddha 2 

We do so as an outward form of respect to the Buddha. 

Vi sao ban phung hién nhüng bóng hoa và huong nhang dén Düc 
Phật ? 


73 


Chúng ta làm nhu vậy là một hinh thức bên ngoài của lòng kính trong 
đối với Đức Phát. 


68. What do you think when you are offering flowers 2 

We think that as those flowers fade we also fade and die. 

Ban nghi suy chi dang khi ban phung hién nhüng bóng hoa? 

Chüng ta nghi suy ráng nhu nhüng bóng hoa héo rung kia chüng ta 
cũng điêu ta và tử vong. 


69. What do you means by Sadhu ? 
Sadhu means excellent. 

Ban dinh nói chi vé Tót Lành Thay ? 
Tốt Lành Thay có nghĩa là cực hảo. 


70. What is the best way to respect the Buddha ? 

By following His advice. 

Phương thức tốt nhất dé tó lòng kính trọng Đức Phật là chi ? 
Bằng cách tuân hành lời khuyên bảo của Ngài. 


71. What is the adyice of all the Buddhas ? 
Loi khuyén bào cüa tát cà Chu Phát là chi ? 


Sabbapapassa akaranam 
Kusalassa upasampada 
Sacittapariyodapanam 
Etam buddhãna sãsanam. (Dp. #183) 
Chư Ác Mạc Tác, 
Chúng Thiện Phụng Hành, 
Tự Tịnh Kỳ Ý 
Thị Chư Phật Giáo. 
Không làm mọi điều ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tự tịnh hóa tâm thức, 
Chính lời Chư Phật dạy. (P.C. # 183) 
“Không làm mọi điều xấu ác. Thành tựu của các việc lành. Thanh lọc 
tâm thức của mình. Điều này là giáo huấn của Chư Phật.” 


72. What does that mean 2 


74 


Not to do evil, 

To do good, 

To purify one's mind, 

This is the advice of all the Buddhas. 

' Điều đó có nghĩa là chi ? 

Ty miễn điều xấu ác, 

Tu dưỡng điều thiện lương, 

Tự tịnh hóa tâm thức. 

Đây là lời khuyên bảo của tất cả Chư Phật. 


73. What is the Pali word for evil ? 

Papa or Akusala is the Pali word for evil. 

Từ ngữ Pali dé chỉ sự xấu ác là chi ? 

Ác hoặc Bát Thiện là Pali ngữ dé chi sự xấu ác. 


74. What is evil ? 

Evil is that which soils our mind. 

Evil (xáu ác) là chi ? 

Xấu ác là điều làm ué tap tâm thức của chúng ta. 


75. Why is anything evil ? 

Because it causes suffering to oneself and others. 

Vì sao bát luận điều chi cũng là xấu ác ? 

Vì nó gây ra sự khó đau cho chính mình và các tha nhân. 


76. What are the roots of evil ? 

The roots of evil are lust, hatred and ignorance. 

Những cội ré của xấu ác là chi ? 

Những cội rễ của xáu ác là cường liệt tính dục, lòng cừu hận và sự bát 
tri tinh dat lý. 


77. What are their Pali terms ? 
Lobha, Dosa, and Moha. 

Các thuát ngit Pali cúa chúng là chi ? 
Tham Lam, Sàn Hàn và Si Mê. 


78. How many kinds of evil are there ? 
There are ten kinds of evil. 


75 


Có bao nhiêu thé loai xâu ác ? 
Có mười thé loai xâu ác. 


79. How are they caused ? 

They are caused by deeds, words, and thoughts. 

Chüng dà duoc gáy ra nhu thé nào ? 

Chúng đã được gây ra bởi những hành động (vé Thân), các ngón từ 
(về Lời) và những nghĩ suy (về Y). 


80. How many kinds of evil are caused by deeds ? 

Three kinds of evil are caused by deeds. 

Có bao nhiéu thé loai xáu ác do nhüng hành dóng dà gáy ra ? 
Có ba thé loai xáu ác do những hành động đã gây ra. 


81. What are they ? 

They are killing, stealing, and misconduct. 
Chúng là những điều chi ? 

Chüng là Sát Tir, Tháu Dao và Tà Hanh. 


82. How many kinds of evil are caused by words ? 

Four kinds of evil are caused by words. 

Có bao nhiéu thé loai xáu ác do những ngôn từ đã gây ra ? 
Có bốn thể loại xấu ác do những ngôn từ đã gây ra. 


83. What are they ? 

Chúng là những diéu chi ? 

Lying, slandering, harsh speech, and vain talk. 

Vọng ngữ, Ly Gián Ngữ, Thó Ác Ngữ, và Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 


84. How many kinds of evil are caused by thoughts ? 

Three kinds of evil are caused by thoughts. | 

Có bao nhiêu thé loại xấu ác do những sự nghĩ suy đã gây ra ? 
Có ba thể loại xấu ác do những sự nghĩ suy đã gây ra. 


85. Mention them. 

Greediness, anger, and wrong views. 
Hãy dé cập đến chúng. 

Tham Lam, Phẫn Nộ, và Tà Kiến. 


76 








86. What is the Pali word for good ? 

Kusala or Puñña is the Pali word for good. 

Từ ngữ Pali dé chỉ điều thiện lương là chi ? 

_ Thiện Hảo hoặc Phước Báu là từ ngữ Pali để chỉ điều thiện hảo. 


87. What is good ? 

That which cleanses one's mind is good. 

Thé nào là diéu thién luong ? 

Điều mà làm cho tám thức của mình thanh khiết là điều thiện hảo. 


88. Why is anything good ? 

Because it gives happiness to oneself and others. 

Vi sao mọi thứ đều thiện lương ? 

Vì nó mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình và các tha nhân. 


89. Is there another term for good ? 

Merit is another term for good. 

Có thuật ngữ nào khác dé chỉ điều thiện lương ? 

Thiện Công Đức là thuật ngữ khác dé chỉ điều thiện lương. 


90. How many kinds of merit are there ? 
There are three kinds of merit. 

Có bao nhiêu thé loại Thiện Công Đức ? 
Có ba thể loại Thiện Công Đức. 


91. Mention them. 

They are Dāna, Sila, and Bhavana, 
Hãy đề cập đến chúng. 

Đó là Xả Thí, Trì Giới, và Tu Tập. 


92. What is Dana ? 

Dana is charitable giving or generosity. 

Xà Thí là chi ? 

Xá Thí là lac thiện hào thí hoặc khoan hóng dai luong. 


93. What is Sila ? 
Sila is morality or virtuous conduct. 


77 


Tri Giói là chi ? 
Tri Giói là quy pham dao düc hoác phám hanh đạo đức. 


94. What is Bhüvana? 

Bhavana is meditation. 
Tu Tàp là chi ? 

Tu Tập là Thiên Dinh. 


95. What do you give up by generosify ? 

Selfishness. 

Điều chi làm cho ban tir bó tính khoan hóng dai luong ? 
Su tu tu. 


96. What do you give up by morality ? 

Ili-will or hatred. 

Diéu chi làm cho ban tir bó quy pham dao dúc ? 
Ác ý hoặc lòng cừu hận. 


97. What do you give up by meditation ? 
Ignorance. 

Diëu chi làm cho ban tir bó Thièn Dinh ? 
Su bát tri tinh dat ly. 


98. Can children practise charitable giving ? 

Yes, by helping the needy and the poor, and by helping those who are 
worthy of honour. 

Các tré em có thé thuc hành lac thién hào thí khóng ? 

Vâng, bằng cách giúp đỡ bàn cùng nhân và người bàn cùng, và băng 
cách giúp đỡ các bậc trị đắc tôn kính. 


99, Who are those worthy of honour ? 

They are parents, teachers, elders, and Holy Ones. 

Những bác trị đắc tón kính là ai ? 

Họ là các Bậc Cha Mẹ, các Bậc Giáo Thọ, các Bậc Cao Niên Trưởng 
Thượng, và các Bậc Thánh Khiết. - 


100. Can children practise morality ? 
Yes, by observing the precepts. 


78 


Các trẻ em có thé thực hành quy pham đạo đức không ? 
Vâng, bằng cách thọ trì các điều học giói. 


101. Can children practise meditation ? 

_ Yes, they can practise some kinds of meditation. 

Các trẻ em có thé thuc hành Thiền Định không ? 

Vâng, chúng có thé thực hành một vài thể loại thiền định. 


102. What is the best meditation for children ? 
Loving-kindness. 

Thiën Dinh tót nhát cho các tré em là chi ? 
Tám lóng thán ái. 


103. How should one practice loving-kindness ? 

By repeating every morning and night ten times: “Sabbe saffã sukhità 
hontu — 

May all beings be well and happy !" 

Một người nén thực hành tám lòng thân ái nhu thé nào ? 

Bằng cách lặp đi lặp lại mỗi sáng và tôi mười lần: “Tất cả chúng hữu 
tình được an vui — 

Ước mong tất cả chúng hữu tình được an khang và hạnh phúc”. 


104. Is there any other form ? 

"Creatures all beneath the sun, 

Two feet, four feet, more or none, 

How I love you everyone. " 

Có hinh thüc nào khác khóng ? 

""Tát cả các sinh vật bên dưới mặt trời, 

Hai chân, bốn chân, nhiều hơn hoặc không có. 
Tôi yêu thương các bạn xiết bao.” 


105. Recite another verse. 

“Allye creatures that have birth, 
Breathe and move upon the earth; 
Happy be ye one and all, 

Never into mischief fall. ” 
Hãy niệm đọc câu tho khác. 

“Tất cả các sinh vật đã sinh ra, 


79 


Hit thó và di chuyén trên mát địa cầu; 
Ta và tất cả các bạn hãy hạnh phúc 
Đừng bao giờ rơi vào điều nguy hại.” 


GUARD EARNESTNESS 
BÁO HÓ SU CÀN KHÁN 


The ignorant, foolish folk indulge in heedlessness; but the wise man 
guards earnestness as the great treasure. 

Người mông muội, xuân ngốc mãn túc trong mạn bất kinh tâm; thế 
nhưng bậc minh trí bảo hộ sự cần khẩn tự hồ trân báu hạo đại. 


“Pamadamanuyuñjanti 
Bala dummedhino jana 
Appamadañ ca medhāvī 
Dhanam settham'va rakkhati" (Dhp. 26) 
Ho ngu si thiéu trí. 
Chuyén sóng doi phóng dát. 
Người trí, không phóng dat, 
Như giữ tài sản quý” (P.C. 26) 
Kẻ sĩ thiểu trí đắm mình 
Trong vòng phóng dật mặc tình đảo điên. 
Như gìn kho báu ưu tiên 
Người trí giữ hạnh cần chuyên làm đầu. 


MIND YOUR OWN BUSINESS 
THIÉU QUAN NHÀN SU 


He should not regard the faults of others, things done and left undone 
by others, but his own deeds done and undone. 

Người không nén bận tám vào những lỗi lầm của các tha nhân, và hãy 
quên di những việc đã làm và chua có làm của các tha nhân, mà hãy 
quan tâm đến những việc đã làm hay chưa làm của chính mình. 


“Na paresam vilomani 

Na paresam katakatam 
Attano'va avekkheya 
Katani akatäni ca” (Dhp. 50) 


80 


“Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm. 
Nên nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm”. (P.C. 50) 
Lời thô hãy gác ngoài tai 
Việc làm đắc thất của ai mặc tình ! 
Hãy lo quán xét việc mình 
Hãy lo mọi việc hoàn thành hay chưa 2 


TRỌNG YÊU TẠI THỰC HÀNH 
TRONG YÊU LÀ PHÁI THỰC HÀNH 


As a flower that is lovely and beautiful, but is scentless, even so 
fruitless is the well-spoken word of one who practises it not. 

Nhu một bông hoa đáng yêu và xinh dep, nhưng vô hương vi, cũng 
như thế ấy không có kết quả là lời nói thanh nhã của một người không 
thực hành nó. 


*Yatha'pi ruciram puppham 
Vannavantam agandhakam 
Evam subhasita vavà 
Aphalà hoti akubbato” (Dhp. 51) 
Nhu bóng hoa tuoi dep, 
Có sác nhung khóng huong. 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Không làm, không kết quả”. (P.C.51) 
Hoa tươi xinh đẹp dường bao 
Sắc màu tươi thám nhung nào có hương ! 
Ngôn lời dét gám thêu chương 
Không hành, chỉ nói lẽ thường bỏ đi ! 


MANY WORDS ARE NOT NECESSARY 
BÅT TẤT YÊU DA NGÔN 


Better than a thousand useless words, is a single useful sentences, 
hearing which one is pacified. 

Hoàn hào hon mót ngàn lói nói vó ích, là duy nhát mót cáu hítu ích, 
khi dá thính ván nguói duoc nguói ngoay. 


81 


“Sahassam api ce vaca 
Anatthapadasamhita 
Ekam gathapadam seyyo 
Yam sutva upasammati" (Dhp. 100) 
“Dầu nói ngàn ngàn lời, 
Nhưng không chi lợi ích. 
Tốt hơn một câu nghĩa, 
Nghe xong, được tịnh lạc” (P.C.100) 
Cho dù nói đến ngàn câu 
Toàn lời vô nghĩa có đâu ích chi ? 
Một lời chí lý thích nghi 
Một câu nghe được, đoạn ly khó sáu. 


RESPECT THE ELDERS 
KÍNH TRONG BẬC CAO NIÊN TRƯỞNG THƯỢNG 


For one who ever honours and respects the elders, four blessing 
increase: "age, beauty, bliss, and power ". 

Đối với một người luôn tôn kính và kính trọng các bậc cao miên trưởng 
thượng, bốn hạnh sự được tăng trưởng: “tuổi thọ, sắc đẹp, niềm chân 
phúc đức, và sức mạnh. 


"^ Abhivadanasilissa 
Niccam vaddhàapacáyino 
Cattaro dhammáà vaddhanti 
Ayu vanno sukham balam” (Dhp. 109) 
Thường tôn trong kính lễ, 
Bậc cao niên trưởng thượng. 
Bốn Pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh”. (P.C. 109) 
Hoan hỷ lễ bái cúng dường 
Các bậc trưởng thượng thì thường gia tăng. 
Bốn điều Phước Báu CỘI cán: 
Sống lâu, sắc đẹp, lạc an, mạnh lành. 











SINGLE DAY OF VIRTUOUS LIFE 
NHẤT NHẬT PHẪM ĐỨC CAO THƯỢNG 


82 


Though he should live a hundred years, immoral and uncontrolled; 
yet better, indeed, is it to live a single day, virtuous and meditative. 
Dầu cho ánh ta được sóng một trăm năm, bát đạo đức và thất khống 

` chế; nhưng quả thực hoàn hảo hon là sóng duy nhất một ngày, có 
phẩm đức cao thượng và Thiền Định. 


“Yo ca vassasatam jive 
Dussilo asamahito. 
Ekaham jTvitam seyyo 
Silavantassa jhayino" (Dhp. 110) 
“Dầu sống một trăm năm, 
Ác giới, không thiền định. 
Tốt hơn sống một ngày, 
Trì giới, tu thiền định” (P.C. 110) 
Trăm năm sống có ích chỉ 
Buông lung phóng dật, Ác Tri Ác Tà ! 
Một ngày trong Cói Sa Bà 
Tri giói Thién Dinh, quà là tót hon. 


NO MAN IS FREE FROM BLAME AND PRAISE 
KHÓNG AI THOÁT KHÓI SU CHÉ TRÁCH VÀ SU KHEN NGOI 


There never was, there never will be, nor is there now, a person who 
is wholly blamed or wholly praised. 

Đã không bao giờ có, sẽ không bao giờ có, và hiện tại cũng không có, 
một người hoàn toàn đã bị khiến trách hoặc hoàn toàn đã được khen 


ngoi. 


“Na cāhu na ca bhavissati 
Na c'etarahi vijjati 
Ekantam nindito poso 
Ekantam và pasamsito" (Dhp. 228) 
Xua, vi lai và nay, 
Đâu có su kiện này: 
Người hoàn toàn bi chê, 
Người tron ven duoc khen" (P.C. 228) 
Ba thói cháng có xua nay 


83 


Sự kiện khen ché rõ phân hiện bày ! 
Có người hoàn toàn bị chê 
Có người được khen thường luôn mỗi ngày ! 


PARTING WORD OF THE BUDDHA 
DI HUẦN TÔI HẬU CỦA ĐỨC PHẬT 


Transient are conditioned things. Try to accomplish your aim with 
diligence. 

Đoản tạm là các Pháp phu hữu điều kiện. Hãy cố păng đạt đáo mục 
tiêu của bạn với sự cần mẫn. 


*Vayadhammáà samkhara, 
Appamadena sampadethati" 
"Chu Hành Thi Vó Thuóng 
Tận Luc Bát Khinh Suát" 
(Kinh Dai Viên Tịch Níp Bàn, 16 — Trường Bộ Kinh) 


PHU LUC 


Vào đêm Ba Tháng Mười, chúng tôi nhận được điện tín văn tắt như 
sau: 

“Dai Truóng Lào Narada Maha Thera vién tich. Lë Quóc Táng vào 
ngày Thú Báy. Piyadassi". 

Về sau chúng tôi được biết là Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera 
vién tich vào ngày Hai Tháng Mười, đúng ngày Chủ Nhật cuối năm, như 
Ngài đã từng nói từ máy mươi năm vé trước !” 

Đại Trưởng Lão Narada Mahà Thera đã ra đi. Bóng Ngài đã khuất. 
Nhưng hình ảnh cao quý của Ngài vẫn còn in sâu trong lòng những ai được 
diễm phúc biết Ngài và dấu chân của Ngài vẫn còn ghi tac đậm đà trên những 
vùng đất đã được diém phúc tiếp đón Ngài, nơi đây đưới hình thức bảo tháp, 
bảo điện kiết giới (Sima), tự viện, tu viện, hoặc cây Bồ Đề, chỗ khác là những 
Hội Phật Giáo hay Thư Viện v.v. Tâm từ ái, Tâm bi mẫn dịu hiền và Trí Tuệ 
minh mẫn của Ngài vẫn còn phảng phát đâu đây trong tâm tir người Phật Tử. 

Xứ Tích Lan lấy làm hành diện với người con yêu đấu của đất nước. 
Lich sử nhân loại vinh hạnh ghi thêm một gương lành Thánh Thiện. 


84 





Phân đóng góp của Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera vào công 
trình hoăng dương Giáo Pháp thật mênh mông rộng lớn. Ngài là vị Cao Tăng 
đã được nói tiéng là nhà truyền giáo lỗi lạc, một Giảng Su có tài diễn giải 
những diém thâm sâu của Phật Giáo một cách giản di và rõ ràng. Ngài làm 
việc không biết mệt dé rải khắp mọi nơi bức thông điệp hòa bình đượm nhuàn 
Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Bồn Sư. Ngài cũng là tác giả của nhiều quyền kinh 
sách Phật Giáo mà ta có thé nói là đã được truyền bá rộng rãi khắp nơi trên 
thế giới. | 

Năm 1979, dé tán duong công đức Ngài, lúc ấy 81 tuổi, Hội Buddhist 
Publication Society, Kandy có xuát bàn quyén “Narada FELICITATON 
VOLUME? do nhiều tác giả trú danh khác nhau soạn thảo và Đại Đức 
Piyadassi chủ biên. 

Nay, nhân ngày gió của Đại Đức, Móng Hai Tháng Mười... chúng tôi 
xin phiên dịch và trích đăng sau đây vài bài trong quyền sách này có liên 
quan đến tiêu sử của Ngài. 


Phạm Kim Khánh Sunanda. 


VÀI NÉT PHÁC HỌA VË 
ĐẠI TRƯỞNG LAO NÄRADA MAHA THERA 
(Tác Giả: Gunaseela Vithanage) 


Trong hai trường hợp đầy ý nghĩa Đức Phật ngỏ lời kêu gọi rất quan. 
trọng đến Giáo Hội Tăng Đoàn mà Ngài đã thành lập. Trường hợp thứ nhất 
xảy diễn vào thời ban khai cuộc hoàng duong Giáo Pháp, khi đặt nhóm sáu 
mươi vị Đệ Tử đầu tiên vào Con Đường Bát Chánh Đạo và gửi các vị Thánh 
Tăng ấy đi truyền bá Giáo Lý. Lời kêu gọi của Ngài như sau: 

“Này Chư Tỳ Khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu là 
trói buộc ở Cảnh Người hoặc Cảnh Trời. Các người cũng vậy, này Chư Tỳ 
Khưu, các người cũng đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở Cảnh Người hay 
Cảnh Trời. | 

Hãy ra di, này Chu Tỳ Khưu, đem lại sự tốt dep cho nhiều người, đem 
hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích, 
và hạnh phúc cho Chư Thiên và Nhân Loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này 
Chư Tỳ Khưu, hãy hoàng dương Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, tòa hảo ở 


85 


đoạn giữa, toàn hào ở đoạn cuối, toàn hảo trong cả hai, tinh thần và văn tự. 
Hãy công bố đời sống thiêng liêng Thánh Thiện, tuyệt hảo và thanh tịnh”. 

Có những chúng sinh còn vướng ít nhiều cát bụi trong mắt và nếu 
không nghe được Giáo Pháp sẽ bị sa đọa. Cũng có người sẽ lãnh hội đầy đủ. 
Chính Như Lai cũng ra đi, về hướng Uruvela, đến Senanigamma để hoằng 
khai Giáo Pháp” (Đoạn này trích từ Tạng Luật (Vinaya Pitaka) Chương I, 
bài # 23). 

Ngài tuyên ngôn lời kêu gọi thứ nhì ngay trước giờ Đại Viên Tịch Níp 
Bàn (Maha Parinibbäna) tại Kusinara (Câu Thi Na). Đây là di huấn tối hậu 
của Đức Bồn Sư: 

“Hãy chú tâm lắng nghe, này Chư Tỳ Khưu, Như Lai khuyên nhủ các 
người. Tất cá Pháp Hữu Vi đều Vô Thường. Hãy kiên trì tận lực tỉnh tấn 
nhằm thành tựu Giải Thoát”. (Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya) bài kinh # 
16). 

Trong lời kêu gọi đầu tiên, Đức Phật khuyên dạy các bậc Xuất Gia 
nên dán thân vào cuộc sống phục vụ để nâng cao tinh thần và mức sống đạo 
đức an lành của nhân loại. Trong lời kêu gọi sau cùng, Ngài nhắc nhở Chư 
Tăng nên nhận thức bản chất thật sự của Vạn Pháp và chuyên cần chú niệm 
nhằm tiến đạt đến Hạnh Phúc Tối Thượng Níp Bàn, bằng sự kiên trì nỗ lực 
của chính mình. Dầu sao chúng ta phải nói rằng hai lời kêu gọi trên không 
phải riêng biệt nhau mà chỉ là hai sắc thái khác nhau của đời sống một nhà 
sư — Giới Hạnh và Công Đức Phục Vụ - tức tự mình sống đời Thánh Thiện 
Thiêng Liêng và đem đến cho người khác cuộc sống Thiêng Liêng Thánh 
Thiện. 

Đây là công đức bên bi lâu đài mà Giáo Hội Đại Tăng Đoàn (Maha 
Sañgha) đã dày công bôi đắp. Xuyên qua hai mươi lám thé kỷ dài dáng các 
Ngài trong Giáo Hội đã thận trọng, thực hành đúng theo lời kêu gọi của Đức 
Bồn Su và tuyên bó Phúc Âm Từ Ái, khoan hồng rộng lượng, thiện chí và tự 
khép mình vào lối sống kỷ cương, nghiêm trì Giới Luật, chuyên cần nhiếp 
tâm vắng lặng và sau cùng, Giải Thoát (Vimutti). 

Như Giáo Sư Thomas Henry Huxley đã nói trong bài thuyết trình 
“Romanes Lecture” năm 1893: 

“Phật Giáo là một hệ thống không nhìn nhận Thần Linh, hiểu theo ý 
nghĩa người Phương Tây, phủ nhận rằng con người có một linh hồn (xem 
như một thực thé đơn thuần không biến đổi) và chủ trương ràng tin tưởng 
vào một cái chỉ trường tồn bát biến là mù quáng sai lầm, một hệ thống khẳng 
quyết từ chối, không nhìn nhận có sự linh nghiệm nào trong việc van vái câu 
xin và té lễ, một hệ thống khuyên cáo con người không nên tìm nơi nào khác, 


86 


| ngoài su nó luc cüa chính minh, dé thành dat giái thoát cho minh, mót hé 
thóng mà, trong trang thái thuán túy nguyén thüy, khóng hé có những lời thé 
nguyên và quỳ lụy phục tùng, không bao giờ tìm sự giúp đỡ của một cánh 
tay hỗ trợ truyền kiếp, tuy nhiên hệ thống á ây vån duoc truyèn bá róng rái và 
nhanh chóng một cách kỳ diệu, trên một phần đất đáng ké của thế gian, và 
vẫn còn là tổ ám của phán lớn nhân loại.” 

(Đoạn này đã được John Walter trích đăng trong quyền “Mind 
Unshaken — A Modern Approach To Buddhism, London trang 104). 

Sở đĩ Phật Giáo được quảng bá rộng rãi và nhanh chóng như vậy là 
nhờ sự nỗ lực không biết mệt của hàng Tăng Chúng. Do đó, chúng ta phải 
hết lòng tri ân Giáo Hội Đại Tăng Đoàn (Maha Sanügha) — trong thời gian 
đầu tiên sai khi Đức Thế Tôn nhập diệt — đã bảo tồn và khẩu truyền nguyên 
vẹn những Phật Ngôn một cách trung thực. 

Sau đó là công đức lớn hơn, của Chư Tăng Tích Lan, đã ghi chép Tam 
Tạng Pháp Bảo (Tipitaka) và soạn thảo các Bản Chú Giải đề cập đến những 
sắc thái khác nhau của Giáo Pháp, vì lợi ích bën lâu của nhân loại. Tuy nhiên, 
dầu trong hàng Giáo Hội Đại Tăng Đoàn (Maha Sañgha) của Xứ này — đã 
góp phần công đức ghi chép Tam Tạng và duy trì ngọn lửa thiêng của Pháp 
Bảo qua những thăng trầm và những phong ba bão táp của lịch sử - các Ngài 
cũng khó có thê git gin tron ven tính cách thuàn túy nguyên thủy đã làm cho 
Phật Giáo được phó cập khắp nơi trên thế giới ngày nay néu không có những 
vị liên tục nối tiếp bảo tồn giáo huấn của Đức Bổn Su. 

Đại Trưởng Lão Narada Mahà Thera, duong kim là Tăng Trưởng 
Chùa Vajiraràma mà vào Ngày 14 Tháng Bảy Năm 1979 này đã tròn dày 
81 tuổi tho, là vị Tăng Sĩ thuộc dòng dõi Nhu Lai Sứ Giả ấy. Ngài là vi Cao 
Tăng đã hành đúng theo lời kêu gọi của Đức Thế Tôn, cháng những băng nếp 
sống gương mẫu, kỷ cương và Thánh Thiện, mà còn dành phân lớn cuộc đời 
mình để hoằng hóa Giáo Huấn của Đức Phật, tại đây (Tích Lan) và ở hải 
ngoại, theo cả hai đường lối, thuyết giảng và soạn thảo kinh sách. 

Đại Trưởng Lão Nàrada Maha Thera không cần phải giới thiệu với 
dân chúng Xứ Tích Lan. Trong khoảng thời gian hơn phân nửa thế kỷ, tên 
của Ngài đã rất quen thuộc với tất cả mọi gia đình người Phật Tử Xứ này. 
Phật Tử Tích Lan quý mến và kính mộ, tôn Ngài là Pháp Sư đã đưa Chánh 
Pháp vào trí não cũng như tâm tư người nghe. Ngài nói tháng vào phân tốt 
đẹp và cao cả của con người để làm cho con người trở nên càng tốt đẹp và 
cao cả hơn. Đối với Ngài, trong mỗi tâm hồn đều có phần tốt đẹp. 

Người Phật Tử Tích Lan biết rõ rằng Ngài là vị Pháp Sư có tài giảng 
giải những điểm khó khăn, phức tạp nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp 


87 


(Abhidhammapitaka) — phàn triét hoc và tám ly hoc Phát Giáo — bàng mót 
ngón ngữ giản di đến độ người không biết chi về Phật Giáo cũng có thé thấu 
hiểu. Ngài nói với giọng cân nhắc và thận trọng chọn lọc từng danh từ, rất 
thu hút người nghe. Văn viết của Ngài vừa xúc tích vừa minh tường khúc 
chiết. Phần lớn các nhà phê bình thường cảm phục Phật Giáo vì cái mà họ 
gọi là “thuần lý dịu hiền”, thuần lý một cách dịu hiền. Quả thực vậy, Đại 
Trưởng Lão Nãrada Maha Thera đúng là hiện thân của “thuần lý diu hiền”. 

Do công trình truyền giáo (Dhammadüta) không biết mệt của Ngài 
và cũng do nhiều kinh sách về Phật Giáo mà Ngài đã soạn thảo Đại Trưởng 
Lão Narada Mahā Thera cũng được nỗi tiếng trong giới Phật Tử hải ngoại 
và trong hàng những người có thiện cảm với Phật Giáo. 

Nhà truyền giáo, trong tương lai được nỗi tiếng là rất lỗi lạc, ra đời 
cách đây 81 năm, vào Ngày 14 Tháng Bảy Năm 1898, trong một gia đình 
trung lưu tại Kotahena, một vùng phụ cận của Kinh Đô Colombo (Sri 
Lanka). 

Phần lớn dân chúng trong vùng này theo Thiên Chúa Giáo. Chính 
Thánh Đường của Địa Phận Tổng Giám Mục Colombo được đặt tên tại 
Kotahena. Thân Phụ Ngài là Kalonis Perera và Mẫu Thân Ngài là Pabilina 
De Silva. Thế danh của Ngài là Sumanapala. Vào thuở niên thiếu, Ngài đã 
theo học tại một ngôi trường Cơ Đốc Giáo do Hội Society For Promoting 
Christian Knowledge (S.P.C.K.) điều hành. Sau đó Ngài đã theo hoc truóng 
St. Benedict's College cũng tại Kotahena, do các Su Huynh (Frère) dòng 
Company Of De La Salle điều hành. Tại ngôi truóng này, ngoài các món 
hoc thường, Ngài đã học Thánh Kinh và các kinh điển Cơ Đốc Giáo. Một 
trong các vị Giáo Sư của Ngài là Đức Sư Huynh James, vừa viên tịch vào 
năm 1977. Sư Huynh James rất ca ngợi tính chăm học các môn về tôn giáo 
và tác phong nho nhà cüng nhu hanh kiém guong máu cüa em bé 
Sumanapala. Su Huynh có lần thành thật nói với em răng rõ ràng là bám 
tính của em có khuynh hướng trở thành một tu sĩ Thiên Chúa Giáo. Tuy 
nhiên, sự việc đã xảy ra trong một chiều hướng khác, mặc đầu cũng nằm 
trong một đường song song. Ngài đã đi theo con đường tôn giáo của tổ tiên. 

Thiệt ra thì hột giống đưa đến ý nghĩ xuất gia của Ngài đã được gieo 
trồng do người Cậu, vốn là một Phật Tử thuần thành, lão thông Giáo Pháp. 
Vào lúc còn theo học trường Anh thì Ngài cũng học những câu kệ ngôn bằng 
tiếng Sanskrit (Bắc Phan) với Cố Đại Trưởng Lão Palita Maha Thera cùng 
huynh đệ với Cố Đại Trưởng Lão Vajirañana Maha Nayaka Thera. Ngài 
cũng đã theo học các lớp Giáo Ly ngày Chủ Nhật tại Paramananda Vihàra, 
một ngôi Chùa tại Kotahena. Số vốn học vẫn vào buổi thiếu thời này là bước 


88 


- đầu mở đường cho Ngài trở thành một Sa Di (Samanera) trong Giáo Hội 

Tăng Đoàn. 

Có Đại Trưởng Lão Vajirañana | Mahà Nãyaka Thera là một Thánh 
Táng, trong y nghĩa là vị Tăng Sĩ đã sóng đúng cuộc doi Thánh Thiện mà 
Đức Phật đã giáo truyền. Ngài là một Học Giả uyên thâm về có ngữ Pali 
(Nam Phan), Sanskrit (Bác Phan) và Sinhala (Quốc ngữ của dán tộc Tích 
Lan). Ngài là một thi sĩ đứng vào hàng đầu các thi nhân dùng tiếng Sinhala. 
Ngài cũng là nhà sư giới đức vô cùng trang nghiêm trong sạch. Cố Đại 
Trưởng Lão Vajiratiana Maha Nãyaka Thera là người bạn, người chi đạo, 
vừa là một Triết Gia, đối với tất cả những ai đã đến với Ngài, bát luận quen 
hay la, Phật Tử hay không. Ngài cũng là Bậc Đại Bình Đẳng 
(Samānātāvādi), dói xú cùng một cách từ bi và lễ độ với tất cả mọi nguòi, 
giàu hay nghèo, sang hay hèn, cao hay thấp. Ngài đã truyền dạy lối thuyết 
giảng Giáo Pháp ván tắt, với những ngôn từ giản dị. Đó là vị Bôn Sư mà 
thanh niên Sumanapala thọ giới Sa Di lúc lên 18 tuổi, và đã được Pháp Danh 
là NARADA. Vị Thầy Yét Ma Truyền Giới (Vinayäcariya, chăm sóc Giới 
Tử về phần Giới Luật) là Đại Trưởng Lão Revata Maha Thera và vị Pháp 
Sư (Dhammacariya, chăm lo day dỗ Giới Tử về phương diện Giáo Pháp) là 
Đại Trưởng Lão Pelene Vajiraüana. Sa Di Nãrada đã học Vô Ty Pháp 
(Abhidhamma) với hai vị Đại Trưởng Lão Pelene Vajirañana Maha 
Nãyaka Thera và Arangala Siridhamma Mahã Thera. Ngài cũng đã có 
theo học lớp Pracina (Ngữ Học Đông Phuong) nhưng không tiếp tục đi xa. 

Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã thọ Cụ Túc Giới 
(Upasampada) vào năm lên 20 tuổi. Sau đó Ngài đã theo học lớp Đạo Đức 
Học và Triết Học tại Đại Học Ceylon University College. Tất cả những môn 
học này rất hữu ích cho Ngài về sau, trong nhiệm vụ hoằng dương Giáo Pháp. 
Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera thường luôn nhắc nhở tri ân Có Đại 
Trưởng Lão Süriyagoda Sumangala, Giảng Sư môn Triết Học Đông 
Phương, Cố Tiến Sĩ J.E.P. Chnadrasena và Có Bác Sĩ Casius A. Pereira 
(về sau xuất gia và trở thành Đại Đức Kassapa Thera), đã giúp đỡ Ngài trên 
đường học vấn. 

Tỳ Khưu Nãrada gia nhập Hội Servants Of The Buddha do Có Bác 
Sĩ Casius Pereira sáng lập và tích cực tham dự các buổi thảo luận Giáo Pháp 
do Hội này tổ chức hăng tuần. Thật sự chính tại nơi đây mà nền tảng cho 
những hoạt động truyền giáo của vị Tỳ Khưu trẻ tuổi đã được thiết đặt. 

Vào năm 1929, lúc åy Ngài 30 tuói, môt co hói dă mó duong cho Dai 
Trưởng Lão Narada Maha Thera xuất ngoại. Một công vu được Có Cư Sĩ 
Anagärika Dhammapala (vé sau là Tỳ Khưu Dhammapala) sắp xếp dé 


89 


tham dự lễ khánh thành ngôi bửu điện mới Mülagandhakuti Vihàra tai 
Sranath, Benares, Án Độ, vừa xây cất xong. Đại Trưởng Lão Narada Maha 
Thera là một thành viên của phái đoàn, được tuyển chọn đại điện Tích Lan. 
Các buổi lễ trong kỳ đại hội này do Có Đại Truóng Lão Kahawe Ratanasára 
Nãyaka Thera, Giám Đốc Vidyodaya Pirivena, Chủ Tọa. Ngài 
Ratanasära là một Học Giả nói tiếng vé ngành Đông Phương Hoc, nhưng 
Ngài không nói được Anh ngữ. Do đó, tất cả trong trách điều hành các diễn 
tiến, dùng Anh ngữ, đều do Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera đảm 
nhiệm. Đối với Đại Trưởng Lão, đó là kinh nghiệm khó quên được. 


Cũng trong buổi lễ này mà Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã 
hội kiến với Cô Pandit Jawaharial Nehru mà về sau trở thành Thủ Tướng 
Án Độ. 

Ít lâu sau đó Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera châu du truyền 
giáo sang Trung Quốc, Cambodia, Lào, Việt Nam và các quốc gia vùng Đông 
Nam Á. Tại những noi này Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera đã được 
dân chúng và cả Hoàng Cung tiếp đón vô cùng nồng hậu. Quốc Vương 
Cambodia tôn vinh Ngài là Bậc “Sri Maha Sadhu”, Ngài Đại Tôn Giả. 

Công đức phục vụ Phật Pháp của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä 
Thera tai Tích Lan và ở hải ngoai, cao cả và không biết mệt, bao gồm nhiều 
sắc thái khác nhau và trải qua một thời gian hơn nửa thế kỷ. Những công đức 
này đã đưa Ngài đến nhiều quốc gia xa lạ. Một bản tường trình đầy đủ sẽ 
chiếm hết cả một quyền sách dày. Nơi đây chỉ nêu lên ba điểm quan trọng. 


Đầu tiên là công cuộc truyền giáo của Đại Trưởng Lão Nãrada Maha 
Thera tại Anh Quốc và diễn biến liên quan đến việc ấy. Ta còn nhớ rằng vào 
năm 1956, Lë Tưởng Niệm 2,500 năm sau ngày Đại Viên Tịch Níp Bàn 
(Parinibbana) của Đức Phật được cử hành trong thé khắp nơi trên thế giới. 
Vào năm ấy, nhờ sáng kiến, công lao và lòng quảng đại của Có Sir Cyril De 
Soysa, một ngôi büu điện được khánh thành tai Ovington Garden, 
Kensington, Anh Quốc, mang tên London Buddhist Vihara. Do lời cung 
thinh cüa Có Sir. Cyril De Soysa, Dai Trưởng Lão Nàrada Mahà Thera 
sang Anh Quốc chú toa Dai Lễ Khánh Thành và lưu tại đó một ít lâu dé tó 
chức Phát Sự. Ngài là vi trụ trì đầu tiên của ngô Chùa này, và trong thời gian 
áy, Ngài làm việc không ngừng nghi dé truyền bá rộng rãi bức thông điệp từ 
ái vô biên, bi mẫn vô lượng và an lành hạnh phúc của Đức Bổn Sư. 


Thứ dén là cuộc công du sang Trung Quóc, trong một nhiệm vụ có 
tính cách văn hóa. Nơi đây, Ngài được Cô Thủ Tướng Chu An Lai niêm nở 
đón tiép, và cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo nôi tiếng ây đã xảy diễn một 


90 








- cách thân hữu và trang nghiêm vé hai quan điểm của đời sóng — tôn giáo và 
xã hội chủ nghĩa. Đó là kinh nghiệm mà Ngài khó quên. 

Thứ ba là công trình hoằng dương Giáo Pháp của Ngài tại Mỹ Quốc. 
Một lần nọ, Đại Trưởng Lão Nārada Maha Thera đã được cung thỉnh thuyết 
giảng về Đức Phật và Triết Lý Đạo Phật tại đài ky niệm Washington 
Memorial, Washington D.C. trước một cử tọa không lồ. Sự đóng góp của 
Ngài cho các Tập San Phật Giáo — băng Anh ngữ và ngôn ngữ Sinhala — quả 
thật dòi dào phong phú. 

Về công đức hoăng dương Giáo Pháp tại Tích. Lan, từ bao giờ và bát 
luận lúc nào, Ngài luôn luôn được khán khoản thỉnh cầu đi thuyết giảng khắp 
nơi trên đảo. Xứ Tích Lan đã được diễm phúc có nhiều nhà sư lỗi lạc, nói 
tiếng về phương pháp trình bày Giáo Lý của Đức Phật. Đại Trưởng Lão 
Narada Mahà Thera là một trong những vị ấy. Ngài luôn luôn thu hút nhiều 
ngàn thính giả, bất luận ở đâu và bất luận lúc nào mà Ngài đã được cung 
thỉnh Thuyết Pháp. 

Trong công trình truyền giáo ở xứ ngoài, Ngài luôn luôn quy tụ một 
nhóm Phật Tử thuần thành làm nồng cốt để tiếp nối các Phật Sự tốt đẹp mà 
Ngài đã khởi xướng. Với phương pháp này Ngài thành lập nhiều Hội Phật 
Giáo hoặc Hội Thân Hữu Phật Giáo. Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera 
cũng thiết lập những Sima (cơ sở được kiết giới) tại Nepal, Singapore, 
Indonesia, Việt Nam, và như vậy Ngài củng có chát ché các co só Phát Giáo 
Nguyén Thüy tai các noi này. Ngài cüng giüp kién tao các ngói Báo Tháp tai 
Nepal, Singapore và Việt Nam và cung thỉnh nhiều cây Bồ Dé, được chiết từ 
cây Sri Mahä Bodhi, Anuradhapura, đã đem đi trồng các nơi như 
Singapore, Cambodia, Lào, Indonesia, Hong Kong, Trung Quốc và Việt 
Nam. 

Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera cũng soạn thảo nhiều kinh 
sách Phật Giáo. Những kinh sách này rất được nói tiếng. Quyền kinh sách 
nhỏ của Ngài có tựa đề “Buddhism In A Nutshell" đã được tái bán nhiều 
lần và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuổi già không phải là một 
trở ngại cho công việc truyền giáo của Đại Trưởng Lão Narada Mahā 
Thera. Mới đây, Ngài vừa hoàn thành một chuyến công du hoằng dương 
Giáo Pháp tại Indonesia. 

Vị “Tỳ Khưu Lý Tưởng” quả thật xứng dáng tho lãnh những lời tán 
dương mà người Cư Sĩ tại gia hằng ngày đọc tụng khi Lë Bái Tăng Bảo: 
“Giáo Hội Chư Thinh Văn Dé Tử của Đức Thé Tôn có phám hanh toàn hào, 
có phám hạnh của Bác đã hoàn tất nhiệm vụ. Giáo Hội Chu Thinh Văn Dé 
Tử của Đức Thé Tôn — nếu tính đôi thì có bón và tính đơn thì có tám — là 


91 


những vi thích dáng thọ lãnh sự tiếp đãi nồng hậu, thích dáng tho lãnh vật lễ 
cúng dường, thích đáng thọ lãnh lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế 
gian”. Đại Trưởng Lão Narada Mahà Thera là một thành viên của Giáo Hội 
Tăng Đoàn đã kiên trì tinh tán dé tién đạt đến Lý Tưởng cao cá ấy. 

Giờ đây tôi xin thành kính khấu đầu đảnh lễ Ngài. 

Kính chúc Ngài trường thọ để viên thành công đức vĩ đại và cao cả 
của Ngài. 


NHỮNG TÁC PHẨM CUA ĐẠI TRƯỞNG LÃO 
NARADA MAHA THERA 


TÁC PHÁM ANH NGÜ: 

1. The Buddha And His Teachings 

2. A Manual Of Abhidhamma (An Outline Of Buddhist Philosophy 
— Original Pali, English Translation With Explanatory Notes) 

3. The Dhammapada — Pāli Text And Translation With Stories In 
Brief And Notes | 

4. A Manual Of Buddhism (For Schools) 

5. The Blessing — Containing English Translations Of Selected Suttas 
From The Majjhima Nikãya. 

6. An Elementary Pali Course 

7. The Mirror Of The Dhamma. 

8. The Doctrine Of Karma And Rebirth (Dona Alphina Ratnayaka 
Lecture Trust) 

9. Buddhism In A Nutshell (An Outline Of Buddhism) 

10. Ethics Of Buddhism (Containing The Buddha's Discourses On 
simple Ethics) 

11. The Bodhisatta Ideal 

12. The Life Of The Venerable Sãriputta 

13. The Life Of The Buddha - In His Own Words 


TÁC PHẨM NGÔN NGỮ SINHALA: 

1. Translation Of Khuddakapatha In Sinhala 
2. Sadaham Maga. Books 1 — 8 For Schools 
3. Dharma Sangrahaya For Upper Forms 

4. Dasa Paramitta 


92 


5. Dharmapadapradipika — Dampiya Pahana 
6. Damuruvanmal — A Collection Of Gathas With Meanings. 


NHỮNG BÀI TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


1. TÓNG THÓNG SRI LANKA: 

“Tôi lẫy làm sung sướng được góp phần vào quyền “Tán Duong Công 
Đức Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera”. Ngài là vi Thầy mà tôi được 
hân hạnh tho giáo ở lớp Phật Pháp tại Chùa Vajirarama. 

Đúng với lời kêu gọi của Đức Phật: “Hãy ra di, này Chư Tỳ Khưu, 
đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì 
lòng từ bị, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích, và hạnh phúc cho Chư Thiên và 
Nhân Loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này Chư Tỳ Khưu, hãy hoằng đương 
Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, tòa hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, 
toàn hảo trong cà hai, tinh thần và văn tự. Hãy công bó đời sóng thiêng liêng 
Thánh Thiện, tuyệt hảo và thanh tịnh”. Đại Trưởng Lão Nãrada Maha 
Thera đã dành hơn phân nửa thế kỷ trong đời Ngài cho lý tưởng cao cả, 
quảng bá Giáo Huấn của Đức Bôn Sư. 

Lời nói của Ngài khuyên dạy người sơ cơ, mới bước chân đến Chùa, 
và trợ giúp hàng Học Giả uyên thâm, đã học nhiều hiểu rộng. Những bài 
thuyết giảng của Ngài mạnh mẽ đưa lối sống thuần thành Phật Giáo vào xã 
hội Tây Phương và đem lối sống ấy trở về Đông Phương. 

Những nhà truyền giáo như Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera, 
sông đúng theo Giáo Pháp và Giới Luật (Dhamma — Vinaya) và góp phần 
vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, ở đây và ở hải ngoại, đã cống hiến 
phần tốt đẹp nhất của đời mình dé tạo sự tốt đẹp cho nhân loại. 

Kính chúc Ngài trường thọ để tiếp tục công trình tốt đẹp, vì hạnh phúc 
và an lành của nhân loại. 


Ciram jiva sabba lokassa atthaya hitaya ! 
J.R. Jayawardene 


2. THÜ TUÓNG SRI LANKA: 

“Một nhà su đắp y vàng, tác phong tự tại và dé mến, dang rào bước 
trên đường phó thành phó Berlin, Đức Quốc, lúc bấy giờ còn dây dày gạch 
đá vụn văn đồ nát của những ngôi nhà không lÓ vira bi dói bom dü dôi. Môt 
nu cuói mim diu hiën hinh nhu duoc chóm nó tü ni tâm tinh làng và an lành 


93 


của Ngài làm cho gương mặt Ngài lúc nào cũng trám lặng và có một năng 
lực thu hút mãnh hệt. 

Người dân Berlin lúc â áy gáng guong tán lực vuong minh trói dáy mót 
làn nữa, mặc dầu đang oăn oại bị đè nặng dưới sự đau buồn sâu xa thê thảm 
và tủi nhục trong hoàn cảnh nước mắt nhà tan. Đối với những tâm hồn vô 
cùng khổ đau sầu lụy và đáng thương như vậy, hình ảnh từ tốn của một nhà 
sư Tích Lan giới đức trang nghiêm, cốt cách khoan thai hiền dịu, chắc chắn 
đã thoa diu cơn bán loạn và nói thảm sầu. Xuyên qua tác phong đạo đức, dịu 
hiền và trầm lặng của Ngài, người dân Berlin có thể ước đoán được lời dạy 
của Ngài sẽ ra thé nào. Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã khoản đãi 
người dân thành phố Berlin, bị chiến tranh làm đồ nát, bằng những lời lẽ êm 
diu, đượm nhuàn từ ái và bi mẫn. Sự hiện diện của Ngài vào lúc bấy giờ đã 
làm vơi đi rất nhiều nổi đau khó của họ. 


Vào khoảng giữa Thế Ky Hai Mươi tại Âu Châu và Mỹ Châu đã khởi 
phát một sự chú ý mới mẻ hướng về Giáo Lý của Đức Phật (Buddha 
Dhamma), do nhờ công đức của một số ít các nhà sư, trong đó có Đại Trưởng 
Lão Nãrada Maha Thera, đã gây ấn tượng tốt đẹp bằng cách nêu gương 
lành trong sạch thanh cao. Kinh sách đề cập đến nếp sống gương mẫu của 
Đức Phật và những lời dạy của Ngài — ngày nay cũng như trong quá khứ - 
lúc nào cũng là phương tiện hữu hiệu để triển khai Phật Pháp vào thế giới 
Tây Phương. Tuy nhiên, từng cá nhân, những vị Hội Viên của Giáo Hội Tăng 
Đoàn cũng nêu lên những gương lành, kiên trì tỉnh tân noi theo con đường 
của Giáo Pháp và thành tựu những mức độ thanh tịnh cao siêu. Những tám 
gương đạo đức ấy đã trở thành yếu tố quan trọng thu hút người ta trở về với 
Giáo Pháp. Phần lớn những chi mà chúng ta thấy ở quanh đây ngày nay làm 
cho tâm vọng động. Những hình ảnh có thé giúp ta lăng tâm tĩnh lặng càng 
ngày càng trở nên hiếm hoi trong xã hội hiện đại. Đối với một dân tộc đã lâm 
vào cảnh tủi nhục vì thất trận và đang chơi vơi chưa biết phải làm thế nào để 
Vương. mình lên thi sự hiện diện của Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera 
là nguồn an ủi vô cùng quan trọng. Họ lăng tai nghe Ngài, thấu hiểu ý nghĩa 
của những lời dạy, rồi tự khép nếp sống của họ vào khuôn khổ những nguyên 
tắc đạo đức của huấn từ. 


Chúng ta có thể thâu thập một số kiến thức rất sâu rộng và gia công 
tang trử trong đầu. Nhưng kiến thức dầu uyên thâm đến đâu vẫn không thê 
chấm đứt trạng thái chao động của nội tâm. Đối với những ai, mặc dàu hoc 
sâu hiểu rộng mà tâm còn vọng động nặng në và bất mãn sâu xa, thì bức 
thông điệp của Đức Phật, đượm nhuân từ ái, bi mẫn, không bám níu và bình 
thản quán bình, là một nguồn an ủi vô giá mà cũng là một nguồn an lạc bền 


94 


- lâu. Chúng ta thành kính tri ân Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã tận 
lực có gắng không biết mệt, để ban truyền một cách vị tha bất cầu lợi, cho 
thế gian ngày nay bức thông điệp hòa bình và từ ái của Đức Bồn Sư. Công 
trình truyền giáo của Ngài là đem lại an lạc và hòa hợp. Không bao giờ Ngài 
quan tâm đến việc đem Triết Thuyết này thay thế một Triết Thuyết khác, 
hoặc lây tôn giáo này thay vào tôn giáo kia. 

Tôi có diễm phúc được sống thân mật bên cạnh vị Đại Trưởng Lão 
Thánh Thiện này từ thưở nhỏ. Chính lúc ngồi đưới chân Ngài vào buổi thiếu 
thời mà tôi đã học được nhiều điều tốt đẹp và hữu ích. Lời nói hiền hòa và 
cách nói thanh nhã của Ngài làm mát dịu tâm hồn bát luận ai hữu hạnh được 
nghe. Giới đức của Ngài rất trang nghiêm, tư tưởng của Ngài thật cao cả. 
Trước kia tôi cũng được diễm phúc sống bên cạnh vị Đạo Lão Sư, Có Đại 
Trưởng Lão Pelene Vajirañana Maha Nayaka Thera, và rất hoan hy cảm 
nhận nhiều lợi ích tinh thần đạo đức nhờ sự gần gủi thân mật với nhà sư vĩ 
đại và Thánh Thiện ấy. Tôi cảm nghe vô cùng sung sướng mà nói rằng sự 
thỏa mãn thinh thần áy đã được nói tiếp liên tục qua bao nhiêu năm tháng 
sống bên canh vị Đệ Tử lỗi lac, Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera. Thời 
gian ấy càng tăng trưởng niềm tin nơi Tam Bảo của tôi và ảnh hưởng mãnh 
liệt đến đời tôi. 

Điều mà chúng tôi mong đợi Chư Tôn Đại Đức Tăng không phải chỉ 
là những buổi thuyết giảng Giáo Pháp vào những cơ hội lớn hay nhỏ liên 
quan đến cuộc sống của chúng tôi. Phần lớn người Phật Tử chúng tôi đã có 
một số kiến thức căn bản về Giáo Pháp mà chúng tôi đang có găng thực hành. 
Điều mà chúng tôi mong đợi nói các Ngài — nhiều hơn là kiến thức uyên thâm 
về Giáo Pháp — là Giới Hạnh trang nghiêm và tác phong đạo đức thanh nhã 
cao đạp khả dĩ gây niềm kinh mộ, tạo những tư tưởng thanh bình tĩnh lặng 
nơi người khác. Nếu vị Ty Khưu có Giới Đức trong sach, có tác phong cao 
quý và cốt cách từ bi thì tự nhiên hàng Phật Tử tại gia càng tôn kính và sùng 
mộ còn hơn một vị Vua. 

“NÑãrada”- một cái tên ngắn ngùi, ngày nay đã được nỗi tiếng khắp 
nơi trên thế giới, một cái tên đã gợi lòng tôn sùng kinh mộ nhiều hơn bắt cứ 
chức phẩm danh dự nào. Tôi cảm nghe rất hãnh diện với vị Đại Trưởng Lão 
Thánh Thiện cao quy này. Ngài đã dành trọn cuộc đời mình dé - một cách vị 
tha bất cầu lợi — phụng sự hòa bình trên thế giới và đem lại hạnh phúc an làn 
cho nhân loại. 

Mặc dầu đến nay Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã 81 tuổi 
nhưng, hữu hanh thay, sức khỏe của Ngài vẫn còn dói dào. Chúng tôi kính 
chúc Ngài trường thọ và ước mong rằng công nghiệp truyền bá lý tưởng hòa 


95 


bình của Ngài sẽ được nói tiếp lâu dài dé đem nhiều lợi ích vững bền, chẳng 
những đến dân tộc của quốc gia này mà cả phần còn lại của thế gian. 

Nơi đây chúng tôi xin nhắc lại lời dạy của chính Đức Phật: “Những 
ai xứng dáng được tôn kính phải được tôn kính”. Đại Trưởng Lão Nãrada 
Maha Thera là một trong những Bác vĩ nhân thích dáng được chúng ta tôn 
kính. 


R. Premadasa 


3. CHỦ TỊCH HỘI MAHA BODHI SOCIETY OF SRI LANKA: 

Tôi rất lẫy làm sung sướng được góp phần vào quyển sách “Tán 
Dương Công Đức Đại Trưởng Lão Nàrada Maha Thera”, được xuất bản 
để kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 81 của Đại Trưởng Lão Narada Mahā Thera. 
Công trình truyền giáo của Đạo Phật đã được Bậc Vô Sinh Mahinda 

bắt đầu từ hơn 2,000 năm về trước. Ngày nay việc phục hưng công đức này 
do nhờ vào sự gia công nỗ lực lớn lao của những nhà bác học như Anagärika 
Dharmapala và Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera. Đứng vào cương vị 
của một Cu Si tại gia Anagärika Dharmapala, người đứng ra sáng lập Hội 
Mahà Bodhi Society, đã dành trọn cuộc đời của minh để nâng cao Giáo Ly 
Đức Phật tại Phương Đông, đặc biệt là tại Xứ Ấn Độ. Công cuộc truyền giáo 
của Dai Trưởng Lão Narada Maha Thera - thật là vĩ đại — đã nói rộng từ 
Đông sang Tây, bao góm — mót dàng là Japan, China, Vietnam, India, 
Myanmar, Australia và mót dàng khác là America, England và Germany. 
Trong hàng Tăng Chúng chắc chán Dai Trưởng Lão Nàrada Mahà Thera 
đã được tôn là nhà truyền giáo vĩ đại nhất của thời dai chúng ta. Ngài đã tổ 
chức những Hội Phật Giáo trong hầu hết các quốc gia mà Ngài đã viếng và 
như vậy, dọn đường, cần đá cho những vị khác nối tiếp công trình. Ngài được 
xem là nhà sư đã kiên trì tận lực đem Giáo Pháp phụng sự hòa bình thế giới. 
Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera — được hàng Phật Tử cùng 

khắp nơi trên thế giới rất tôn sùng kỉnh mộ vì những công trình phục vụ Đạo 
Pháp và Quốc Gia lớn lao của Ngài — là một Pháp Sư tài đức và hùng biện từ 
lúc thiếu thời, không thua kém bát luận ai. Thiên tính sở trường của Ngài là 
thuyết giảng Giáo Pháp với một ngôn ngữ vô cùng đơn giản, làm cho cử tọa, 
dầu trẻ tuổi nhất cũng có thể lãnh hội. Những bài giáng ấy đã giúp rất nhiều 
cho người Cu Si tại gia cải thiện cuộc sống hằng ngày và cho người người 
không phải là Phật Tử thấu hiểu và hướng tìm về Giáo Huấn của Đức Thế 

Tôn. 


96 





Thêm vào những công tác châu du hoàng dương Giáo Pháp và nhiều 
hoạt động khác có tính cách tôn giáo - Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera 
còn dành thì giờ quý báu của Ngài vào việc soạn thảo kinh sách. Một số lớn 
những bài viết của Ngài đã đóng góp vào những tập san và nhật báo, trong 
nước cũng như ở hải ngoại. Quyền “Sadaham Maga” mà Đại Trưởng Lão 
Nàrada Mahà Thera đã soạn thảo, được sử dụng rộng rãi như sách giáo 
. khoa trong các trường học của chúng ta. | 

Một vài sách mà nhiéu giới Phát Tử xem là Giáo Ly cán bản đã duoc 
phó cập rộng rãi như quyền “Buddhism In A Nutshell”, “The Buddha And 
His Teachings" và bán dich quyền “Dhammapada” cùng với Chú Giải và 
những chuyện tích văn tắt. 

Là một Giảng Sư giảng dạy Phật Pháp tại Đại Học Ananda College 
Ngài đã tạo công đức lớn lao trong việc giáo huấn và rèn luyện thanh thiếu 
niên Phật Tử. Ngài đã trọn vẹn trải qua một kiếp sống phục vụ Phật Giáo và 
Nhân Loại. Ngài là Tăng Trưởng (Viharadhipati) Chuóng Quà Chüa 
Vajiräräma và duoc tất cả mọi người ở đây kính mến. Các buổi lễ trong 
những ngày Giới (Poya) và các lớp Giáo Lý ngày Chủ Nhật là hai hoạt động 
chính của Chùa, được Ngài tận tình chăm sóc. 

Chúng ta, tại Sri Lanka, là những người mang nặng trọng ân đối với 
Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera. Ngài đã thực hiện với tất cả nhiệt 
tâm, rất nhiều sinh hoạt tôn giáo và rất nhiều công vụ có tính cách quốc gia. 

Tôi kính chúc Ngài sức khỏe dói đào và sóng lâu trăm tuổi dé tiếp tục 
nỗ lực bao quát đại lượng của Ngài. 


Gamani Jayasuriya (Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Sri Lanka) 


4. CHỦ TỊCH HỘI BUDDHIST SOCIETY, LONDON: 

Khi được mời đóng góp vào quyền sách “Tán Duong Cóng Dúc Dai 
Truóng Lao Narada Maha Thera” tói láy làm thóa thích vi rát danh du duoc 
tuyén chọn, nhung dầu sao vẫn còn bang hoàng nghĩ rằng trong rất nhiều bài 
viết đồng thanh ca ngợi Ngài mà tôi chắc chắn sẽ được đăng thì tôi chỉ có thé 
thêm vào một phần rất nhỏ nhoi. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera là một Bậc vĩ nhân mà tôi chỉ 
được biết rất ít, mặc dầu được đọc rất nhiều trong các kinh sách và tập san 
Phật Giáo. Tôi cũng không chắc rằng lần đầu tiên đã có gặp Ngài tại New 
Delhi vào năm 1956 trong kỳ Đại Hội Mừng Phật Đản, hay tại Hội Phật Giáo 
ở đây. Điều này không quan trọng vì con đường của Ngài và con đường của 
tôi đi tréo nhau ở nhiều nơi trên khắp thế giới và luôn luôn, lúc nào tôi cũng 


97 


cảm phục, ngưỡng mộ công đức hoàng duong Giáo Pháp không biết mệt của 
Ngài cũng như những cuộc châu du không ngừng nghỉ của Ngài để rộng rãi 
gieo trồng mầm giống Dao Pháp và thật sự trông cây Bồ Đề ở nhiều noi xa 
xôi. Trong thời gian nhiều năm, tất cả những tập san Phật Giáo đều có đăng 
tải các công trình vĩ đại của Ngài. Từ thời Cố Đại Đức Anagärika 
Dharmapala mà tôi được biết vào năm 1925, chắc chắn không có ai tạo 
nhiều công đức hoàng đương Giáo Pháp như Đại Trưởng Lão Nãrada Maha 
Thera, vào đến tận cùng, khắp nơi trên thế giới. 

Nếu bất luận ở đâu sự hiện diện của Ngài cũng chỉ là tạm bợ nhất thời 
thì kinh sách mà Ngài đã dày công soạn thảo sẽ còn tồn tại lâu dài sau khi 
kiếp sống hiện tiền của Ngài chấm dứt. 

Kính chúc Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera an vui trong tuổi 
già và luôn luôn cảm thông tình ưu ái nồng hậu của các Đạo Hữu gần xa. 
Ngài quả thật là một trong những vị lãnh đạo Phật Giáo của thế kỷ và phải 
được tưởng niệm như vậy. 


C.H. Humphrey 


5. CHỦ TỊCH HỘI YOUNG MEN'S BUDDHIST 
ASSOCIATION, COLOMBO: 

Kiến thức uyên thâm vé Giáo Pháp của Ngài, cử chi khoan thai và 
trầm lặng, tác phong dịu hiền thanh nhã và, hơn tất cả, khả năng giảng giải 
các điểm khó khăn phức tạp của Giáo Pháp bằng những ngôn từ giản di, đã 
làm cho Ngài nỗi tiếng là vị Pháp Sư lỗi lạc. Suốt từ Đông sang Tây, từ Bắc 
xuống Nam, cùng khắp nơi trong Xứ đâu đâu cũng khẩn khoản cung thỉnh 
Ngài. Ấn tượng mà Ngài đã tạo cho hàng thính giả đã vượt qua khỏi ranh 
giới lãnh thô và, từ các nước ngoài, những lời thỉnh cầu Ngài sang truyền bá 
Giáo Pháp không ngớt tới tấp. 

Không có máy quốc gia mà Đại Trưởng Lão Nãrada Mahà Thera 
chưa viếng thăm trong nhiều lần châu du hoăng đương Giáo Pháp vòng quanh 
thế giới — một cách kiên trì và với tất cả nhiệt tâm — để mang ra ngoài Xứ 
Tích Lan những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật. Ngài có danh dự được cung 
thinh ngỏ lời tại những Hội Phật Giáo của Dai Hoc Oxford và Dai Hoc 
Cambridge. Trong những cơ hội này Ngài thuyết giảng những lời dạy thâm 
sâu huyền điệu của Phật Giáo. Ta có thể nói rằng Đại Trưởng Lão Nãrada 
Mahã Thera đã vẻ vang thành công mở rộng ranh giới của Giáo Pháp mà 
trước kia nhà truyền giáo nhìn rộng thấy xa và đầy nhiệt huyết, Đại Đức 


98 


- Anagärika Dharmapala, đã thiết lập nền móng vững chắc tại đó đây trên 
thé giới. 

Thêm vào khả năng thuyết giảng Ngài cũng soạn thảo nhiều kinh sách 
về Phật Pháp. Hầu hết các sách này đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ 
khác nhau và đã được hàng Trí Thức ở các nơi này ngưỡng một tiếp nhận. 

Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera là vi Thầy dạy Giáo Lý của. 
hai công dân lỗi lạc nhất Xứ Tích Lan. Đó là Thủ Tướng Dudley 
Senanayake, giữ chúc vụ Thủ Tướng trong bốn nhiệm kỳ, và đương kim 
Tổng Thống, Ngài J.R.Jayawardena. 


Siri Perera, Q.C. 


6. CHÚ TICH SASANA SEVAKA SOCIETY: 

Trong những năm đầu tiên của tháp niên 1930, lúc còn là Sinh Viên 
Đại Học, tôi đã từng dự thính các lớp giảng dạy của Đại Trưởng Lão Narada 
Mahā Thera tại Giảng Đường Maitrya Hall vào những buổi chiều Chủ 
Nhật. Lúc bấy giờ tôi vô cùng cảm kích trước kiến thức uyên thâm của Ngài 
về môn Giáo Pháp và khả năng giảng giải Giáo Lý một cách tinh tường và 
mạch lạc, làm cho người nghe lãnh hội dễ dàng. 

Tôi nghĩ rằng Ngài là nhà sư Tích Lan đầu tiên đã xuất ngoại và viếng 
thăm nhiều quốc gia như Holland (Netherland — Hòa Lan), Switzeland (Thụy 
Si), Denmark (Dan Mach), Norway (Na Uy) và các noi khác ở Âu Châu, 
ngoài ra các Xứ Laos (Ai Lao), Indonesia (Nam Dương), Japan (Nhật Bốn), 
Cambodia (Cam Bốt), Vietnam, Myanmar (Miến Điện), và thuyết giảng Giáo 
Lý của Đức Phật ở nhiều nơi từ Đông Phương sang Tây Phương. 

Tôi được biết rằng Ngài đã giúp kiến tạo một Bảo Tháp tại Nepal theo 
đúng tiêu chuẩn cần thiết của một ngôi bảo tháp. Ngài cũng dành. nhiều thì 
giờ để hỗ trợ những sinh hoạt Phật Giáo tại Việt Nam cùng nhiều quốc gia 
khác và được tri ân và tôn vinh xứng đáng tại các quốc gia ấy. 


William Tennekon 


7. CHỦ TỊCH HỘI SERVANTS OF THE BUDDHA: 

Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera là một trong các vị Sáng Lập 
Viên của Hội này...Hội được thành lập vào năm 1921 để cung ứng nhu cầu 
đạo đức cho những người Phật Tử học Anh ngữ. 

Lúc bấy giờ Ngài là một vị Tỳ Khưu trẻ tuổi (chỉ mới 21 tuổi) đầy hứa 
hẹn. Từ thuở ấy Ngài đã tỏ ra là có khả năng trí thức phi thường, cùng mức 


99 


dó ngang vói Tám Dao nhiét thành cüa Ngài. Vói su huóng dàn và có ván 
sáng suốt của Dr. Casius Pereira Ngài vững vàng lão thông Anh ngữ và dàn 
dần trở thành một diễn giả hùng biện có nhiều tài đức thuyết phục và thu hút 
tâm trí người Phật Tử theo Anh học, với những bài Pháp đặc biệt rõ ràng và 
khúc chiết. Từ ngày Hội được thành lập. trong suốt hai thập niên, Ngài đã 
thuyết giảng thường xuyên tại các buổi hợp vào ngày Thứ Báy. 

Một tác phẩm xuất sắc có tựa đề “The Blessings" được Hội Servants 
Of The Buddha xuất bản, bao gồm bàn dịch Trung Bộ Kinh (Majjhima 
Nikãya) do chính Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera thực hiện. Xét về 
phương diện chính xác trung thực, lời văng gọn gàng thanh nhã, mình bạch 
tinh tường và tư tưởng sáng sủa rõ ràng, quyền kinh sách này còn giữ nguyên 
vẹn tính chất tinh túy n guyên thủy trong lãnh vực học thuật và khảo cứu. Một 
công trình khác, có tựa đề “The Mirror Of The The Dhamma” là kết tỉnh 
những bài Kệ (Gatha) nhut tụng của người Phát Tử, đã được Đại Trưởng 
Lão Nãrada Maha Thera phiên dịch từ Pali ngữ ra Anh Ngữ, Dr. Casius 
Pereira chủ biên và Hội Servants Of The Buddha xuát bán. Cho dén nay 
quyén kinh sách nhỏ này vẫn còn là sách phóng thân hữu dung không kém 
bát cứ sách nào, dé diu dắt những bước bó ngỡ, ngại ngùng của nhân loai 
trong những cơn đau buón chán nản và tuyệt vọng. 

Ta có thé nói mà không sợ sai lầm rằng phần đóng góp vào Phật Giáo 
(Buddha Sãsana), vừa phi thường hiểm có vừa nói bật của Dai Trưởng Lão 
Nàrada Maha Thera trong khoảng thời gian hơn năm thập niên, rất hữu ích 
cho giới Phật Tử dùng Anh ngữ làm ngôn ngữ chính yếu. 

Hội Servants Of The Buddha có thể hãnh diện tự hào răng, trong 
một mức độ nào, mình đã góp phần đào tạo và uốn nắn cuộc sống của Dai 
Trưởng Lão Narada Maha Thera và đã giúp Ngài trở nên một thành viên 
thuần thành và lỗi lạc của Giáo Hội mà Đức Thế Tôn đã thành lập. 


Alec Robertson 


8. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI THE WORLD FELLOWSHIP OF 
BUDDHISTS: 

Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera, Chùa Vajirärama, Sri 
Lanka, là một Báo Trợ Viên của Hội World Fellowship Of Buddhists, từ 
ngày Hội mới được thành lập. Ngài là một nhân vật nói tiếng hàng quốc tế, 
do kinh sách Phật Giáo mà Ngài đã soạn thảo, và hơn nữa, do đức hanh thanh 
cao, do học thức thâm diệu của Ngài và do những buổi thuyết giảng của Ngài 
ở cả Đông Phương và Tây Phương. 


100 











Những thói Pháp Thoại của Ngài, từ sáu mươi năm hay hon nữa, dà 
được hàng Phật Tử thế giới ghi nhận là có tính cách giáo dục và gợi cảm và 
có một năng lực thu hút mãnh liệt, chăng những đối với người Trí Thức mà 
chí đến hàng Đại Chúng. Khả năng giải thích những điểm thâm sâu khó hiểu 
nhất trong Giáo Pháp bằng một ngôn ngữ rất giản đị và rõ ràng quả thật là 
đặc biệt. Ở khắp nơi trong Xứ Tích Lan, nhu cầu cung thỉnh Ngài đến thuyết 
Pháp Thoại khẩn thiết đến độ trong vòng 25 hoặc 30 năm, mỗi ngày trung 
bình Ngài phải thuyết năm hay sáu thời Pháp Thoại. Tại Sri Lanka tên 
«Narada" rất là quen thuộc trong mọi gia đình, và từ làng mạc xa xôi, mỗi 
lần có Ngài thuyết Pháp Thoại thì hằng ngàn dân chúng đã lũ lượt kéo nhau 
về nghe. 

Cuộc cải thiện kỳ diệu mà Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã 
tạo nên trong, tâm hòn những ai sông quanh Ngài sẽ mãi mãi là một đền đài 
trường tồn bất hoại để tôn trí phán đóng góp lớn lao của Ngài — dưới hinh 
thức kinh sách và những buổi thuyết giảng. 

Tôi chắc chắn rằng toàn thé Phật Tử sẽ cùng tôi kính chúc Đại Trưởng 
Lão Narada Maha Thera “bách niên trường thọ”, vì nếp sống của Ngài sẽ 
tiếp tục là gương lành rạng rỡ cho những ai bước theo chân Ngài. 


Albert Edirisinghe (Phó Chủ Tịch) 


9. MỘT PHẬT TỬ VIỆT NAM: 

Một buổi sáng đẹp trời vào năm 1959, hằng ngàn nam phụ lão áu của 
tỉnh thành Bà Rịa nhỏ bé, cách Saigon 100 km, rộn rịp chuẩn bị một cuộc lễ 
bất thường. Họ ăn mặc chỉnh të và hội hợp dài theo con đường chính của 
thành phố đón mừng và đảnh lễ một nhân vật, được nói là một nhà sư Thánh 
Thiện, từ một quốc gia xa xôi đến viếng. 

Vi tu sĩ Thánh Thiện ây là Dai Truóng Láo Narada Maha Thera, và 
quốc gia xa xôi là Xứ Tích Lan. 

Một buc gỗ được dựng lén giữa ngã ba đường. Trên buc là bàn thờ 
Đức Phật. Cờ Phật Giáo và bông hoa đủ màu sắc, đủ hương thơm, vừa rực 
rỡ vừa trang nghiêm, khói nhang nghi ngúi phẳng phất che mờ tượng Phật 
đưới một cái lộng to. 

Trước kia tôi chưa từng bước chân vào Chùa, nhưng hôm áy tình cờ 
tôi có mặt ở đấy, cùng với gia đình bên nhà vợ. Tác phong thanh nhã và trầm 
lặng của nhà sư ngoại quốc, khoan thai chậm bước giữa hai hàng rào Phật Tử 
tay cầm Phật kỳ, nghiêng mình đảnh lễ, làm cho tôi vô cùng cảm kích. Khi 


101 


Ngài đến gàn, ánh sáng từ bi phát tủa từ gương mặt diu hiển tươi sáng của 
Ngài đã hoàn toàn thu hút tôi. 

Đêm ấy Ngài đã thuyết Pháp Thoại tại Bà Rịa. Sau thời Pháp Thoại, 
cũng ngay trong đêm ấy, Nhạc Phụ tôi xin quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ 
Giới với Ngài. Một tuần sau, toàn thể gia đình bên nhà vợ tôi — ngoại trừ tôi 
— cùng với hàng trăm người khác trong Tỉnh noi gương, lên Saigon xin quy 
y. Riêng phân tôi, chỉ trở thành Phật Tử một tháng về sau, sau khi theo dõi 
mười hai thời Pháp Thoại của Ngài và được Ngài giải đáp thỏa đáng những 
thắc mắc. 

Đó là đặc điểm điển hình những cuộc châu du hoàng duong Giáo Pháp 
thường xuyên của Đại Trưởng Lão Nàrada Mahà Thera. Lúc bấy giờ mỗi 
chiều Thứ Báy và sáng Chủ Nhật Ngài đã thuyết Pháp Thoại tại Chùa Ky 
Viên, Saigon, trước một cử tọa ngày càng đông đảo. Nhưng không phải Ngài 
luôn luôn ở tại kinh đô. Mỗi khi có cơ hội Ngài không bao giờ từ nan mà sẵn 
sàng ra đi, mang theo bức thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của Đức Bổn 
Sư dé truyền bá rộng rãi đến làng mạc thôn quê. Mỗi lần đi như vậy là có 
nhiều người đến xin quy y với Ngài. 

Bằng cách sống đời tuyệt hảo trong sạch và phục vụ bất cầu lợi, bằng 
cách hành động đúng theo lời Ngài giảng dạy người khác và giảng dạy đúng 
theo hành động của Ngài, do sự hiểu biết Giáo Pháp một cách thấu đáo, uyên 
thâm và phương pháp diễn giải rõ ràng, rành mạch và giản dị, do Tâm Từ Ái 
vô lượng, Tâm Bi Mẫn vô biên và không có bát luận sự phân biệt nào, nhiều 
người đến với Ngài, nhìn xem Ngài, lắng nghe Ngài và sau cùng, đi theo 
Ngài. Họ đến Chùa để học Giáo Lý của Đức Phật với Đại Trưởng Lão 
Nãrada Maha Thera. Cùng với Đại Trưởng Lão Nàrada Maha Thera họ 
rời Chùa để thực hiện những công tác xã hội. Họ ra đi, giúp đỡ nạn nhân 
chiến cuộc, thiếu nhi mồ côi, người nghèo, người mù, người bệnh và mang 
quà ủy lao dén các trai dưỡng lão, bệnh viện, trai ty nan, v.v. 

Đại Trưởng Lão Narada Mahà Thera bắt đầu làm việc rất sớm buói 
sáng và chấm đứt trễ vào đêm. Cửa phòng Ngài luôn luôn rộng mở và khách 
đến viếng Ngài bao gồm tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi giai cấp trong 
xã hội. Từ vị Thủ Tướng đến ông mù bán nhang, từ các bậc Tướng Tá đến 
binh sĩ, triệu phú đến người nghèo đói, học giả đến người mù chữ, già và trẻ, 
nam và nỡ, tất cả đều cảm nghe an lạc mát mẻ khi xúm xít ngồi lại đưới chân, 
trong bóng từ bi của Ngài. Luôn luôn Ngài có một lời SIR đúng chỗ, đúng 
lúc, đúng hoàn cảnh cho từng người. 


Ngoài các thời Pháp Thoại, các lớp Vô Ty Pháp (Abhidhamma) và 
các buôi hành Thiên mà Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera hướng dẫn 


102 

















cho nhiều nhóm khác nhau, một só kinh sách do Ngài soan thào dà duoc 
phién dich ra Việt ngữ. Sau những quyền kinh sách nhỏ được phiên dich và 
án tông nhu “Parents And Children" (Hanh Phúc Gia Dinh), ^Buddhism, 
Heritage Of Vietnam” (Phật Giáo, Một Di Sản Tinh Thần Của Dân Tộc 
Việt Nam), “Buddhism In A Nutshell” (Những Nét Đại Cương Của Phật 
Giáo), “Brahma Vihara” (Tứ Vô Lượng Tâm), “The Problems Of Life” 
(Những Vấn Đề Của Kiếp Nhân Sinh), “The Eight Worldly Conditions” 
(Những Bước Thăng Trầm), “Satipatthana Sutta” (Kinh Niệm Xứ) v.v. bản 
dịch quyển kinh sách dày 700 trang, “The Buddha And His Teachings” 
(Đức Phát Và Phật Pháp) được án hành 4,000 bản vào năm 1970 và 4,000 
quyền khác được tái bản một năm sau đó. Nguyên bản Anh ngữ quyên 
“Dhammapada” được in tại Saigon vào năm 1963, bàn dịch Việt ngữ năm 
1971. Bản dịch quyền “A Manual Of Abhidhamma”, quyên thượng, được 
xuất bản vào năm 1973. Kinh sách của Ngài duoc viét ra vói môt ngón ngü 
don giản và tinh tường sáng sủa, đã giúp nhiều cho người đọc hiểu rõ những 
lời dạy của Đức Phật, đã được ham mộ tại Việt Nam và vẫn còn là nguôn 
nâng đỡ tinh thân vô giá cho người Phật Tử Việt Nam ly hương. Tại Âu Châu 
cũng như tại Canada và Hoa Kỳ những quyền kinh sách này đã được tái bản 
nhiều lần. 

Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera viéng thám Viét Nam làn dàu 
tiên từ nhiều năm về trước. Ngày kia, trong khi viếng thăm một ngôi Có Tu 
ó Phú Lám, duoc xép vào hàng “kiến trúc lịch sử”, và mãi mê ngắm nhìn một 
cội Bồ Đề to lớn trước công Chùa, tôi chợt tháy một tám bia dựng ngay dưới 
gốc cây, mặt phủ đầy rong rêu. Những dòng chữ lờ mờ trên tám bia cho biết 
rằng cội Bò Đè này, vốn tượng trưng cho sự Giác Ngộ, đã được Đại Trưởng 
Lão Narada Mahä Thera cung thỉnh sang và trồng tại đây (Phú Lâm, Chợ 
Lớn) vào đầu thập niên 1930. Từ lúc ấy nhiều cội Bồ Đề khác đã được Ngài 
trồng cùng khắp cùng Việt Nam: Châu Đốc, Cần Thơ, Vĩnh Long ở miền 
lây, Biên Hòa, Phước Tuy, Vũng Tàu miền Đông, Đà Lạt, Huế miền Trung 
ra đến Vinh, Hà Nội miền Bắc, chỉ ké những địa điểm quan trọng. Tại Chùa 
Linh Sơn (Cầu Muối, Saigon), một bức ảnh xưa đã vàng củ còn đang được 
trưng bày trong mót tú kính, cho tháy mót nhà su tré tuói, guong măt sáng 
ngời, từ tón ôm một chậu nhỏ, trong chậu là một cây Bồ Đề con, lúc â ấy vừa 
được ba lá. Ngày nay, cây non là một cội có thụ sum së tàng lá, gieo bóng 
xuống một vùng rộng lớn bao trùm trọn sân Chùa. Nhà sư trẻ tuổi thì đã bước 
vào bát tuân. 

Đối với người Phật Tử Việt Nam, Đại Trưởng Lão Narada Mahã 
Thera không phải là một nhà sư khách. Ngài là người Cha tinh thần của họ, 


103 


người Cha đã dành hầu hết thi giờ và năng lực dé tạo an lành và phúc lợi tinh 
thần của họ, người Cha đã tạo tình đoàn kết cho đàn con, vì lợi ích của nhiều 
người. Năm 1963, dưới sự chứng minh của Ngài một Ủy Ban Liên Phái đã 
được thành lập, đoàn tụ mười hai nhóm Phật Giáo khác nhau trong nước. Kết 
quả là mây vạn Thiện Nam Tín Nữ, đại diện tất cả Giáo Phái Phật Giáo, cùng 
đến với nhau và nhen nhút chia nhau chỗ đứng, chật cả một ngọn đồi, dé cử 
hành trọng thể LỄ Khánh Thành Bảo Tháp Thích Ca Phật Đài lịch sử tại Vũng 
Tàu. Một Bảo Tháp khác cũng được long trọng khánh thành dưới sự chứng 
minh của Ngài vào năm 1974, tại Vĩnh Long, công vào chín tỉnh miền Tây. 
Cả hai nơi có Bảo Tháp đều trở thành động tâm quan trọng mà hàng ngày - 
thập phương Phật Tử đến hành hương. 

Đại Trưởng Lão Narada Mahã Thera cũng là người đã tăng một 
trong những Ngọc Xá Lợi đầu tiên mà Việt Nam được thọ nhận. Được biết 
nhiều nhất là viên Ngọc Xá Lợi tôn trí tại ngôi Chùa danh tiếng mang tên 
Chùa Xá Lợi. Viên ngọc áy do Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera dâng 
tặng. | 

. “Phục vụ dé hoàn toàn. Hoàn toàn dé phục vụ” là lời dạy của Đại 
Trưởng Lão Nàrada Mahã Thera. Có bút nào tà được hết những công đức 
mà Ngài đã “phục vụ” người Phát Tử Việt Nam ? Có mực nào diễn đạt được 
hết niềm kinh mộ và mến phục đức hanh “hoàn toàn” của Ngài ? Có ai viết 
lên được đầy đủ để bày tỏ niềm tri ân sâu xa của người Phật Tử Việt Nam 
chúng tôi đối với Ngài ? 

Kính chúc Ngài sớm thành đạt Đạo Quả Phật. 


Phạm Kim Khánh 


TRÍCH LƯỢC 


Lời Chúc Tung Đầu Năm Của Dai Trưởng Lão 
NARADA MAHA THERA 


“Trong mọi hoàn cảnh khó dau mà dí nhiên quý vi phải trải qua, hãy 
nghĩ rằng quý vị đang gặt Quả của Nhân nào đã gieo trong quá khứ. 

Giữa tất cả những thăng trầm của thế sự, hãy cố gắng giữ tâm bình 
thản, mặc dâu đó là điều khó làm. 

Hãy từ bỏ tật xấu. Hãy vun bồi phẩm hạnh. 


104 








Hãy giúp đỡ người bệnh hoạn ốm dau và kẻ nghèo nàn đói khó. 
_ Mong mỗi lần Xuân vé sẽ gặp lại quý vị càng đồi dào tâm đạo hơn, ý 
chí càng mạnh mé hơn, tinh thần phục vục càng kiên có hơn, và tâm an tịnh 
càng tăng trưởng”. 


“Nước sông Hằng không thé rửa sach bon nho của con người. Nhưng 
dòng nước “Giới Hạnh” thanh lọc ó nhiém của chúng sinh. 

Vòng vàng châu báu, hương trầm bảo vật, gió thu hiu hắt hay ánh sáng 
dịu đàng của một đêm trăng trong sáng không thê dập tắt dục vọng đang thiêu 
đốt con người. 

Nhưng “Giới Đức” trong sạch chế ngự tâm tham. 

Hương trầm nào bay theo và bay ngược chiều gió ? 

Nác thang nào đưa đến ngưỡng cửa các cung Trời ? 

Cửa nào mở lối vào Niết Bàn ? 

Bậc thiện trí chỉ trang sức bằng “Đức Hạnh” của chính minh mà vẫn 
sáng ngời. | 

Bén canh hào quang của “Giới Đức”, ngọc ngà châu báu của các hàng 
vua chúa tựa hô như không còn rạng tỏ. 

Người “Giới Đức” trang nghiêm, không hối hận lo âu mà chỉ an vui, 
hạnh phúc”. 


“GIỚI ĐỨC LÀ TRƯỜNG THÀNH NGÀN TOI LÕI, 
LÀ NGUÓN CỘI CỦA PHƯỚC BÁU” 


(Trích lược) Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera đã ban huấn từ 

vào Ngày Lë Tam Hợp Vesak Năm 1970: 
! *Nuóc Viét Nam tuong dói bé nhó, nhung nguói Viét Nam düng cám, 

cán mán, tinh xảo, đủ trí năng và dao hanh. 

Chia r&, quy vi sé yéu dàn. Doàn két, quy vi sé manh lén. 

*Samagga hotha" — Hãy đoàn kết lai — là lời kêu goi thiết tha của 
Đức Phật. 

Được một vi Phật ra đời là hy hữu ! 

Được một Giáo Pháp cao minh là hy hữu ! 

Được sinh làm người là hy hữu ! 

Đời sống mặc dầu quý, quả thật báp bênh, vô định. Cái chết trái lại, là 
điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. 


105 


 Vày, quy vi hày sử dung xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của 
kiếp sống này, cố găng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê 
hương mình và cho toàn thể nhân loại. 

Phục vụ để hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ.” 


Với từ bi. 
Narada Mahā Thera 


106 











NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
" SAMMASAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH DÚC THÉ TÓN - ÜNG CUNG - CHÁNH DÁNG GIÁC 


SATIPATTHANA SUTTA 
KINH NIỆM XÚ 


Discourse On The Foundation Of Mindfulness 
Pháp Thoai Vë Nén Tàng Cüa Su Chú Niém 


(A Free And Abridged Translation By Narada Mahā Thera) 
(Mót Bán Dich Thuát Mién Phí Và Dà Rút Gon 
Do Ngài Dai Trưởng Lão Narada Biên Soạn) 


INTRODUCTION 
TỰ NGÔN 


Satipatfhüna Sutta is a very important discourse as it mainly deals 
with different subjects of contemplation to develop Concentration (Samatha) 
and Insight (Vipassana). 

Kinh Niệm Xứ là một bài Pháp Thoại rất quan Bons vi nó dé cáp mót 
cách chủ yếu đến các chủ đề sai biệt của sự nghiêm túc khảo lu nhằm để phát 
triển Sự Định Thức (An Chỉ) và Tuệ Giác (Minh Sát). 


The Pali term Satipatthüna is composed of Sati and Paffhãna or Sati 
and Upatthàüna. 

Sati means mindfulness, awareness, attentiveness. Patthana means 
establishment, foundations, bases, subjects, applications. Satipatthüna 
therefore means "The Foundation of Mindfulness” or "The Chief Objects of 
Mindfulness”. Satipatthana may also be derived from Sati + Upatthana 
arousing or application. Satipatthüna therefore means "The Application of 
Mindfulness” or "The Arousing of Mindfulness ". 

Satipatfhüàna may simply be interpreted as "The Foundation Of 
Mindfulness” or “The Chief Objects for the Application of Mindfulness ”. 

Thuật ngữ Pali “Niệm Xú” đã được hop thành của “Niệm” và “Phát 
Thú” (khai thủy, khai đầu, sáng lập, tác nhân), hoặc “Niệm” và “Kích 
Khởi” (kích khởi, dẫn khởi, hoán tỉnh). 


107 


Niém có y nghĩa là sự chú niệm, sự tỉnh ngộ, sự chú tâm. Phát Thú 
có nghĩa là sự sáng lập, các nền tảng, các cơ sở, các chủ thể, các sự ứng dụng. 
Niệm Xứ vì thế có ý nghĩa là “Nền Táng của Sự Chú Niệm” hoặc “Các Đối 
Tượng Chính Yếu của Sự Chú Niệm”. Niệm Xứ cũng có thể đã xuất phát từ 
“Niệm” + “Kích Khởi” sự dẫn khởi (sự kích khởi, sự hoán tỉnh) hoặc sự 
ứng dụng. Niệm Xứ vì thế có ý nghĩa là “Việc Ứng Dụng của Sự Chú Niệm” 
hoặc “Việc Kích Khởi của Sự Chú Niệm”. 

Niệm Xứ có thể được diễn giải là “Nền Tảng của Sự Chú Niệm” hoặc 
“Các Đối Tượng Chính Yếu cho Việc Ứng Dụng của Sự Chú Niệm”. 


In this discourse are found four objects of contemplation 
(Anupassan8) to suit the different temperaments of individuals. 

Trong bài Pháp Thoai này dà nghiém tháy bón dói tuong cüa su 
nghiêm túc khảo lu (Tùy Quán) dé phù hợp với những tính tình sai biệt của 
các cá nhân. 


The first is the contemplation as regards the body (Kāyānupassanā) 
in order to get rid of the misconception of so-called beauty or desirableness 
(Subhavipallasa). This contemplation enables one to understand that there 
is no doer but just doing, no actor but just action. One realizes that there is 
no "I". 

Đầu tiên là su nghiêm túc khảo lu về sắc thân (Thân Tùy Quán) nhăm 
để thoát khỏi quan niệm sai lầm về cái được gọi là mỹ lệ hoặc khả khát vọng 
(Tịnh Điên Đảo). Sự nghiêm túc khảo lự này có khả năng làm cho người tuệ 
tri rằng không có hành giả mà chỉ có tác hành, không có diễn viên mà chỉ có 
hành động. Người ta tuệ tri rằng không có cái “Tôi”. 


The body-contemplation begins with concentration on inhalation and 
exhalation (Anüpünasati) to gain the one-pointedness of the mind 
(Ekaggata) which leads to ecstasies (Jhãnas) and ultimately to 
Arahantship. 

Sự nghiêm túc khảo lu vé sắc thân bắt đầu với su dinh thức vào sự hít 
vào và sự thở ra (Số Tức Niệm) để thành đạt sự nhất điểm của tâm thức 
(Nhất Thông) dắt dẫn đến các sự hân hy (N hõng Tầng Thiền Pav và tói 
chung dat đến Quà vị Vô Sinh. 


The invisible mind, the most important factor in this complex 
machinery of man, is not easily controllable. It wanders hither and thither. 


108 











' To focus one's mind on a particular object even for a few seconds is as 
difficult as to place a mustard seed on the tip of a needle. Though difficult it 
is possible to gain one-pointedness of the mind by constant practice because 
it is a common mental state latent in all. When this one-pointedness is present 
in an immoral consciousness (Akusalacitta) it is evil. When it is present ina 
moral consciousness (Kusalacitta) it is good. This one-pointedness can be 
developed into a Jhàna factor. The same one-pointedness can be elevated 
into a Factor of Enlightenment (Bojjhatga) and to a factor of the Noble 
Eightfold Path (Magganga). This is the reason why Buddhism states that 
greatness or goodness is innate in all. Within us are found "a rubbish heap 
of evil and a storehouse of virtue". 

Tâm thức vô hinh, yếu tó tối quan trong trong bộ máy phức tap này 
của con người, nan di khả khóng ché. Nó phiéu bac ó kháp moi noi. An dinh 
tâm thức của mình vào một đối tượng cụ thể, dù chỉ trong một vài giây cũng 
khó khăn tựa như đặt một hạt cải trên đầu mũi kim. Mặc dù là khó, nó khả 
thi để thành đạt sự nhất điểm của tâm thức bàng cách thực hành thường 
xuyên, vì nó là một trạng thái tinh thần (Tâm Sở) phó thông tiềm ån trong tất 
cả mọi người. Khi sự nhất điểm này hiện diện trong một tâm ý thức bát đạo 
đức (Tâm Bất Thiên) thi nó là xấu ác. Khi nó hiện diện trong một tâm ý thức 
dao đức (Tâm Thiện) thì nó là thiện hảo. Sự nhất điểm này có thé được phát 
triển thành một Chi Thiền Na. Cũng sự nhất điểm này có thể được nâng cao 
lên thành một Yếu Tố của Sự Giác Ngộ (Giác Chi) và đến một yếu tó của 
Bái Thánh Đạo (Chỉ Đồ Đạo). Đây là lý do tại sao Phật Giáo khải thuyết 
rằng sự hạo đại hoặc sự mỹ đức là cố hữu ở trong tất cả mọi nguoi. Ở bên 
trong chúng ta đã nghiệm thấy “một đống rác rưởi của điều xấu ác và một 
nhà kho lưu trữ của phẩm hanh cao thượng”. 


Gaining Jhünas by means of this concentration, one tries to attain 
Arahantship. Emerging from the Jhüna state, one meditates on the three 
characteristics: impermanence (Anicca), sorrow (Dukkha) and no-soul 
(Anattü). After a great endeavor, on attaining Arahantship, one lives 
completely emancipated from craving (Tanha) and ignorance (Avijja), 
clinging to naught in this world. 

Khi đã thành đạt những Tầng Thiền Định bằng cách su dinh thức 
này, người ta có gáng dé thành đạt Quà vị Vô Sinh. Mới thành hinh từ trạng 
thái Thiền Định, người ta hành thiền định về ba thực tướng: sự không thường 
tồn (Vô Thường), sự bi thương (Khô Dau) và không có linh hồn (Vô Ngã). 
Sau một sự nỗ lực cự đại, khi đã thành đạt Quả vị Vô Sinh, người ta sống 


109 


một cách hoàn toàn giải thoát khỏi sự khát vọng (Ái Duc) và su bát tri tinh 
đạt ly (Vô Minh), vị ấy sóng vô hệ quà y luyến (Hữu Du Y) ở trong thé gian 
này. 


The section on bodily postures — sitting, standing, walking and lying 
down — also leads to concentration and self-awareness and also to 
understand that there is no agent but causally conditioned movements. 

Phần nói đến các tu thé của sắc thân — ngồi, đứng, di và nằm xuống — 
cũng dắt dẫn đến sự định thức và tự tri, và cũng để tuệ tri rằng không có tác 
nhân nào ngoài các sự chuyên động phụ hữu điều kiện nhân quả. 


The section on loathsomeness of the thirty-two bodily parts and the 
four elements that comprise this so-called body and the ten corpses — namely: 
1/ bloated (Uddhumütaka), 2/ discoloured (Vinilaka), 3/ festering 
(Vipubbaka), | 4/ dissected | (Vicchiddaka), | 5/ | gnawed-to-pieces 
(Vikkhayika), 6/ scattered-in-pieces (Vikkhittaka), 7/ mutilated and 
scattered-in-pieces  (Hatavikkhittaka), 8/ bloody (Lohitaka), 9/ worm- 
infested (Pulavaka) and 10/ skeleton (Atthika) tend to remove selfish desires 
one may entertain towards this evanescent body. 

Phán nói vé su chán ghét cüa ba muoi hai bó phán 6 sác thán và bón 
yếu tó mà qua đó bao gồm cái được gọi là sắc thân này và mười hình tướng 
của tử thị, đó là: 

1/ đã sình trướng lên (Bành Trướng Tướng), 

2/ đã dói màu sắc xanh (Thanh Trướng Tướng), 

3/ đang mưng mủ, chảy nước ra (Nông Lạn Tướng), 

4/ đã đứt lìa ra nhiều đoạn (Đoạn Hoại Tướng), 

5/ đã bị gám nhằm từng mảnh (Thực Hám Tướng), 

6/ đã rải rác thành những mãnh (Tán Loạn Tướng), 

7/ đã bị rã rời, vung vảy từng mảnh tản mác (Chiết Đoạn Tướng), 

8/ dám dày máu (Huyết Đồ Tướng), 

9/ bị dòi tira đục khoét (Trùng Tụ Tướng), và 

10/ bộ xương (Hài Cốt Tướng) 

có xu hướng để loại trừ những sự khát vọng ích kỷ mà người ta có thé 
hoài hữu vào sắc thân chóng vánh tàn lụi này. 


The second contemplation with regard to feelings (Vedanünu 
passand) of any kind — worldly or spiritual — that may arise in oneself, i 
enables one to get rid of the false notion of ephemeral happiness (Sukha — 


110 











- vipallasa). In the course of one's lifetime one experiences pleasurable, 
displeasurable or neutral feelings. All are transitory. Hence there is no 
genuine happiness in them. Nibbana is bliss supreme. It is a bliss of relief 
from suffering. | 

Su nghiêm túc khảo lu thứ hai hữu quan đến bát luận các cảm thọ nào 
(Thọ Tùy Quán) — thuộc thé tục hoặc thuộc tâm linh — mà có thé khởi sinh 
ở trong bản thân mình, có khả năng làm cho người ta thoát khỏi ý niệm sai 
làm về niềm hạnh phúc đoản tạm (Lạc Điên Đảo). Trong quá trình của một 
đời người, người ta trải nghiệm các cảm thọ du khoái, bất du khoái hoặc trung 
tính. Tất cả chỉ là đoản tạm. Do đó không có niềm hạnh phúc chân chính ở 
trong chúng. Níp Bàn là cực lạc chí thượng. Đó là một sự tĩnh lạc viên mãn 
thoát khỏi mọi khó đau. 


The third contemplation with regard to different states of 
consciousness (Cittüànupassand) one experiences, tends to dissipate the false 
notion of permanence (Niccavipallüsa). Mind or consciousness arises and 
perishes every moment with lightning rapidity. It changes even faster than 
fundamental units of matter. Every moment we experience a moral or 
immoral thought. Different types of consciousness are enumerated in this 
section in pairs. 


Sự nghiêm túc khảo lu thứ ba hữu quan đến các trang thái sai biệt của 
tâm ý thức (Tâm Tùy Quán) mà người ta trải nghiệm, có xu hướng làm tiêu 
tán ý niệm sai lầm về sự thường tồn (Thường Điên Đảo). Tâm thức hoặc 
tâm ý thức khởi sinh và điệt vong từng khoảnh khắc với sự tán tốc như thiém 
điện. Nó thay đổi thậm chí còn nhanh hơn các đơn vị cơ bản của vật chất. 
Mỗi khoảnh khắc chúng ta trải nghiệm một sự nghĩ suy đạo đức hoặc bất đạo 
đức. Các thé loại sai biệt của tâm ý thức đã được liệt kê trong phần này theo 
từng đôi. 


The fourth is the contemplation of the Dhammà (Dhanumãnu 
passaná), a difficult Pali term to be translated in this context. Here Dhamma 
embrace the five Hindrances (Nivarana), the seven Factors of Enlightenment 
(Bojjhanga), the five Aggregates of Attachment (Upadanak khandha), the 
six Sense-Dases (Salayatana), and the four Noble Truths (Ariyasacca). 
Hence it is advisable to retain the Pali term. 


This contemplation (Dhammünupassanü) tends to get rid of the false 
notion of an unchanging immortal soul (Attabhavavipallasa). 


111 


Thú tu là su nghiém túc kháo lu vé các Pháp (Pháp Tüy Quán), mót 
thuật ngữ Pali khó dé được dich thuật trong ngữ cánh này. Ó đây, các Pháp 
bao gồm năm Pháp Chuóng Ngai Tinh Thần (Triền Cái), bảy Yếu Tố của 
Sự Giác Ngộ (Giác Chỉ), năm Khối Tổng Hợp của Sự Chấp Trước (Thu 
Uán), sáu Căn Cứ của Giác Quan (Lục Xứ) và Tứ Thánh Dé (Thánh Dë. 
Do đó, nó được khuyến khích dé bảo lưu thuật ngữ Pali. 

Sự nghiêm túc khảo lự (Pháp Tùy Quán) này có xu hướng để thoát 
khỏi ý niệm sai lầm về một linh hồn vĩnh sinh bát biến (Ngã Hữu Dién Đảo). 


One is free to choose any of the four subjects according to one's 
temperament and cultivate it until one attains Arahantship or, for practical 
purposes, all the four alternately. To develop the Jhānas it is advisable to 
adhere to one suitable subject. 

Người ta có thé tự do lựa chọn bát luận chủ đề nào trong bón dë muc 
tùng thuận theo tính tình của minh và trau giói nó cho đến khi người ta thành 
đạt Quả vị Vô Sinh hoặc, để cho các mục đích thực tế, tát cả bốn dé mục một 
cách luân phiên xen kẻ nhau. Để phát triển các Tầng Thiền Định nên tuân 
thủ triệt để với một chủ đề thích hợp. 


To those of lustful temperament the contemplation on the loath- 
someness of the body, the composite elements and the ten corpses are 
suitable. No hard and fast rule can be laid with regard to the selection of 
suitable subject for contemplation. Oneself is the best judge. 

Đối với những ai có tính tình hiếu sắc thì su định thức về sự chán ghét 
của sắc thân, các yếu tó hợp thành và mười hình tướng của tử thi là phù hop. 
Không có quy tác cứng rắn và nhanh chóng nào có thé được đưa ra hữu quan 
đến việc lựa chọn chủ đề phù hợp cho sự định thức. Chính mình là vị pháp 
quan tối hảo. 


A quiet secluded spot is congenial for these contemplation. A forest is 
extremely congenial but it is not essential to retire to a forest. One can 
contemplate even in one's own room, provided there are no external 
distractions. Solitude is one's heart. 

Một địa điểm tịch tinh là ý khí tương đầu cho những sự nghiêm túc 
khảo lự này. Chốn sâm lâm là ý khí tương đầu tột bực, thế nhưng không thiết 
yếu phải thoái hưu dé sinh hoạt nơi chốn sâm lâm. Người ta có thể nghiêm 
túc khảo lự ngay cả trong phòng riêng của mình, miễn là không có những sự 
phân tâm ở ngoại cảnh. Độc xứ là ở tâm khảm của mình. 


112 




















If our minds are not settled, even a quiet forest would not be a 
congenial place. But if one minds are settled, even the heart of a busy town 
way be congenial. The atmosphere in which we live acts as an indirect aid to 
tranquilize our minds. 

Nếu như tâm thức chúng ta dà bất ón định thì ngay cả một chốn sâm 
lâm tịch tịnh cũng không là một nơi ý khí tương đầu. Thế nhưng, nếu như 
tâm thức chúng ta đã ón định thì ngay cả trung tâm của một thành phố náo 
nhiệt cũng có thé là ý khí tương dàu. Bầu không khí mà chúng ta sinh sống 
đóng vai trò như một sự trợ giúp gián tiếp để trán tinh tâm thức chúng ta. 


Early in the morning when the mind is fresh and active, or before 
bedtime, if one is not over-tired, is generally the most appropriate time for 
meditation. But, whatever the time selected, it is adyisable daily to keep to 
that particular hour, for our minds then become conditioned to the practice. 

Vào buói sáng sóm khi tám thúc tuoi tinh và náng dóng, hoác truóc 
khi di ngủ, nếu như người đã không quá độ mệt nhọc thì thường là thời gian 
thích hợp nhất dé thiền định. Thế nhưng, bất luận thời gian đã được chọn, 
hăng ngày nên gìn giữ thời gian cụ thé ấy, để cho tâm thức chúng ta sau đó 
trở nên phụ hữu điều kiện để thực hành. 


The meditation posture, too, serves as a powerful aid to 
concentration. Easterners generally sit cross-legged, with the body erect. 
They sit placing the right foot on the lefi thigh and the left foot on the right 
thigh. This is the full position. If this posture is difficult, as it certainly is to 
many, the half position may be adopted, that is, simply placing the right foot 
on the left thigh or the left foot on the right thigh. 

Tu thé thién dinh cüng dóng vai tró nhu mót su tro giúp dác luc cho 
sự dinh thức. Những người phương Đông một cách thông thường ngồi bát 
chéo chân (kiết già) với sắc thân tháng đứng. Họ ngồi đặt chân phải trên đùi 
trái và chân trái trên đùi phải. Đây là tư thế kiết già. Nếu như tư thế này khó 
khăn, vì nó chắc chăn là với nhiều người thì tư thế bán già có thể được áp 
dụng, nghĩa là, một cách giản đơn đặt chân phải trên đùi trái hoặc chân trái 
trên đùi phải. : 


When this triangular position is assumed, the whole body is well 
balanced. The right hand should be placed on the left hand, the neck 
straightened so that the nose is in a perpendicular line with the navel. The 


113 


tongue should rest on the upper palate. The belt should be loosened, and 
clothes neatly adjusted. 

Khi tu thé tam giác này dà duoc hinh thành, toàn bó sác thán duoc 
thăng băng tốt dep. Bàn tay phải nên được đặt ở trên bàn tay trái, có được 
ngay thăng nhăm dé cho mũi nằm trên đường tháng góc với rún. Lưỡi nên 
đặt ở trên vòm miệng trên. Dây thắt lưng nên được nới lỏng, và y phục nên 
được chỉnh trang một cách chỉnh tà. 


Some prefer closed eyes to shut out all unnecessary light and external 
sights. Although there are certain advantages in closing the eyes, it is not 
always recommended as it tends to drowsiness. Then the mind gets out of 
control and wanders aimlessly, vagrant thoughts arise, the body loses its 
erectness, quite unconsciously the mouth opens itself, saliva drivels and the 
head nods. 

Một số người ưa thích được nhắm đôi mắt hơn là che khuất tất cả ánh 
sáng và các ngoại cảnh. Mặc dù có một số lợi ích nhất định trong việc nhắm 
đôi mắt, nó không lúc nào cũng được kiến nghị vì nó có xu hướng dẫn đến 
hôn hôn dục thụy. Sau đó tâm thức mát sự kiểm soát và phiêu bạc một cách 
vô mục đích, những sự nghĩ suy lưu lãng khởi sinh, sắc thân mát đi sự thăng 
đứng của nó, một cách hết sức vô ý miệng tự mở ra, nước miếng nhỏ giọt và 
gục đầu ra phía trước. 


The Buddhas usually sit with half closed eyes looking through the tip 
of the nose not more than a distance of four feet away. Those who find the 
cross-legged posture too difficult may sit comfortably in a chair or any other 
support, sufficiently high to rest the feet on the ground. 

It is of no great importance what posture one adopts provided it is 
easy and relaxed. 

Chu Phật thường ngồi nhắm có phán nửa đôi mắt nhìn qua chóp mũi 
cách xa không quá bón bộ Anh (0.3048 x 4= 1m2192). Những ai nghiệm 
thấy tư thế ngồi bắt chéo chân (kiết già) quá khó khăn thì có thể ngồi một 
cách thư thích trên một chiếc ghế hoặc bất luận vật đỡ nào khác, một cách 
vừa đủ cao dé đặt bàn chân trên mặt đất. 

Không quá quan trọng với tu thé như thé nào người đã tuyến Uog 
miễn là nó dé dàng và được thu giãn. 


Persistent effort to subdue passions like lust and hatred should be 
made to succeed in this practice. Quick results should not be expected. It 


114 





might take months and years or even one day to achieve any notable result, 
but one should not be discouraged. Constant practice is essential. Effort 
should be combined with a clear comprehension of things as they truly are. 
Wisdom, the apex of Buddhism, is absolutely necessary for one's 
purification. Secular education is an asset, but what is of importance is right 
understanding of one self as one really is. As such petitional prayers play no 
part in Buddhism for Deliverance from suffering. Constant mindfulness is as 
essential as both effort and wisdom. Equipped with these three prerequisites, 
he should try to give up temporarily the five Hindrances that obstruct his 
spiritual progress. He should try to overcome attachment to sense-pleasures. 
This does not mean that one must wholly give up all material pleasures, but 
one should not be slaves to them. 


Hãy kiên trì nỗ lực dé khác phục những sự khái ái như cường liệt tính 
dục và lòng cừu hận, cần phải thực hiện để được thành công trong việc thực 
hành này. Không nên kỳ vọng những kết quả nhanh chóng. Nó có thể mát 
nhiều tháng và nhiều năm, hoặc thậm chí chỉ trong một ngày để thành đạt bắt 
luận kết quả trị đắc quan chú nào, thế nhưng người ta không nên nản lòng 
nhụt chí. Điều thiết yếu là phải thực hành liên tục. Sự nỗ lực cần được kết 
hợp với một sự lý giải minh hiển các Pháp như chúng thực sự đang là. Trí 
tuệ, đỉnh điểm của Phật Giáo, một cách hoàn toàn thiết yếu cho sự tịnh hóa 
của mình. Nền giáo dục thế tục là ưu thế, thế nhưng điều quan trọng là Kiến 
Giải Chân Chính (Chánh Kiến) về bản thân mình như thực sự mình đang là. 
Vì những sự khẩn cầu kỳ vọng như thế không đóng vai trò chỉ trong Phật 
Giáo cho Việc Giải Thoát khỏi sự khổ đau. Sự chú niệm liên tục cũng thiết 
yếu cho cà hai SỰ nỗ lực và trí tuệ. Sử hữu năng lực ba điều kiện tiên quyết 
này, vi áy nén có gáng dé tir bó môt cách tam thói Nám Pháp Chuóng Ngai 
Tinh Thần (Trién Cái) mà cán trở sự tiễn hóa tinh thần của minh. Vị ấy nên 
có găng để áp phục sự chấp trước vào những cảm giác khoái lạc. Điều này 
không có nghĩa là người ta phải từ bỏ một cách toàn bộ tất cả các niềm lạc 
thú vật chất, thế nhưng người ta không nên bị nô lệ với chúng. 


An equally powerful destructive force like lust is anger or hatred. Both 
lust and hatred are ravaging fires that consume oneself and others. 

Một sức hủy diệt dũng mãnh tương duong nhu cường liệt tính duc là 
sự phẫn nộ hoặc lòng cừu hận. Cả hai cường liệt tính dục và lòng cừu hận là 
những ngọn lửa hủy hoại thiêu đốt bản thân mình và các tha nhân. 


115 


It is true that until one attains Anasami, the third satge of Sainthood, 
one is subject to lust and hatred, but one should try to overcome them to the 
best of one's ability. 

Mót cách chính xác là cho dén khi người ta thành dat Quả vi Bát Lai, 
giai đoạn thứ ba của dòng Thánh Khiết, người ta mới chinh phục được cường 
liệt tính dục và lòng cừu hận, thế nhưng người ta nên có găng để áp phục 
chúng với tất cả khả năng của mình. 


Mental alertness, freedom from useless worry, mental equipoise and 
certainty as to the desired goal are equally necessary for success in this 
unparalleled contemplation. 

Sự cánh giác tinh thần, thoát khói sự ưu não vô dụng, trạng thái quân 
bình tinh thần và niềm tin chắc chắn về mục tiêu đã sở nguyện đều cần thiết 
như nhau để thành công trong sự nghiêm túc khảo lự vô tý giảo này. 


The ultimate object of these contemplation is complete deliverance 
from ignorance (Avijja) and craving (Tanhà) by attaining Arahantship. 
Thereafter he clings to naught in this world. 

Chủ đích tối hậu của những sự nghiêm túc khảo lự này là việc hoàn 
tòan giải thoát khỏi sự bắt tri tình đạt lý (Vô Minh) và sự khát vọng (Ái Dục) 
bằng cách thành đạt được Quả vị Vô Sinh. Sau đó vị ấy sống vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


In concluding this profound discourse the Buddha assures the 
aspirant of definite success in his noble attempt not in seven years but even 
in seven days. 

Khi két thüc bài Pháp Thoai thám thám này, Düc Phát xác bào su 
nguyén vong quá quyét thành cóng trong su nó luc cao quy cüa vi áy khóng 
phái là trong báy nám, mà thám chí chi trong bày ngày. 


116 


SATIPATTHANA SUTTA (1) 
KINH NIÉM XÜ (1) 


(Trích dán Chánh Tang Pali, Trung Bó Kinh I, bài kinh £10): 

"Evam me sutam, | 

ham samayam Bhagavàa Kurüsu viharati; Kammassadhamman — 
nama Kurünam nigamo. Tatra kho Bhagavà bhikkhü  ümantesi: 
Bhikkhavo ti. Bhadante te bhikkhü Bhagavato paccassosum. Bhagavà 
eiíadvoca: “Ekãyano ayam bhikkhave maggo sattànam | visuddhiyà 
sokapariddavünam samatikkamáaya dukkhadomanassanam atthagamáaya 
ñayassa adhigamüya | nibbünassa | sacchikiriyaya, yadidam caffãro 
satipatthünà, katame cattüro: Idha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi 
viharati atüp! sampajüno satimü vineyya loke abhijjhadomanassam, 
vedanüsu vedanünupassi viharati atapy sampajano safÙnã vineyya loke 
abhijjhadomanassam, cite cittanupassi viharati ñfãpT sampajano satimà 
vineyya loke abhijjhadomanassam, dhammesu dhammüanupassi viharati 
đfãpT sampajüno satimà vineyya loke abhijjhadomanassam. ” 

(Như váy Tôi đã nghe: 

Một thưở no, Đúc Thé Tôn đã trú tại đô thị Kanumñssadhamma của 
Xứ Kuru. Thé rồi, Đức Thé Tôn đã gọi Chư Ty Khưu "Này Chư Tỳ Khưu `. 
Các vị Tp Khưu đã vâng đáp lời Đức Thé Tôn “Bạch Đức Thé Tôn”. Đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng như sau: 

“Này Chư Ty Khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tinh 
cho chúng hữu tình, vut khỏi sáu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh Trí, 
chứng ngộ Nip Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. ” 

“Thế nào là bốn ? Này Chư Tỳ Khuru, ở đây vị Ty Khưu sống tùy quán 
Thân trên Thân, tỉnh cán, tỉnh giác, chu niệm dé ché ngự Tham Uu ở đời, 
sóng tùy quán Thọ trên các Tho, tinh cán, tinh giác, chú niệm dé ché ngự 
Tham Uu ở đời; sống tùy quán Tâm trên Tâm, tỉnh cân, tỉnh giác, chú niệm 
dé chế ngự Tham Uu ở đời; sống tùy Pháp trên các Pháp, tinh cân, tỉnh giác, 
chú niệm dé chế ngự Tham Uu ở đời”). 


Thus have Í heard: 

The Buddha spoke thus “There is this unique way (2) for the 
purification of beings, for the destruction of suffering (3), for the attainment 
of wisdom (i.e. the Noble Eightfold Path), and for the realization of Nibbana 
— namely, the Four Foundations of Mindfulness. 

Nhu vây Tôi đã nghe: 


117 


Đức Phật đã nói như vầy “Có độc nhất đạo lộ này (2) dé cho sự tinh 
hóa chúng hữu tình, để cho sự tiêu diệt nỗi khổ đau (3). dë cho su thành dat 
Trí Tuệ (tức là Bát Thánh Dao) và dé cho sự chứng tri Níp Bàn — đó là Bến 
Nền Tảng của Sự Chú Niệm. 


What are the four ? 

Herein (in his Teaching) a disciple (4) lives: 

(1) Contemplating the body (Küyünupassanàá) in the body (5), 
energetic (Atüpi), clearly comprehending (Sampdjãno), mindful (Satima), 
giving up (6) (temporarily) covetousness (Abhijjha) and grief (Domanassa) 
(7) in this world (Loke = the five aggregates); 

(2) Contemplating the feelings (Vedanñnupassan8); 

(3) Contemplating the states of mind (Cittünupassanà); 

(4) Contemplating the Dhammà (Dhammünupassanà). 

Thé nào là bón ? 

Về điểm này (trong giáo huấn của Ngài) một vị dé tử (4) sóng: 

(1) Nghiém túc kháo lu vé sác thán (Thán Tüy Quán) trong sác thán 
(5), tinh lực sung bái (Cần Miễn), lý giải một cách minh hiển (Tinh Giác), - 
ký tính (Chú Niệm), từ bỏ (6) (một cách tạm thời) lòng tham cầu (Tham Ác) 
và nói đau buồn (Uu Tho) (7) trong thé gian này (Thé Gian = năm khối tổng 
hop); l 

(2) Nghiêm túc khào lu vë các cám tho (Tho Tùy Quán); 

(3) Nghiêm túc khảo lu về các trang thái của tâm thức (Tâm Tùy 
Quán); 

(4) Nghiém túc khào lu vé các Pháp (Pháp Tüy Quán). 


L THE CONTEMPLATION OF THE BODY 
I. SU NGHIÊM TÚC KHẢO LU VỀ SẮC THÂN 
(THÂN TÙY QUÁN — KAYANUPASSANA) 


How does a disciple live contemplating the body ? Mindfulness on 
breathing (Anapana Sati). 

A disciple, having retired to the forest (8), or to the foot of a tree, or 
lo a lonely place, sits with legs-crossed (9), the body held erect, intent on 
mindfulness. 

Một vi đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về sắc thân như thế 
nào ? Sự chú niệm về hơi thở (Số Tức Niệm). 


118 





Một vị đệ tử, sau khi đã thoái hưu dé sinh hoạt noi chón sâm lâm (8), 
hoặc đến góc một cội cây, hoặc đến một nơi thiên tịch, ngồi bắt chéo chân 
(kiết già) (9), sắc thân được giữ thăng đứng, với tác ý vào sự chú niệm. 


Consciously (Sato) he inhales; consciously he exhales. Inhaling a 
long breath, he knows "I am inhaling a long breath". Exhaling a long breath, _ 
he knows "I am exhaling a long breath". 

Inhaling a short breath, he knows "I am inhaling a short breath". 

Exhaling a short breath, he knows "I am exhaling a short breath". 

Experiencing the entire (breathing) process (10) (Sabbakayapati 
samvedi) "I will inhale ”, thus he trains himself. 

Experiencing the entire (breathing) process "I will exhale", thus he 
trains himself. 

Calming the body of respirations (Passambhayam Kayasamkha 
ram), "I will inhale", thus he trains himself. 

Calming the body of respirations "I will exhale", thus he trains 
himself. 

Một cách hữu y thức (Niệm) vị ấy hít vào, một cách hữu y thức vị ấy 
thở ra. Khi đang hít vào một hơi thở dài, vi tri đắc “Tôi đang hít vào một hơi 
thở dài”. Khi đang thở ra một hơi thở dài, vị ấy tri đắc “Tôi đang thở ra một 
hơi thở dài”. 

Khi đang hít vào một hơi thở ngăn, vị ấy tri đắc “Tôi đang hít vào một 
hơi thở ngắn”. 

Khi đang thở ra một hơi thở ngắn, vị ấy tri đắc “Tôi đang thở ra một 
hơi thở ngắn”. 

Khi đang trải nghiệm trọn vẹn quá trình (hơi thở) (Trải Nghiệm Toàn 
Thân) (10) “Tôi sẽ hít vào” vị ấy tự huấn luyện bản thân nhu vậy. 

Khi đang trải nghiệm trọn vẹn quá trình (hơi thở) “Tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tự huấn luyện bản thân nhu vậy. 

Khi đang bình tĩnh các sự hô hấp của sắc thân (Bình Tĩnh Thân 
Hành) “Tôi sẽ hít vào” vị áy tự huấn luyện bản thân như váy. 

Khi đang bình tĩnh các sự hô hấp của sắc thân, “Tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tự huấn luyện bản thân như vậy. 


Just as a skillful turner or a turner s apprentice, making a long turn, 
he knows "I am making a long turn”; making a short turn, he knows "I am 
making a short turn"; even so a disciple inhaling a long breath, he knows "I 


119 


am inhaling a long breath", inhaling a short breath, he knows "I am inhaling 
a short breath...as above...thus he trains himself. 

Cũng như một người thợ tiện thiện xảo hoặc một học đồ tiện công, khi 
đang thực hiện một đường tiện dài, vị ấy tri đắc “Tôi đang thực hiện một 
đường tiện đài”; khi đang thực hiện một đường tiện ngăn, vị ấy tri đắc “Tôi 
đang thực hiện một đường tiện ngắn”; cũng như thế ấy, một vị đệ tử khi đang 
hít vào một hơi thở dài, vị ấy tri đắc “Tôi đang hít vào một hơi thở dài”, khi 
đang hít vào một hơi thở ngắn, vị ấy tri đắc “Tôi đang hít vào một hơi thở 
ngán"...nhu trên. ..vị ấy tự huấn luyện bản thân như váy. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally (11) or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the rising nature (12) (Samudayadhammoüà) of 
the body of respirations, the perishing nature (13) (Vayadhammaā), the 
arising and perishing nature of the body of respirations. 

Nhu thé, vi áy sóng khi dang nghiêm túc khảo lu vào nói thân hoặc 
ngoai thân (11), hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh (12) 
(Tập Khởi Pháp) sự hô hấp của sắc thân, thực tính diét vong (13) (Điệt 
Vong Pháp), thực tính khởi sinh và diệt vong sự hô hấp của sắc thân. 


Now there arises in him the mindfulness — “there exists only a body 
(14) to the extent necessary for the growth of wisdom, for the growth of 
_ mindfulness”. Independent (15) (Anissito) he lives, clinging to naught in this 
world (16). 

Thus a disciple lives contemplating the body. 

Báy gió khói sinh ó trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện hữu một sắc 
thân (14) trong cnung mực cân thiết cho việc phát triển trí tuệ, cho việc phát 
triển sự chú niệm”. Độc lập (15) (Bát Y Kháo) vị ấy sống, vô hệ quả y luyến 
(Hữu Dư Y) ở trong thế gian này (16). 

Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về sắc thân. 


SECTION ON BODILY POSTURES 
VÉ CÁC TU THÉ CÚA SÁC THÁN 
(OAI NGHI — IRIYAPATHA) 


A disciple while walking (17) he understands "I am walking"; while 
standing, he understands "I am standing"; while sitting, he understands “IÍ 


120 





am sitting"; while lying down, he understands "I am lying down". He 
understands every position his body assumes. 

Một vi đệ tử khi dang bó hành (17) vi áy tué tri “Tói dang bó hành"; 
khi dang đứng, vi áy tuệ tri “Lôi đang đứng”; khi đang an tọa, vi åy tuê tri 
“Tôi dang an toa”; khi đang nằm xuống, vị ấy tuệ tri “Tôi đang năm xuống”. 
Vị ấy tuệ tri mọi oai nghỉ mà sắc thân vị ấy hình thành. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi áy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và điệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị áy sóng, v6 hé quà y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


SECTION ON AWARENESS 
VÉ SU Y THÜC 
(TÚ PHÁP TÍNH GIÁC - CATUSAMPAJANNA) 


A disciple is fully aware of his going forwards or backwards, in 
looking ahead or around, in bending (his limbs) or stretching, in using robes 
and bowl, in eating, drinking, chewing, tasting, in answering a call of nature, 
in going, standing, sitting, sleeping, keeping awake, speaking and keeping 
silence. 

Một vi đệ tử hoàn toàn y thức được khi dang bước tới trước hoặc bước 
thoái lui của mình, khi đang nhìn về phía trước hoặc xung quanh, khi đang 
co gập (tứ chỉ của mình) hoặc khi đang căng duói ra, khi đang vận y phục và 
bình bát, khi đang ăn, đang uống, đang nhai, đang ném, khi đang đáp lời một 
tiếng gọi của thường nhiên (đại — tiểu tiện), khi đang di, đang đứng, dang 


121 


ngôi, dang ngủ, khi đang thức dậy, khi đang nói năng và khi đang giữ sự im 
lặng. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vị ấy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và điệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vi áy sóng, vô hê quå y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


REFLECTION ON LOATHSOMENESS (18) 
THÂM TU TƯỞNG PHÁP VÉ CÁC PHÁP THẢO YÉM (18) 
(Y NIEM Ó UÉ PHÁP — PATIKKÜLAMANASIKARA) 


A disciple reflects on this body upwards from the soles of his feet and 
downwards from his crown, enclosed in skin and abounding with diverse 
kinds of filth. 

Một vị đệ tử thám tu tưởng pháp vào sắc thân này từ đôi bàn chân trở 
lên và từ đỉnh đầu của mình trở xuống, được bao bọc trong lớp da và có rất 
nhiều vật thể ué truoc khác nhau. 


In this body are — hair of the head, hair of the body, nails, teelth, skin, 
flesh, sinews, bones, marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, 
stomach, intestines, mesentery, excrement, bile, phlegm, pus, blood, sweat, 
fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints and urine. 

Trong sác thán này là — tóc ở trên đầu, lông ở trên sắc thân, các móng 
tay, những chiếc răng, lớp da, thịt, các sợi dây gân, các xương, tủy, những 
thận, trái tim, lá gan, hoành cách mạc (lớp da mỏng nằm ngang khoảng giữa 
ngực và bụng), lá lách, những lá phối, đạ dày, những ruột, màng treo ruột, 


122 








phán phán, mật, niêm dich (đờm), mủ, máu, mò hôi, mỡ, nước mắt, đầu mỡ, 
nước miếng, nước mũi, chất nhờn ở các khớp xương và nước tiêu. 


Just as if there were a double-mouthed bag, full of different kinds of 
grain, such as rice, paddy, green-gram, cowpea, sesamum and husked rice; 
and a person with sight should open it and reflect thus — this is rice, this is 
paddy, this is green-gram, this is cowpea, this is sesamum, this is husked rice. 
Even so a disciple reflects on the different kinds of impurities of the body. 

Cũng y nhu thé có một cái bao với hai đầu trống chứa dày các thé loại 
ngü cóc sai biét, cháng han nhu gạo, lúa, đậu xanh, đậu đũa, hat mè và gạo 
đã bóc vỏ trâu; và một người với thị giác nên mở nó ra và suy nghiệm như 
vầy — đây là gạo, đây là lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đũa, đây là hạt mè, 
đây là gao dà bóc vó tráu. Cüng nhu thé à áy, một vị đệ tử thâm tư tưởng pháp 
về các thể loại bất tịnh sai biệt của sắc thân. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness — "there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi áy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính điệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khói 
sinh và điệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị áy sóng, vô hê quå y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


REFLECTION ON ELEMENTS (19) 
THÂM TU TƯỞNG PHÁP VÉ CÁC YÊU TÓ PHÁP (19) 
(Y NIEM GIỚI PHÁP - DHATUMANASIKARA) 


A disciple reflects upon this very body according as it is placed or 
disposed, with regard to body elements. There are in this body earth-element 


123 


(Ihe element of extension), water-element (the element of cohesion), fire- 
element (the element of heat), air-element (the element of motion). 

Một vị đệ tử thâm tư tưởng pháp vé chính sắc thân này theo đúng như 
nó đã được định đặt hoặc đã được sắp đặt, hữu quan đến các yếu tó của sắc 
thân. Trong sắc thân này có yếu tó đất (yếu tố điên trường), yếu tố nước (yếu 
tố niêm hợp tế), yếu tố lửa (yếu tố nhiệt khí), yếu tố không khí (yếu tố di 
động). 


Just as a skillful butcher or a butcher's apprentice, having 
slaughtered an ox and dividing it into portions, were to sit at a junction; even 
so a disciple contemplates the body with regard to elements. 

Cũng như một dò tế thiện xảo hoặc một dà té học đồ, sau khi đã mó 
giết một con bò và đã phân chia nó ra thành nhiều phân, đã ngồi tại một giao 
lộ; cũng như thế áy một vi đệ tử nghiêm túc khảo lu về sắc thân hữu quan 
đến các yếu tó. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vị ấy sóng khi dang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diét vong của sắc thân. Báy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vi áy sóng, vô hé quà y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


REFLECTION ON THE NINE KINDS OF CORPSES 
THÂM TƯ TƯỞNG PHÁP CỬU LOẠI HINH TUÓNG TỬ THI 
(CUU CUONG THI MỌ DIA — NAVASIVATHIKAPABBA) 


(1) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, one 
day dead, or two days dead, or three days dead, swollen, blue and festering. 


124 





` He then applies (this perception) to his own body thus "Truly this body; too, 
is of the same nature, such it will become, it has not escaped that state". 

(1) Một vi đệ tử sé thám thị sắc thân dà quăng bó ó trong mộ dia, đã 
chết một ngày, hoặc đã chết hai ngày, hoặc đã chết ba ngày, đã trương phóng 
lên, màu xanh và đang thối TỮA ra. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) 

với chính sắc thân mình như vây “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng | 


thực tính, nó sẽ trở thành nhu váy, nó không thé thoát khói trang thái ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness ". 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi áy sóng khi dang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vi ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lu vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sóng, vô hệ quà y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(2) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, being 
devoured by crows, or hawks, or vultures, or dogs, or jackals, or by various 
kinds of worms. He then applies (this perception) to his own body thus "Truly 
this body, too, is of the same nature, such it will become, it has not escaped 
that state ". 

(2) Một vi đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quáng bỏ ở trong mộ dia, đã 
bị thôn thực bởi các loài quạ, hoặc bởi các loài dièu hâu, hoặc bởi các loại 
kèn kèn, hoặc bởi các loài chó, hoặc bởi các loài giả can, hoặc bởi rất nhiều 
loài côn trùng. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân 
mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ 
trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi trạng thái ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


125 


He lives contemplating the arising nature ofthe body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —“there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness ". 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vị ấy sống khi dang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sóng, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(3) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a skeleton, held together by sinews, with some flesh and blood 
adhering to it. He then applies (this perception) to his own body thus "Truly 
this body, too, is of the same nature, such it will become, it has not escaped 
that state ”. 

(3) Một vi đệ tử sé thám thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mát còn một bộ xương, được giữ lại với nhau bởi các sợi dây gân, với 
một ít thịt và máu đang dính với nó. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) 
với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng 
thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thé thoát khói trang thái Ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi áy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lu vào thực tính khói sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diét vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 


126 


trí tu&, cho viéc phát trién su chú niém". Dóc láp vi åy sóng, vô hê quå y 
luyên (Hữu Du Y) ở trong thé gian này. 





. (4) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a skeleton, held together by sinews, without flesh, besmeared with 
blood. He then applies (this perception) to his own body thus "Truly this 
body, too, is of the same nature, such it will become, it has not escaped that 
state”. | 

(4) Một vị dé tử sé thám thị sắc thân đã quăng bỏ ó trong mó địa, đã 
giảm mát còn một bộ Xương, được giữ lại với nhau bởi các sợi dây gân, không 
có thịt, đã bị máu làm vấy bản. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) với 
chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng 
thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi trạng thái â áy” : 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị íy sóng, vô hé quà y 
luyến (Hữu Du Y) ở trong thé gian này. 


(5) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a skeleton, held together with sinews, without flesh and blood. He 
then applies (this perception) to his own body thus "Truly this body, too, is 
of the same nature, such it will become, it has not escaped that state ". 

(5) Một vị đệ tử sẽ thám thị sắc thân đã quáng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mắt còn một bộ xương, được giữ lại bởi các sợi dây gân, không có máu 
và thịt. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân mình 


127 


nhu vày “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở 
thành như vậy, nó không thê thoát khói trạng thái ây”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi åy sóng khi dang nghiêm túc khào lu vào nói thân hoác 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giò khói sinh ở trong vi åy su chú niêm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị áy sóng, vô hé quà y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


(6) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to loose bones scattered in various directions — bones of the hand, 
bones of the foot, shin bones, thigh bones, pelvis, spine and skull. He then 
applies (this perception) to his own body thus "Truly this body, too, is of the 
same nature, such it will become, it has not escaped that state". 

(6) Một vị dé tử sẽ thám thị sắc thân đã quăng bó ở trong mộ dia, đã 
giảm mắt thành các khúc xương năm rải rác theo nhiều hướng khác nhau — 
các khúc xương bàn tay, các khúc xương bàn chân, , XƯƠNG ống chân, xương 
đùi, xương chậu, , Xương sống và hộp sọ. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp 
này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng 
đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thê thoát khỏi trạng thái 
ay". 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 


128 


necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi áy sóng khi dang nghiém tác kháo lu vào nói thán hoác 
ngoai thán, hoác cà hai nói thán và ngoai thán. 

Vi áy sóng khi dang nghiém túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Báy giờ khởi sinh Ó trong vi áy su chú niém 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cân thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sóng, vô hé quà y 
luyến (Hữu Du Y) ở trong thé gian này. 


(7) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to white bones of shell-like colour. He then applies (this perception) 
to his own body thus "Truly this body, too, is of the same nature, such it will 
become, it has not escaped that state `. 

(7) Một vi đệ tử sẽ thám thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mát thành các khúc xương trắng có sắc màu như vỏ óc. Thé rói vi áy 
áp dung (su khán pháp này) với chính sắc thân minh như vầy “Một cách xác 
thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không 
thé thoát khỏi trạng thái ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there. arises in him the mindfulness — “there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness ". 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lu vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diét vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diét vong của sắc thân. Báy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị áy sóng, vÓ hë quà y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


129 


(8) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a heap of bones, more than a year old. He then applies (this 
perception) to his own body thus "Truly this body, too, is of the same nature, 
such it will become, it has not escaped that state ". 

(8) Một vi đệ tử sẽ thám thị sắc thân dà quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm thành một đống xương, đã lâu hơn một năm. Thế rồi vị áy áp dung (su 
khán pháp này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân 
này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi 
trạng thái ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi åy sóng khi dang nghiêm túc khào lų vào nói thân hoăc 
ngoai thân, hoác cå hai nói thân và ngoai thân. 

Vi áy sóng khi dang nghiêm túc kháo lų vào thuc tính khói sinh cüa 
sác thán, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy gió khởi sinh ở trong vi ây su chú niêm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cân thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vi ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(9) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to rotten bones, crumbling to dust. He then applies (this perception) 
to his own body thus "Truly, this body, too, is of the same nature, such it will 
become, it will not escape that state ". 

(9) Một vi dé tử sẽ thám thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm thành các xương rã mục ra, đang, vỡ vụn thành cát bui. Thé rồi vị ấy áp 
dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác 


thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó spong 
thé thoát khói trang thái Ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


130 





He lives contemplating the arising nature ofthe body, or the perishing 
nature of the body or both the arising and perishing nature of the body. Now 
there arises in him the mindfulness —"there exists only a body to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Nhu thé, vi åy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào nói thân hoặc. 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diét vong cüa sác thán, hoác cá hai thuc tính khói 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh Ở trong vị áy sự chú niệm 

“chỉ hiện hữu một sắc thân trong enum muc cán thiét cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vi åy sóng, vô hê quå y 
luyến (Hữu Du Y) ở trong thé gian này. 


Il. THE CONTEMPLATION OF FEELINGS 
II SU NGHIÊM TÚC KHẢO LU VÉ CÁC CẢM THO 
(THO TÙY QUÁN - VEDANANUPASSANA) 


A disciple, when experiencing a pleasant feeling, he understands "I 
am experiencing a pleasant feeling ". | 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm thọ duyệt y, vi áy tué tri 
“Tôi dang trải nghiệm một cảm tho duyệt ý”. 


A disciple, when experiencing a painful feeling, he understands "I am 
experiencing a painful feeling”. 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cám tho dau khó, vi áy tué tri 
“Tôi dang trải nghiệm một cảm thọ dau khó". 


A disciple, when experiencing a neutral feeling, he understands "I am 
experiencing a neutral feeling. " 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm thọ trung tính, vi áy tué 
tri “Tôi dang trái nghiệm một cảm tho trung tính". 


A disciple, when experiencing a pleasant worldly feeling (Samisa), he 
understands "I am experiencing a pleasant worldly feeling”. 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm thọ duyệt y thuộc vật chất 
(Ái Nhiễm Vật Chất). VỊ áy tuệ tri “Tôi dang trải nghiệm một cảm thọ duyệt 
ý thuộc vật chất”. 


131 


A disciple, when experiencing a painful worldly feeling, he 
understands "I am experiencing a painful worldly feeling ". 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cám thọ đau khó thuộc vật 
chất, vị ây tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ thuộc vật chất”. 


A disciple, when experiencing a neutral worldly feeling, he 
understands "I am experiencing a neutral worldly feeling”. 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm tho trung tính thuộc vật 
chất, vị ấy tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cám tho trung tính thuộc vật 
chât”. 


A disciple, when experiencing a pleasant unworldly feeling 
(Nirümisa), he understands "I am experiencing a pleasant unworldly 
feeling ". 

Một vị đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm thọ duyệt y phi vật chát 
(Phi Ái Nhiễm Vật Chất), vị ấy tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ 
duyệt ý phi vật chất”. 


A disciple, when experiencing a painful unworldly feeling, he 
understands "I am experiencing a painful unworldly feeling”. 

Một vị đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm thọ đau khó phi vật chát, 
vị ấy tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm tho dau khó phi vật chất”. 


A disciple, when experiencing a neutral unworldly feeling, he 
understands "I am experiencing a neutral unworldly feeling". 

Một vi đệ tử, khi dang trải nghiệm một cảm thọ trung tính phi vật chất, 
VỊ åy tué tri “Tôi dang trải nghiệm một cảm tho trung tính phi vật chát”. 


Thus he lives contemplating the feelings internally or externally, or 
both internally and externally. 


He lives contemplating the arising nature of feelings, the perishing 
nature of feelings, the arising and perishing nature of feelings. Now there 
arises in him the mindfulness —“there exists only feelings to the extent 
necessary for the growth of wisdom, for the growth of mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 


132 


Nhu thé, vi áy sóng khi dang nghiém túc kháo lu vé các cám tho thuóc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phán, hoặc cá hai thuộc nói phần và thuộc ngoại 
phán. 

Vi ấy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào thực tính khói sinh của 
các cảm thọ, hoặc thực tính diệt vong của các cảm thọ, hoặc cả hai thực tính 
khởi sinh và diét vong của các cảm thọ. Báy giờ khởi sinh ở trong vị áy sự 
chú niệm — “chỉ hiện hữu các cảm thọ trong chung muc càn thiét cho viéc 
phát triển trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ 
quả y luyến (Hữu Dư Y) ở trong thé gian này. 


IH. THE CONTEMPLATION ON STATES OF MIND 
II. SỰ NGHIÊM TÚC KHẢO LU CÁC TRẠNG THÁI TÂM THÚC 
(TÂM TÙY QUÁN - CITTANUPASSANA) 


A disciple knows the mind with lust (Raga) as with lust, knows the 
mind without lust as lust-free. 

Một vị đệ tử tri đắc tâm thức với su cường liệt tính duc (Tham Ái) là 
với sự cường liệt tính dục, tri đắc tâm thức không có sự cường liệt tính dục 
là không có sự cường liệt tính dục. 


He knows the mind with hate (Dosa) as with hate. He knows the mind 
without hate as hate-free. 

Một vị dé tử tri đắc tâm thức với sự tăng ó (Sân Hàn) là với sự tăng 
ó. Vị ấy tri đắc tâm thức không có sự tăng ó là không có sự tăng ó. 


He knows the mind with ignorance (Moha) as with ignorance, the 
mind without ignorance as without ignorance. 

Một vị dé tử tri đắc tâm thức với sự bát tri tinh đạt lý (Si Më) là với 
sự bất tri tình đạt lý, tâm thức không có sự bát tri tình đạt lý là không có sự 
bắt tri tình đạt lý. 


He knows the shrunken state of mind as shrunken (Sañkhitta, Le. 
associated with sloth and torpor) the distracted mind as distracted (Vikkhitta 
— associated with restlessness — Uddhacca). 

Vị ấy tri đắc trạng thái tâm thức đã thúc tiểu là đã thúc tiểu (Thu Xúc, 
tức là đã liên hợp với sự giải đãi và thụy miên) tâm thức đã phân tâm là đã 
phân tâm (Tán Loạn — đã liên hợp với sự tiêu táo bất an — Trạo Cử). 


133 


He knows the elevated mind (Mahàaggata) as elevated, the non- 
elevated mind as non-elevated (Amahàaggata — Kümüàvacara, sentient). 

Vi ấy tri đắc tâm thức đã cao thượng (Dáo Dai) là đã cao thượng, tâm 
thức đã không có cao thuong là đã không có cao thượng (Vô Dáo Dai — Dục 
Giới, hữu tri giác). 


He knows the surpassable (20) mind as surpassable (Sauttara) — 
either Kümüàvacara or Rüpüvacara — the unsurepassable mind (Anuttara) 
as unsurpassable. 
| Vị ấy tri đắc tâm thức khả siêu việt (20) là khả siêu việt (Hữu Siêu 
Viêt) — hoặc Dục Giới hoặc Sắc Giới — tâm thức bát khả siêu việt (Bắt Siêu 
Việt) là bất khả siêu việt. 


He knows the concentrated mind (Samëahita) as concentrated, the 
unconcentrated mind as unconcentrated (Asamühita). 

Vi ấy tri đắc tâm thức đã tập trung (Định Mục) là đã tập trung, tâm 
thức đã không có tập trung là đã không có tập trung (Bất Định Mục). 


He knows the freed mind (Vimutta) as (temporarily) freed, the non- 
freed mind as non-freed (Avimutta). 

Vị ấy tri đắc tâm thức đã giải thoát (Giải Thoát) là (một cách tạm 
thời) đã giải thoát, tâm thức đã không có giải thoát là đã không có giải thoát 
(Bất Giải Thoát). 


Thus he lives contemplating the states of mind internally or externally, 
or both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the states of mind, the 
perishing nature of the states of mind, the arising and perishing nature of the 
states of mind. Now there arises in him the mindfulness — “there exists only 
the states of mind to the extent necessary for the growth of wisdom, for the 
growth of mindfulness". Independent he lives, clinging to naught in this 
wor ld. 

Nhu thé, vi áy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vé các trang thái của 
tâm thức thuộc nội phần hoặc thuộc ngoại phần, hoặc cả hai thuộc nội phân 
và thuộc ngoại phân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
trạng thái của tâm thức, hoặc thực tính điệt vong các trạng thái của tâm thức, 
hoặc cả hai thực tính khởi sinh và diét vong các trạng thái của tâm thức. Bấy 


134 


_ giờ khói sinh ở trong vi ây sự chú niệm — “chỉ hiện hữu các trạng thái của 
tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển trí tuệ, cho việc phát 
triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y luyến (Hữu Dư Y) ở 
trong thế gian này. | 


IV. THE CONTEMPLATION ON THE DHAMMA 
IV. SU NGHIÉM TÚC KHÁO LU VÉ CÁC PHÁP 
(PHÁP TÙY QUÁN - DHAMMANUPASSANA) 


I. The Five Hindrances (Ntvarana) 
1. Nám Pháp Chuóng Ngai Tinh Thàn (Trién Cái) 


A disciple live contemplating the Dhamma with respect to the Five 
Hindrances. | 

Một vị đệ tử sóng khi dang nghiêm túc khảo lu về các Pháp hữu quan 
đến Năm Pháp Chướng Ngại Tỉnh Thân. 


When sense-desire (Kamacchanda) is present a disciple knows well 
"I have sense-desire ", or when sense-desire is not present he knows well "I 
have no sense-desire". He knows well how the arising of the non-arisen 
sense-desire comes to be; he knows well how the abandoning of the arisen 
sense-desire comes to be; he knows well how the non-arising in the future of 
the abandoned sense-desire comes to be. | 

Khi cám giác duc vong (Tham Dục) hiện diện, một vi dé tử tri đắc rõ 
ràng “Tôi có cảm giác dục vọng”, hoặc khi cảm giác dục vọng không có hiện 
diện, vị áy tri đắc rõ ràng “Tôi không có cảm giác dục vọng”. VỊ áy tri dác 
rõ ràng cách thức hinh thành của việc khói sinh cảm giác duc vong chưa có 
khởi sinh; vị áy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc từ bó cám giác 
dục vọng đã có khởi sinh; vị ây tri đắc rõ ràng cách thức hình thành trong 
tương lai của việc không khởi sinh cảm giác dục vọng đã từ bỏ. 


When anger (Vyapada) is present he knows well "I have anger”, or 
when anger is not present he knows well "I have no anger". He knows well 
how the arising of the non-arisen anger comes to be; he knows well how the 
abandoning of the arisen anger comes to be; he knows well how the non- 
arising in the future of the abandoned anger comes to be. 

Khi su phán nộ (Ciru Hàn) hiện diện, một vi đệ tử tri đắc rõ ràng “Tôi 
có sự phẫn nộ”, hoặc khi sự phẫn nộ không có hiện diện, vị áy tri đắc rõ ràng 


135 


“Tôi không có su phán nộ”. Vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của 
việc khởi sinh sự phẫn nộ chưa có khởi sinh; vị áy tri đắc rõ ràng cách thức 
hình thành của việc từ bỏ sự phẫn nộ đã có khởi sinh; vị áy tri đắc rõ ràng 
cách thúc hinh thành trong tuong lai cúa viéc khóng khói sinh su phán nó dà 
từ bó. | 


When sloth and torpor (Thma-Middha) are present he knows well "I 
have sloth and torpor", or when sloth and torpor are not present he knows 
well "I have no sloth and torpor ”. He knows well how the arising of the non- 
arisen sloth and torpor comes to be; he knows well how the abandoning of 
the arisen sloth and torpor comes to be; he knows well how the non-arising 
in the future of the abandoned sloth and torpor comes to be. 

Khi sự giải dài và thụy miên (Hôn Thùy) hiện diện, một vi đệ tử tri 
đắc rõ ràng “Tôi có sự giải đãi và thụy miên”, hoặc khi sự giải đãi và thụy 
miên không có hiện diện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có sự giải đãi và 
thụy miên”. Vi ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh sự 
giải đãi và thụy miên chưa có khởi sinh; vị áy tri đắc rõ ràng cách thức hinh 
thành của việc từ bỏ sự giải đãi và thụy miên đã có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự giải 
đãi và thụy miên đã từ bỏ. 


When restlessness and brooding (Uddhacca-Kukkucca) are present 
he knows well “I have restlessness and brooding”, or when restlessness and 
brooding are not present he knows well "I have no restlessness and 
brooding ”. He knows well how the arising of the non-arisen restlessness and 
brooding comes to be; he knows well how the abandoning of the arisen 
restlessness and brooding comes to be; he knows well how the non-arising 
in the future of the abandoned restlessness and brooding comes to be. 

Khi sự tiêu táo bát an và nỗi uu tu (Trao Hói) hiện diện, một vi đệ tử 
tri đặc rõ ràng “Tôi có sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư”, hoặc khi sự tiêu táo 
bất an và nỗi ưu tư không có hiện điện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có 
sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư”. Vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành 
của việc khởi sinh sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư chưa có khởi sinh; vị ấy tri 
đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc từ bỏ sự tiêu táo bất an và nỗi ưu 
tư đã có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành trong tương lai 
của việc không khởi sinh sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư đã từ bỏ. 


136 











When indecision (Vicikicch8) is present he knows well "I have 
indecision" or when indecision is not present he knows well "I have no 
indecision". He knows well how the arising of the non-arisen indecision 
comes to be; he knows well how the abandoning of the arisen indecision 
comes to be; he knows well how the non-arising in the future of the 
abandoned indecision comes to be. 

Khi su tri nghi bát quyét (Hoài Nghi) hiện diện, một vi đệ tử tri dác 
rõ ràng “Tôi có su tri nghi bát quyết”, hoặc khi sự tri nghi bát quyét khóng 

có hiện diện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có sự trì nghi bất quyết”, Vị â ấy 
tri đặc rõ ràng cách thức hinh thành của việc khói sinh sự trì nghi bát quyết 
chưa có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc từ bỏ 
sự trì nghi bất quyết đã có khởi sinh; vị áy tri đắc rõ ràng cách thức hình 
thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự trì nghi bát quyết đã từ bó. 


Thus he lives contemplating the Dhammiü internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the Dhamma, the 
perishing nature of the Dhammàü, the arising and perishing nature of the 
Dhammoüà. Now there arises in him the mindfulness —"there exists only the 
states of mind to the extent necessary for the growth of wisdom, for the 
growth of mindfulness". Independent he lives, clinging to naught in this 
world. 

Như thế, vị ấy sống khi dang nghiêm túc khảo lu về các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phân, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phần. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
diét vong các Pháp. Bấy giờ khởi sinh ở trong vi ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị áy sóng, vô hệ quà y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


Thus a disciple lives contemplating the Dhammoaà with respect to the 
Five Hindrances. 

Nhu thế, một vi đệ tử sóng khi đang nghiêm túc khảo lu về các Pháp 
hữu quan đến Năm Pháp Chướng Ngại Tỉnh Thần. 


2. The Five Aggregates Of Grasping (Upadanakkhandha) 


137 


2. Nám Khói Tóng Hop Cüa Su Cháp Thú (Thü Uán) 


A disciple thinks "Thus is material form (Rüpa), thus is the arising of 
material form, thus is the perishing of material form. Thus is feeling 
(Vedanà), thus is arising of feeling, thus is the perishing of feeling. Thus is 
perception (Sañña), thus is the arising of perception, thus is the perishing of 
perception. Thus are mental states (Sañkhara), thus is the arising of mental 
states, thus is the perishing of mental states. Thus is consciousness 
(Vififiana), thus is the arising of consciousness, thus is the perishing of 
consciousness. 

Một vị đệ tử nghi suy “Như thé này là hinh thé vật chát (Sắc), như thé 
này là sự khởi sinh của hình thé vật chất, như thế này là sự diệt vong của hình 
thé vật chất. Như thế này là cảm thọ (Thọ), như thế này là sự khởi sinh của 
cảm thọ, như thế này là sự diệt vong của cảm thọ. Như thế này là sự suy 
tưởng (Tướng), như thế này là sự khởi sinh của sự suy tưởng, như thế này là 
sự điệt vong của sự suy tưởng. Như thế này là các trạng thái tinh thần (Hành), 
như thế này là sự khởi sinh của các trạng thái tinh thần, như thế này là sự diệt 
vong của các trạng thái tinh thần. Như thế này là tâm ý thức (Thức), như thế 
này là sự khởi sinh của tâm ý thức, như thế này là sự điệt vong của tâm ý 
thức. 


Thus he lives contemplating the Dhammoüà internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the Dhammoà, the 
perishing nature of the Dhammoa, the arising and perishing nature of the 
Dhammà. Now there arises in him the mindfulness — “there exists only the 
states of mind to the extent necessary for the growth of wisdom, for the 
growth of mindfulness". Independent he lives, clinging to naught in this 
world. 

Nhu thé, vị ấy sóng khi dang nghiêm túc khảo lu về các Pháp thuóc 
nói phàn hoác thuóc ngoai phán, hoặc cá hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
diệt vong các Pháp. Báy giờ khởi sinh ở trong vi áy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vi íy sóng, vô hê quå y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


138 








Thus a disciple lives contemplating the Dhammiáa with respect to the 
Five Aggregates of Grasping”. 
. Nhu thế, một vi đệ tử sóng khi đang nghiêm túc khảo lu về các Pháp 
hữu quan đến Năm Khối Tổng Hợp của Sự Chấp Thủ. 


3. The Six Internal And Six External Sense-Bases (Salayatana) 
3. Sáu Nội Xứ Và Sáu Ngoại Xứ (Lục Xứ) 


A disciple knows well the eye and material forms and the fetter 
(Samyojana) that arises dependent on both. He knows well how the arising 
of the non-arisen fetter comes to be; how the abandoning of the arisen fetter 
comes to be; how the non-arising in the future of the abandoned fetter comes 
to be. 

Một vị dé tử tri đắc rõ ràng con mắt và các hình thê vật chất và sự thúc 
phược (Kiết Sử) qua đó khởi sinh phụ thuộc vào cá hai. Vi ấy tri đắc rõ ràng 
cách thức hình thành của việc khởi sinh sự thúc phược chưa có khởi sinh; 
cách thức hình thành của việc từ bỏ sự thúc phược đã khởi sinh; cách thức 
hình thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự thúc phược đã từ bỏ. 


Similarly he knows well the ear and sounds, the nose and the odours, 
the tongue and the tastes, the body and the contacts, the mind and the mental 
objects and the fetters that arise dependent on both (respectively). He knows 
well how the arising of the non-arisen fetters comes to be; how the 
abandoning of the arisen fetters comes to be; how the non-arising in the 
future of the abandoned fetters comes to be. 

Một cách tuong tự, một vi đệ tử tri đắc rõ ràng lỗ tai và các âm thanh, 
lỗ mũi và các mùi hoi, cái lưỡi và các vi, sắc thân và các sự tiếp xúc, tâm 
thức và các đối tượng tỉnh thần và sự thúc phược qua đó khởi sinh phụ thuộc 
vào cả hai (một cách tuần tự tương ứng). Vị åy tri đắc rõ ràng cách thức hinh 
thành của việc khởi sinh những thúc phược chưa có khởi sinh; cách thức hình 
thành của việc từ bỏ những thúc phược đã khởi sinh; cách thức hình thành 
trong tương lai của việc không khởi sinh những thúc phược đã từ bỏ. 


Thus he lives contemplating the Dhammā internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the Dhammüa, the 
perishing nature of the Dhammā, the arising and perishing nature of the 


|. 139 


Dhammoáa. Now there arises in him the mindfulness —“there exists only the 
states of mind to the extent necessary for the growth of wisdom, for the 
growth of mindfulness”. Independent he lives, clinging to naught in this 
world. 

Nhu thé, vi áy sóng khi dang nghiém túc kháo lu vé các Pháp thuóc 
nói phàn hoác thuóc ngoai phán, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phân. 

Vị ấy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
điệt vong các Pháp. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vi ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thé gian này. 


Thus a disciple lives contemplating the Dhammüà with respect to the 
Six Internal and External Sense-Bases. 

Nhu thế, một vi dé tử sóng khi đang nghiêm túc khảo lu về các Pháp 
hữu quan đến Sáu Nội Xứ và Sáu Ngoại Xứ. 


4. The Factors Of Enlightenment (Bojjhanga) 
4. Các Yéu Tó Cüa Su Giác Ngó (Giác Chi) 


When the enlightenment factor of " Mindfulness" (Sati) is present he 
knows well "I have the enlightenment factor of Mindfulness”, or when it is 
not present — he knows well that it is absent; he knows well how the arising 
of the non-arisen enlightenment factor of mindfulness comes to be and how 
the fulfillment by meditation of the arisen enlightenment factor of 
Mindfulness comes to be. 

Khi yếu tó giác ngộ của “Sự Chú Niệm” (Niệm Giác Chi) hiện diện, 
vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yêu tó giác ngộ của Sự Chú Niệm”, hoặc khi nó 
không hiện diện — vị áy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Chú 
Niệm, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về 
sự khởi sinh yếu tó giác ngộ của Sự Chú Niệm. 


When the enlightenment factor of “Investigation of Reality” (Dham 
mavicaya) is present he knows well “I have the enlightenment factor of 
Investigation of Reality "; when it is not present he know well that it is absent; 


140 





he knows well how the arising of the enlightenment factor of Investigation of 
Reality comes to be and how the fulfillment by meditation of the arisen 
enlightenment factor of Investigation of Reality comes to be. 

_ Khi yếu tó giác ngộ của “Sự Điều Tra Nghiên Cứu về Hiện Thực” 
(Trạch Pháp Giác Chi) hiện diện, vị áy tri đắc rõ ràng “Tôi có yếu tó giác 
ngộ của Sự Điều Tra Nghiên Cứu về Hiện Thực”, hoặc khi nó không hiện 
diện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức 
hình thành của việc khởi sinh yếu tó giác ngộ của Sự Điều Tra Nghiên Cứu 
về Hiện Thực, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiên 
định về sự khởi sinh yếu tó giác ngộ của Su Điều Tra Nghiên Cứu về Hiện 
Thực. 


When the enlightenment factor of "Energy" (Viriya) is present he 
knows well "I have the enlightenment factor of Energy", or when it is not 
present, he knows well that it is absent; he knows well how the arising of the 
non-arisen enlightenment factor of energy comes to be and how the 
fulfillment by meditation of the arisen enlightenment factor of Energy comes 
to be. 

Khi yéu tó giác ngó cüa *Hoat Luc" (Tinh Tán Giác Chi) hién dién, 
vi áy tri dác ró ràng “Tói có yếu tó giác ngộ của Hoạt Lực”, hoặc khi nó 
không hiện diện — vị ấy tri đắc rõ ràng răng nó khiếm diện; vi ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tó giác ngộ của Hoạt Lực, 
và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về sự khởi 
sinh yếu tố giác ngộ của Hoạt Lực. 


When the enlightenment factor of “Joy” (PHÙ) is present he knows 
well “I have the enlightenment factor of Joy" or when it is not present he 
knows well that it is absent; he knows well how the arising of the non-arising 
enlightenment factor of Joy comes to be; and how the fulfillment by 
meditation of the arisen enlightenment factor of Joy comes to be. 

Khi yéu tó giác ngó cúa “Lac Su” (Hy Giác Chi) hién dién, vi ây tri 
dác ró ràng “Tôi có yếu tó giác ngộ của Lac Sự”, hoặc khi nó không hiện 
điện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức 
hình thành của việc khởi sinh yếu tó giác ngộ của Lac Sự, và cách thức hinh 
thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về sự khởi sinh yếu tó giác 
ngộ của Lạc Sự. | 


141 


When the enlightenment factor of "Tranquillity" (Passaddhi) is 
present he knows well "I have the enlightenment factor of Tranquillity" or 
when it is not present he knows well that it is absent; he knows well how the 
arising of the non-arisen enlightenment factor of Tranquillity comes to be; 
and how the fulfillment by meditation of the arisen enlightenment factor of 
Tranquillity comes to be. 

Khi yếu tó giác ngộ của “Sự Binh Tinh" (Khinh An Giác Chi) hiện 
điện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yếu tố giác ngộ của Sự Bình Tịnh”, hoặc 
khi nó không hiện diện — vi áy tri dác ró ràng ráng nó khiém dién; vi åy tri 
đắc rõ ràng cách thức hinh thành của việc khói sinh yếu tố giác ngộ của Sự 
Bình Tịnh, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định 
về sự khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Bình Tịnh. 


When the enlightenment factor of "Concentration" (Samadhi) is 
present he knows well "I have the enlightenment factor of Concentration", 
or when it is not present he knows well that it is absent, he knows well how 
the arising of the non-arisen enlightenment factor of Concentration comes to 
be, and how the fulfillment by meditation of the arisen enlightenment factor 
of Concentration comes to be. 

Khi yếu tó giác ngộ của “Sự Dinh Thức” (Định Giác Chi) hiện diện, 
vị Ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yéu tó giác ngó của Su Định Thức”, hoặc khi nó 
không hiện điện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm điện; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tó giác ngộ của Sự Định 
Thức, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về 
sự khởi sinh yếu tó giác ngộ của Sự Định Thức. 


When the enlightenment factor of " Equanimity " (Upekkh8) is present 
he knows well "I have the enlightenment factor of Equanimity", or when it 
is not present he knows well that it is absent; he knows well how the arising 
of the non-arisen enlightenment factor of Equanimity comes to be; and how 
the fulfillment by meditation of the arisen enlightenment factor of Equanimity 
comes to be. 

Khi yéu tó giác ngó của “Sự Trân Tĩnh” (Xå Giác Chi) hiện diện, vi 
ây tri đắc rõ ràng “Tôi có yếu tó giác ngộ của Sự Trấn Tĩnh” , hoặc khi nó 
không hiện diện — vị áy tri dác ró ràng ráng nó khiém dién; vi áy tri dác ró 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Trấn 
Tĩnh, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về sự 
khởi sinh yếu tó giác ngộ của Sự Trấn Tĩnh. 


142 








Thus he lives contemplating the Dhammā internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the Dhammoü, the 
perishing nature of the Dhamma, the arising and perishing nature of the 
Dhammaà. Now there arises in him the mindfulness — “there exists only the _ 
states of mind to the extent necessary for the growth of wisdom, for the 
growth of mindfulness". Independent he lives, clinging to naught in this 
world. | 

Nhu thé, vi áy sóng khi dang nghiém túc kháo lu vë các Pháp thuóc 
nói phán hoác thuóc ngoai phán, hoác cá hai thuóc nói phần và thuộc ngoại 
phần. | 

Vi áy sóng khi dang nghiém túc khào lu vào thuc tính khói sinh các 
Pháp, hoác thuc tính diét vong các Pháp, hoác cá hai thuc tính khói sinh và 
diệt vong các Pháp. Báy giờ khói sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát trién sự chú niệm”. Độc lập vị áy sóng, vó hé quà y 
luyén (Hüu Du Y) ó trong thé gian này. 


Thus a disciple lives contemplating the Dhammoüà with respect to the 
seven Factors of Enlightenment. 

Nhu thé, một vị dé tử sóng khi dang nghiêm túc khảo lu vé các Pháp 
hữu quan đến Bảy Yếu Tó của Sự Giác Ngộ. 


5. The Contemplation On The Four Truths (Ariya Sacca) 
5. Su Nghiêm Tác Khảo Lu Về Bốn Sự Thật (Thánh Dé) 


A disciple is fully aware, as it really is "This is suffering”, "this is the 
cause of suffering", "this is the cessation of suffering", "this is the way 
leading to the cessation of suffering”. 

Một vi đệ tử hoàn toàn y thức được, nhu thật sự nó đang là “Đây là sự 
khổ đau”, “đây là nguyên nhân của sự khó đau”, “đây là việc chấm dứt sự 
khó đau”, “đây là đạo lộ dát dẫn đến việc chấm dứt sự khó đau”. 


Thus he lives contemplating the Dhammā internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature of the Dhammoüa, the 
perishing nature of the Dhammoa, the arising and perishing nature of the 


143 


Dhammà. Now there arises in him the mindfulness —“there exists only the 
states of mind to the extent necessary for the growth of wisdom, for the 
growth of mindfulness”. Independent he lives, clinging to naught in this 
world. 

Nhu thé, vị ấy sống khi dang nghiêm túc khảo lu vé các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phần, hoặc cả hai thuộc nội phán và thuộc ngoai 
phần. 

Vị áy sóng khi đang nghiêm túc khảo lu vào thực tính khói sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
điệt vong các Pháp. Báy giờ khói sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyễn (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


Thus he lives contemplating the Dhammā with respect to the four 
Noble Truths. 

Nhu thế, một vi đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp 
hữu quan đến Tứ Thánh Dé. 


Verily, should any person develop these four Foundations of 
Mindfulness in this way for seven years, he would either become an Arahant 
here and now or a Never-Returner (Anügümi) if there still be any 
attachment. 

Quá thật, nếu bát luận người nào phát triển bốn Nền Tảng của Sự Chú 
Niệm theo đạo lộ này trong bảy năm, vị áy hoăc së tró thành môt vi Bâc Vô 
Sinh ngay bây giờ hoặc sẽ là một Vĩnh Bát Phản Hồi Già (Bát Lai) nếu như 
vẫn còn bất luận sự chấp trước nào. 


Nay, should he develop them for six years...five years...four years... 
three years ...two years ...one year...seven months...six months...five months 
Jour months...three months...two months...a month...half a month...a 
week...he would become an Arahant or an Anügümi (Never-Returner) if 
there still be any attachment in this very life. 

Thám chí, vi áy nén phát trión chúng trong sáu năm...năm năm... bón 
năm...ba nám...hai năm...một nám...báy tháng...sáu tháng... năm 
tháng...bốn tháng. ..ba tháng. ..hai tháng. ..một tháng... .nửa tháng...mót tuần 
lễ...thì ngay trong kiếp sống này vị ấy sẽ trở thành một Bác Vô Sinh hoặc 


144 


mót Bác Bát Lai (Vinh Bát Phàn Hói Già) néu nhu vàn cón bát luán su cháp 
truóc nào. | 


Because of this it way said "There is a unique way for the destruction 
of suffering, for the purification of beings, for the attainment of wisdom, and 
for the realization of Nibbüna. Thus spoke the Exalted One. The disciples 
were delighted. | 

Vi lẽ chính đạo lộ này đã được nói rằng “Có độc nhất đạo lộ này dé 
cho sự tiêu diệt nỗi khổ đau, để cho sự tịnh hóa chúng hữu tình, để cho sự 
thành đạt Trí Tuệ và để cho sự chứng tri Níp Bàn. Đức Thế Tôn đã thuyết 
giảng như vậy. Các vị đệ tử đã hoan hỷ tín thọ lời dạy. 


NOTES: 
(GHI CHÚ): 


l.Sati: Mindfulness; Patthüna: Establishment, foundations, bases, 
objects, applications. 

Sati: Mindfulness; Upatthüna: arousing, application. Chief objects 
for the application of mindfulness. 

1.Niém: Sự Chú Niệm; Phát Thú: su sáng lập, các nền tảng, các cơ 
sở, các chủ thể, các sự ứng dụng. 

Niệm: Sự Chú Niệm; Kích Khởi: sự dẫn khởi (sự kích khởi, sự hoán 
tỉnh), sự ứng dụng. Các Đối Tượng Chính Yếu cho Việc Ứng Dụng của Sự 
Chú Niệm. 


2. Ekayana Magga : Sole way, only way, one way etc. 
2. Độc Đạo: đạo lộ độc nhất, đạo lộ duy nhất, một đạo lộ v.v. 


3. Text states: Grief, lamentation, pain and displeasure. Suffering 
embraces all four. 

3. Văn Bán Kinh Dién trinh bày: nói dau buón, su than khóc, nói 
dau dón và sv bát du khoái. Su khó dau bao góm cà bón trang thái áy. 


4. Any person whether a member of the Satgha or a lay follower who 
wishes to get rid of suffering can practice these meditations. 


145 


4. Bát luán nguói nào dü là mót thành vién cúa Táng Doàn hoác mót 
tín dó tai gia có nguyén vong thoát khói su khó dau déu có thé thuc hành 
nhüng thién dinh này. 


5. Kaye kayanupassaná: Lit. body-contemplation in the body, i.e. to 
restrict this contemplation only to the body and not to feelings, consciousness 
and the Dhammoa. The other contemplations should be similarly understood. 

5. Thân Tùy Quán Thân: Theo nghĩa den ở từng chữ, là sự nghiêm 
túc khảo lu Thân trong Thân, nghĩa là nhằm dé thu hẹp sự nghiêm túc khảo 
lự này chỉ đối với sắc thân và không có đối với các cảm thọ, tâm ý thức và 
các Pháp. Các sự nghiêm túc khảo lu kia cũng nên được tuệ tri một cách 
tương tự. 


6. Giving up temporarily at the time of the practice. Strictly speaking, 
they are temporarily inhibited by gaining the Jhünas and totally eradicated 
by attaining Arahantship. 

6. Từ bó một cách tam thời tại thói điểm thuc hành [lóng tham càu 
(Tham Ác) và nói đau buồn (Uu Tho)]. Nói một cách chính xác, chúng đã 
bị ức chế một cách tạm thời khi hoạch đắc các tầng Thiền Định và đã bị đoạn 
tận một cách hoàn toàn khi thành đạt Quả vị Vô Sinh. 


7. All the five Hindrances are understood by mentioning the two chief 
ones. 

7. Tát cả năm Pháp Chuóng Ngai Tinh Thần đã được tuệ tri qua việc 
đề cập đến hai Pháp chính yếu [lòng tham cầu (Tham Ác) và nỗi đau buồn 


(Uu Tho)]. 


8. Any quiet place, even at home. 
8. Bát luán noi tich tinh nào, ngay cà khi ó tai nhà. 


9. This is the ideal posture for this practice. One may adopt a 
convenient posture, if the sitting posture is inconvenient. One may even sit 
upon a chair. 

9. Đây là tư thé lý tưởng cho việc thuc hành này. Người ta có thé áp 
dung mót tu thé thuán loi, néu nhu tu thé an tọa bất thuận lợi. Người ta thậm 
chí có thê an tọa trên một chiếc ghé. 


146 


10. Sabbakayapatisamvedi: Here Kaya means the whole "body" of 
breathing process. He inhales and exhales, making known, making clear to 
himself the beginning, middle and end of the whole "body" of respiration. 

10. Trải Nghiệm Toàn Thân: Ó đây Sắc Thân có nghĩa là quá trình 
số tức trong toàn bộ “sắc thân”. Vị ấy hít vào và thở ra, nhận thức tường tận, 
nhận thức minh hiển với chính mình từ giai đoạn bắt đầu, giai đoạn giữa và 
giai đoạn chấm dứt của sự hô hấp trong toàn bộ “sắc thân”. 


1l. As a rule one does this concentration internally. 
11. Như một quy luật người ta thực hiện su dinh thức này ở nội phân. 


12. Breathing occurs on account of the body, nostrils and 
consciousness. 
12. Việc sô tức xảy ra là vi có sắc thân, lỗ mũi và tâm y thức. 


13. Breathing perishes with the perishing of these three. 
13. Việc số tức diệt vong với sự điệt vong của ba yếu tó này. 


14. That is, no being, no individual, no man, HO woman, no soul, no 
"I" or no “me”. 

14. Có nghia là, khóng có hüu tinh, khóng có cá nhán, khóng có nam 
nhân, không có nữ nhân, không có linh hồn, không có “Tôi” hoặc không có 
“của Tôi”. 


15. Anissito: Not being supported by craving (Tanhà) and false view 
(Di). 

15. Bất Y Kháo: không có được sự khát vọng (Ái Duc) và kiến giải 
sai lầm (Tà Kiến) hó trợ. 


16. As he thus concentrates on inhalation and exhalation, a stage 
might come when he temporarily inhibits the five Hindrances and gain the 
first Jhüna, replete with the Jhānas factors — initial application (Vitakka), 
sustained application (Vicara), joy (Pūti), happiness (Sukha) and one- 
pointedness (Ekaggatàa). Jhana literally means either the close meditation 
on the object or the burning up of adverse Hindrances. There is no 
appropriate English equivalent for this term. It is not a state of trance but a 
moral state, a religious experience. Emerging from Jhüna, he meditates on 
the three characteristics - impermanence (Anicca), suffering (Dukkha) and 


147 


soullessness (Anatta) and attains Sainthood. Thereafter he lives 
"emancipated" (Anissito) being delivered from craving and false views, 
clinging to naught in this world. After attaining Arahantship he clings not to 
anything in this world as he does not erroneously think in terms of me and 
mine. | 

16. Trong khi vi Ấy định thức vào việc hít vào và thở ra, một giai đoạn 
có thể đi đến khi vị ấy ức chế một cách tạm thời năm Pháp Chướng Ngại 
Tinh Thần và khi hoạch đắc So Thiền, đầy đủ với các Chi Thiền — sự chuyên 
tâm ban đầu (Tầm), sự chuyên tâm tiếp tục đều đặn (Tứ), niềm lạc sự (Hỷ), 
niềm hạnh phúc (Lạc) và sự nhứt điểm (Nhất Thống). Thiền Định theo 
nghĩa đen có nghĩa hoặc là chăm chú thiền định vào đối tượng hoặc là thiêu 
đốt các Pháp nghịch chướng ngại tỉnh thần. Không có Anh ngữ tương đương 
thích hợp với thuật ngữ này. Đó không là một trạng thái xuất thần mà là một 
trạng thái đạo đức, một sự trải nghiệm thuộc tín tâm. Khi xuất khỏi Thiền 
Định, vị ấy thiền định vé ba đặc tướng — sự không thường tồn (Vô Thường), 
sự khó đau (Khổ Dau) và không có linh hồn (Vô Ngã — và thành đạt dòng 
Thánh Khiét). Kế từ đó vị ấy sống với trạng thái được giải thoát (Bất Y 
Kháo) khỏi sự khát vọng và những kiến giải sai lầm, vô hệ quả y luyến (Hữu 
Dư Y) ở trong thế gian này. Sau khi thành đạt được Quả vị Vô Sinh, vị ấy 
không còn bám víu vào bất luận điều chi ở trong thé gian này, vì vị ấy không 
có nghĩ suy một cách thô ngộ hữu quan đến “Tôi” và “của Tôi”. 


The final object of Anapana Sati is first to gain the Jhünas and then 
to develop the four Supramundane Paths and Fruits. 

This is the reason why at the outset it was stated — for the purification 
of beings, for the destruction of suffering, for the attainment of the Noble 
Eightfold Path and for the realization of Nibbãna. 

Chủ đích cứu cánh của Só Tức Niệm là trước tiên dé hoạch đắc các 
tầng Thiền Định và sau đó để phát triển Tứ Đạo và Tứ Quả Siêu Thế. 

Đây là lý do tại sao ngay thoạt đầu nó đã được khải thuyết — để cho 
sự tịnh hóa chúng hữu tình, để cho sự tiêu điệt nỗi khổ đau, để cho sự thành 
đạt Bát Thánh Đạo và để cho sự chứng tri Níp Bàn. 


17. Even an animal is aware of bodily movements. The object herein 
implied is not mere awareness. While walking, he should rightly understand 
that there is merely a walking but strictly no agent or person to walk. In other 
words, there is just an action, no actor, Just a deed but no doer. By such 
awareness no misconception about an eternal soul arises. 


148 




















17. Ngay cả một động vật cũng ý thức được những sự chuyển động 
của sắc thân. Đối tượng ở đây được hàm xúc không chỉ là sự ý thức đơn 
thuần. Trong khi đang bộ hành, vị áy nên tué tri một cách đúng đăn rằng một 
cách đơn thuần chỉ có một việc bộ hành, mà một cách chính xác không có 
tác nhân hoặc con người để bộ hành. Nói cách khác, chỉ có một hành động, 
chỉ có một tác hành mà không có hành giả. Bởi ý thức được như thế, không 
có quan niệm sai lầm về một linh hồn vĩnh hăng khởi sinh. | 


18. This meditation on the impurities of the body is invariably 
practised by most Bhikkhus. This was the favourite subject of meditation of 
Venerable Ananda. 

18. Thiền định vé các thé loại bất tịnh sai biệt của sắc thân đã được 
hầu hết Chư Tỳ Khưu thực hành. Đây là chủ đề thiền định ưa thích nhất của 
Trưởng Lão Ananda. 


This subject is suitable to those of a lustful temperament as it leads to 
non-attachment to the so-called beautiful body. Some may prefer to meditate 
on the dormant possibilities of man. 

Chủ dé này thích hợp đối với những người có tính tình hiếu sắc vi nó 
dặt dẫn đến việc bất chấp trước vào cái được gọi là sắc thân xinh đẹp. Một 
số thích hành thiền về những tiềm lực ngủ ngầm của con người hơn. 


19. The four elements are Pafhavi, Apo, Tejo and Vayo. One must not 
understand that these elements are earth, water, fire and air. 

19. Bốn yếu tó là Dia, Thủy, Hóa và Phong. Người ta không nén tuệ 
tri răng các yếu tó này là đất, nước, lửa và không khí. 


Pathavt is the element of extension, the substratum of matter. Without 
it objects cannot occupy space. The qualities of hardness and sofiness, which 
are purely relative, are two conditions of this particular element. 

Dia Giới là yếu tố điên trường, cơ sở của vật chát. Không có nó, các 
đối tượng không thể nào chiếm không gian. Các đặc tính của tính cương kiện 
và tính nhu nhuyễn, một cách hoàn toàn tương đối, là hai điều kiện của yêu 
tố đặc thù này. 


Apo is the element of cohesion. Unlike PafhawF it is intangible. It is 
this element that makes scattered particles of matter cohere and gives rise to 
the idea of "body". When some bodies are melted this element becomes more 


149 


prominent in the resulting fluid. The element of extension and cohesion are 
so closely inter-related that when cohesion ceases extension disappears. 

Thúy Giói là yéu tó niëm hop të. Không giống nhu Địa Giới, nó thi 
vó hinh (nan di ly giái). Chính yêu tó này mà làm cho các hat vât chát dà 
phán tán ra duoc két dính lai và làm phát sinh ra ý tưởng về “sắc thân”. Khi 
một số sắc thân đã tan chảy ra thì yếu tố này trở nên đặc trưng hơn trong chất 
lỏng được tạo thành. Yếu tó diên trường và niêm hợp të đã tương quan một 
cách hết sức mật thiết với nhau đến nỗi khi đặc tính niêm hop të chấm dứt 
thì đặc tính điên trường bién mát. 


Tejo is the element of heat. Cold is also a form of Tejo. Both heat and 
cold are included in Tejo because they posses the power of maturing bodies. 
Tejo, in other words, is the vitalizing energy. Preservation and decay are 
also due to this element. Unlike the other three essentials of matter, this 
element has the power to regenerate matter by itself. 

Hóa Giới là yếu tó nhiệt khí. Lạnh cũng là một hình thức của Hóa 
Giới. Cả hai nóng và lạnh đều được bao gồm trong Hóa Giới vi chúng có 
quyền lực làm thành thục các sắc thân. Hỏa Giới, nói cách khác, là hoạt lực 
hữu sinh khí. Trạng huống bảo tồn và mục nát cũng là do yếu tó này. Không 
giống như ba yếu tố vật chất trọng yếu kia, yếu tố này có khả năng tự tái tạo 
vật chât. 


Inseparably connected with heat is Vāyo, the element of motion. 
Movements are caused by this element. Motion is regarded as the force or 
the generator of heat. "Motion and heat in the material realm correspond 
respectively to consciousness and Kamma in the mental". 

Được kết nói một cách bát khá phân ly với nhiệt khí là Phong Giới, 
yếu tố di động. Các sự chuyển động đã được yếu tó này tao ra. Su di dóng dà 
được xem nhu là tác lực hoặc động co phát sinh nhiệt khí. Các sự di động và 
nhiệt khí ở trong lĩnh vực vật chất tương ứng một cách tuần tự với Tâm Ý 
Thức và Nghiệp Lực ở trong lĩnh vực tỉnh thần” 


These four elements co-exist and are inseparable, but one may 
preponderate over another as, for instance Pathavi, in earth, Apo in water, 
Tejo in fire, and ayo in air. 

Bón yéu tó này cáu sinh và bát khà phán ly, thé nhung cái này có "e 
chiém da só hon cái kia, cháng han nhu Bia Giói, trong dát, Thúy Giói trong 
nước, Hóa Giới trong lửa, và Phong Giới trong không khí. 


150 








20. Both types of consciousness pertaining to the Senses-sphere 
(Kamavacara) and Form-sphere (Rūpāvacara), are surpassable, while types 
of consciousness pertaining to the Formless-sphere are unsurpassable 
(Anuttara), as here Supramundane consciousness is not taken into account. 

20. Cà hai thé loai tám y thúc hüu quan dén mói trường hoạt động các 
cảm quan (Cõi Dục Giới) và môi trường hoạt động hình sắc (Cõi Sắc Giới), 
là khả siêu việt, trong khi các thé loại tâm ý thức hữu quan đến môi trường 
hoạt động vô hình sắc là bất khả siêu việt (Bất Siêu Việt), vì ở đây Tâm Ý 
Thức Siêu Thế không được tính đến. 


21. Dhammanupassana — Here Dhamma does not mean the doctrine. 
It is a general term applied to both mundane and supramundane things. It 
resembles the broad meaning of the English term — thing. Dhamma in this 
connection is applied to Nivarana (Hindrances), Bojjhasga (Factors of 
Enlightenment), Five Aggregates of Grasping (Upáüdünakkhandha), 
Ayatana (Sense-spheres) and the Four Noble Truths (Ariyasacca). 

It is advisable to retain the Pali term here. 

21. Pháp Tüy Quán - Ó dáy Pháp khóng có nghia là giáo nghia. Nó 
là một thuật ngữ tóng quát duoc áp dụng cho cả hai những gi thuộc hiệp thế 
và siêu thế. Nó giống với ý nghĩa thoáng của thuật ngữ tiếng Anh — điều. 
Pháp trong mối quan hệ này được áp dụng đến các Pháp Triền Cái (Các 
Pháp Chướng Ngại Tinh Thần), các Pháp Giác Chi (Các Yếu Tố của Sự 
Giác Ngộ), Năm Khối Tổng Hợp của Sự Chấp Thủ (Pháp Thú Uán), các 
Pháp Xứ (môi trường hoạt động các cảm quan) và Tứ Thánh Đề (Thánh 
Dé). 

Ó dáy duoc khuyén khích dé báo luu thuát ng& Pali. 


22. Vipallüsa: Dién Đảo, Phản Thường, Biến Di. 
Cittavipallasa: Tàm Điện Đảo, Tám Phan Thường, Tám Bién Di. 
Safifiüvipallüsa: Tưởng Điện Đảo, Tưởng Phản Thường, Tưởng Biến 


Difthivipallasa: Kiến Điên Đảo, Kiến Phản Thường, Kiến Biến Di. 

Sukhavipallüsa: Lạc Điện Đảo, Lạc Phản Thường, Lac Biến DỊ. 

Niccavipallüsa: Thường Điện Đảo, Thường Phản Thường, Thường 
Biến DỊ. 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ÜNG CÚNG - CHÁNH DÁNG GIÁC 


II. BUDDHIST THOUGHT IN WORLD SITUATIONS TODAY 
TU TƯỞNG PHẬT TỬ TAI TINH HUÓNG THÉ GIỚI DUONG DAI 
Do Dai Dirc Kelasa Soan Tác 


PREFACE 
TU NGÓN 


People are afraid of people and the world in which they live. They don't 
trust the world and friends around them. It shows me how terrible the 
physical development is. 

Người ta sợ hài vé con người và thế gian mà ho dang sóng. Ho bát 
tương tín thé gian và các băng hữu xung quanh họ. Điều đó cho Sư thấy sự 
phát triển về vật chất khủng khiếp như thế nào. 


Our physical world has become developed unbelievable but spiritual 
world has remained undeveloped for centuries. Distrust, doubt, uncertainty, 
worry, fear, anxiety and so on slowly become apparent. Therefore, people 
become more closed and find a very narrow way to walk. This is exactly the 
result of physical development of the world. 

Thé giói vát chát cúa chúng ta dà tró nën phát trién nan di trí tín, thé 
mà thé giới tâm linh thì vẫn không phát triển trong nhiều thé ky. Sự bát tín 
nhiệm, hoài nghi, sự bất xác định, Sự ưu não, úy cụ, tiêu luy vân vân từ từ trở 
nên hién lộ. Vi thé, con người đã trở nên thủ cựu hơn và đã trảo tầm một lối 
đi vô cùng chật hẹp. Một cách xác thiết đây là hệ quả của sự phát triển vật 
chất ở thế gian. 


People become knowledgeable, of course but not wise generally. The 
knowledgeable will belittle the unknowledgeable. The unknowledgeable will 
feel awkward to be with the knowledgeable. We need more wisdom and wiser 
people to lead our future world peacefully and happily. 

Con người trở nén thông tuệ, lẽ tất nhiên, thé nhưng nói chung bát 
minh trí. Bậc thông tuệ sẽ khinh thị người bát minh trí. Người bất minh trí sẽ 
cảm thấy nan tương xử khi ở bên bậc thông tuệ. Chúng ta cần nhiều bậc trí 


152 


tué và minh trí hon dé dẫn dắt thé giới tương lai của chúng ta một cách an 
tịnh và một cách hạnh phúc. 


In this book I try to share my wisdom with those who love it. If you 
receive it, I will be happy. However, my project will work on people's 
donation; I will never take any advantage of people. 

Trong quyền sách này, Su có gắng chia sé trí tuệ của Sư đến các vị hữu 
duyên. Nếu như bạn tín thọ được nó thì Sư sẽ hoan hy. Tuy nhiên, dự án của 
Sư nhằm vào việc quyên tặng của quần chúng: Sư sẽ không bao giờ loi dung 
ai. 


In this book I explain a lot about the world and people how they should 
be. I was inspired by foreigners to write this kind of book. And I really want 
to donate my knowledge and wisdom to those who really want to accept from 
Buddhist heart. 

Trong quyền kinh sách này, Sư giải thích rất nhiều vé thế giới và con 
người phải như thế nào. Sư được các vị ngoại quốc gợi cảm hứng để viết về 
loại kinh sách này. Nhung quả thật Sư muốn cống hiến kiến thức và trí tuệ 
của mình đến các vị hữu duyên thật sự tín thọ chúng với nội tâm của người 
Phật Tử. 


I thank those both from abroad and at home who generously donated 
to publish this book. Without those generous donors this book is impossible 
to publish. I wish all the best to the donors and to those who will read this 
book. 

Su tri ân các thí chủ ở quốc ngoai cũng như quốc nói đã xả thí một 
cách khoan hồng rộng lượng dé xuát bán quyén kinh sách này. Néu khóng có 
các vi thí chú kháng khái à ấy thì quyén kinh sách này bất khả thi để xuất bản. 
Sư hết sức mong muốn các vị thí chủ và các vị hữu duyên ấy sẽ đọc quyền 
kinh sách này. 


I hope you are all happy and peaceful. 
Su mong ráng tát cá các vi déu hanh phüc và an tinh. 


Ashin Kelãsa 
Mahagandhayon Monastery 
Amarapura 

Myanmar (Burma) 


153 


Tel-095-2-70735 


154 





TABLE OF CONTENTS 


BÁN MUC LUC 
"CHAPTER uu k uuu 1 e 157 
Chuong I 
THE TOPIC OF KAMM Ji nette titan rca 157 


Chü Dé Vé Nghiép Luc 


CHAPTER II----------------------------------——-—---------—--———-------- 184 
Chuong II 
FOREIGN VIEW ON KAMMA ------------------------------------- 184 


Quan Điểm Xa La Vé Nghiép Luc 


CHAPTER I|——_——— A 198 
Chuong III 
HEART DONATION TO THE WORLD-------------------------- 198 


Tám Huyét Quyén Táng Cho Thé Giói 


CHAPTER [V-——— eme eme e e eT e------ 210 
Chuong IV 

HUMAN DIGNITY ----------------------------------------------------- 210 
Nhán Phám 

CHAPTER V————— eee meme -—----- 222 
Chuong V 

SATISFACTORY LIFE----------------------------------------------- 222 
Đời Sóng Mãn Y 

CHAPTER VI|———— mem -------- 236 
Chuong VI 

TRUE SCHOOL -------------------------------------------------------- 236 
Chán Hoc Duóng 

CHAPTER VII-------------------------------------------- eem ----- 247 
Chuong VII 5 

TRUE BEAUTY eec ee- e --- 247 
Chân Thiện Mỹ 


155 


CHAPTER VES R u l uuu Z ul 253 
Chuong VIII 

HEART'S SPEAKING -——— LA LLL 253 
Thuát Dién Giáng Tám Khám 


CHAPTER IX—----~——--———-————-—————————————-—- 259 
Chuong IX 
METTA BHAVANA 2; u. e LA 259 ` 
Tu Táp Tir Ái 

I —— ss 00000------------------- 


156 


CHAPTER I 
CHUONGI 


THE TOPIC OF KARMA 
VERY WEL- KNOWN IN BUDDHISM 


CHỦ DÉ VÉ NGHIỆP LUC 
RÁT NÓI TIÉNG Ó TRONG PHÁT GIÁO 
Do Đại Đức ASHIN KELASA soạn tác 


(1): What is Kamma ? 
Nghiép Luc là chi ? 


(1) Kamma means all the volitional actions good or bad; actually, 
there is no connection with fate or predestination in the theory of Kamma 
taught by the Buddha. The theory of Kamma does not tell you to believe in 
it but to understand how the volitional actions bring you to experience both 
good and bad. 

Nghiệp Luc có nghĩa là tất cá những Tư Tác Y Thiện hoặc những Tu 
Tác Y Bát Thiện; thực ra thì không có mối quan hệ nào với mệnh vận hoặc 
túc mệnh luận ở trong Lý Thuyết Nghiệp Lực đã được Đức Phật giáo đạo. 
Lý Thuyết Nghiệp Lực không có bảo bạn phải tin tưởng vào nó, mà trái lại 
là để tri đắc làm thế nào các Tư Tác Ý mang lại cho bạn sự trải nghiệm cả về 
Thiện lẫn Bát Thiện. 


No Supreme Being makes you experience good or bad in life but you 
yourself have made and you yourself are the master of your own actions 
called Kamma according to Buddhism. 

Được gọi là Nghiệp Luc, tùng thuận theo Phật Giáo thì không có 
Dáng Tối Cao nào khiến cho ban trải nghiệm điều Thiện hoặc Bát Thiện ở 
trong cuộc sóng, mà trái lai chính tu bàn thán ban dà có tao tác và chính tu 
bàn thân bạn là chú nhân các tác hành của chính minh. 


(2): Do you believe that you were determined by your previous 
Kamma? 

Ban có tin tưởng răng ban dà được xác dinh do bởi Tiền Nghiệp Luc 
không ? 


157 


(2): Yes, of course, we were determined by our own Kamma we have 
done since unseen beginning of our life in the circle of dying and being 
reborn. We have done our volitional actions a number of times even in a day. 
Each action offers us each result when we are aware of them. 

Vâng, lẽ tất nhiên, chúng ta đã được xác định do bởi Nghiệp Lực của 
chính tự chúng ta đã có tạo tác kế từ khi bắt đầu vô hình trung kiếp sống của 
chúng ta ở trong chu trình của tử vong và được tái sinh. Ngay cả trong một 
ngày chúng ta đã có tạo tác nhiều lần những Tư Tác Ý của mình. Mỗi hành 
động hiến tặng cho chúng ta mỗi kết quả khi chúng ta ý thức được chúng. 


How can we see our progress in everyday life if those actions don't 
make any effects ? Actually, Buddhists do not believe that good or bad life 
of theirs is decided by a sort of Supreme Being but good or bad life of theirs 
is decided by their own actions the they have done through the circle of lives 
known as Samsára in Buddhism. 

Làm thé nào chúng ta có thé trông thấy sự tiến trình của minh trong đời 
sóng hàng ngày néu nhu nhüng hành dóng áy khóng tao ra bát ky nhüng hé 
quả nào ? Thực ra, hàng Phật Tử không tin tưởng răng kiếp sống thiện hảo 
hoặc xấu xa của họ là do bởi một Đắng Tối Cao nào đã quyết định, mà trái 
lại kiếp sống thiện hảo hoặc xấu xa của họ đã được quyết định do bởi những 
hành động của chính tự họ đã có tạo tác xuyên suốt chu trình của các kiếp 
sóng mà ở trong Phật Giáo được biết đến là Vòng Luân Hồi. 


Therefore, they do not want to blame the others when they are in 
trouble with negative experiences, but they try to pay attention to their 
actions, Kamma. As soon as you turn the attention to yourself, the positive 
way of acceptance of the trouble you have recently experienced is apparent 
and patience and wisdom arise together in your heart through the 
understanding on Kamma. 

Vi thế, họ không muốn oán trách tha nhân khi họ bi khốn nhiễu với 
những trải nghiệm tiêu cực, mà trái lại họ có găng chú ý đến những hành 
động của mình, Nghiệp Luc. Ngay khi bạn chuyến sự chú ý đến bản thân 
mình thì biện pháp tích cực để thọ nhận điều khốn nhiễu mà bạn đã vừa trải 
nghiệm được hiển lộ và sự kham nhẫn cùng với trí tuệ cùng khởi sinh lên ở 
trong nội tâm của bạn thông qua sự tuệ tri về Nghiệp Lực. 


158 


(3): We think in our western worid that Buddhist belief in Kamma 
is a sort of superstition and it keeps the poor as the poor until they die. 
Trong thế giới phương Tây của chúng ta cho rằng niềm tin của Phật 
Tử vào Nghiệp Luc là một loại quan niệm mé tín và nó bảo lưu người bàn 
cùng vẫn cứ bàn cùng cho đến khi họ tử vong. 


(3): No, it is not true that you say Kamma is a sort of superstition. 
Actually, Kamma has nothing to do with any kind of superstition. 

Không, quả là không đúng khi bạn nói rằng Nghiệp Luc là một loai 
quan niệm mê tín. Thực ra, Nghiệp Lực không có liên quan gì đến bất kỳ loại 
quan niệm mé tín nào. 


The meaning of superstition is that a particular event that happens to 
us cannot be explained by either reason or science. However, Kamma can 
be explained by a very reasonable and scientific way. But do not confuse 
Kamma with luck; luck is not connected with Kamma. Fate and 
predestination are also wrong notion of Kamma. 

Y nghĩa của quan niệm mé tín là một su kiện đặc thù mà xây đến chúng 
ta không thé nào giải thích bằng lý tính hoặc khoa học. Mặc dù vậy, Nghiệp 
Lực có thể được giải thích bằng một phương thức hợp hồ tình lý và khoa học. 
Thế nhưng, đừng có nhằm lẫn Nghiệp Lực với hảo vận, hảo vận bất hữu quan 
với Nghiệp Lực. Mệnh vận và túc mệnh luận cũng là quan nim sai lầm về 
Nghiệp Lực. 


The Buddha taught us Kamma and Kamma Vipaka (the result of 
Kamma) to accept both good and bad experiences in life. 

On the other hand, he taught us the path to make ourselves free from 
good and bad result of Kamma; it is known as Magga Sacca (the Eightfold 
Noble Path) in the Buddhist society. 

Đức Phật đã giáo dao chúng ta Nghiệp Lực và Nghiệp Quá Dị Thục 
(kết quả của Nghiệp Lực) để tín thọ cả hai trải nghiệm Thiện và Bắt Thiện 
trong cuộc sống. 

Mặt khác, Ngài đã giáo đạo chúng ta đạo lộ dé bản thân chúng ta thoát 
khỏi kết quả Thiện và Bất Thiện của Nghiệp Lực; nó được tường tri là Đạo 
Đề (Bát Thánh Đạo) ở trong xã đoàn Phật Giáo. 


Of course, we will receive the result good or bad from our Kamma, 
volitional actions done in a number of times. We cannot stop bad experience, 


159 


but we can strive to make it better through right effort included in Magga 
Saccá. If the poor do not try right effort, they will remain as poor until they 
die. ; 

Lë tát nhién, chúng ta së tho nhán két quả Thiện hoặc Bát Thiện từ noi 
Nghiệp Lực của mình, những Tư Tác Y đã được thực hiện trong một số thời 
gian. Chúng ta không thể nào ngừng trải nghiệm xấu xa, thế nhưng chúng ta 
có thé phán dáu dé làm cho nó hoàn hảo hơn thông qua sự nỗ lực chân chính 
(Chánh Tinh Tấn) được kế đến ở trong Đạo Đề. Nếu như người bàn cùng 
không đốc sức nỗ lực chân chính, họ sẽ vẫn (usss tri tinh trang bàn cüng cho 
đến khi ho tử vong. 


Actually, right effort can make every wrong event to be right again 
but do not worry so much about the time how long or how short it will take 
and do not expect so much as well; the teaching of Kamma suggests that you 
should make right effort to direct bad event to the normal and good condition. 


Thuc ra, su nó luc chán chính (Chánh Tinh Tán) có thé bión cài moi 
sự kiện sai lạc dé thành đúng dán (lóng giá thành chân) trở lai, thé nhung 
đừng có quá ưu não về thời gian nó sẽ kéo dài bao lâu hoặc ngăn hạn bao lâu 
và cũng đừng kỳ vọng quá nhiều; giáo huấn về Nghiệp Lực suy tiến bạn nên 
thực hiện sự nỗ lực chân chính để hướng sự kiện xấu xa đến tình trạng bình 
thường và tốt đẹp. 


It means you should not put yourself into bad luck negatively without 
making any effort when it happens to you. You have to strive to make yourself 
free from that bad luck. For example, the poor must try the best they can to 
be normalized or to a better condition. Therefore, the opinion that the poor 
must be poor until they die is not true. 


Nó có nghĩa là ban không nên tự đặt minh vào trong bát hào vận một 
cách tiêu cực mà không có bất kỳ sự nỗ lực nào khi nó xảy đến với bạn. Bạn 
phải phán đâu dé bản thân bạn thoát khỏi điều bát hảo vận ấy. Ví du, người 
bàn cùng cần phải dốc hết cả năng lực mà họ có thê để được chính thường 
hóa hoặc đến một tình trạng hoàn hảo hơn. Vì thế, quan điểm cho rằng người 
bần cùng phải bị bần cùng mãi cho đến họ tử vong quả là không xác thực. 


(4): Why is that most Buddhist countries are poor ? Is it right that 
(he belief in Kamma is an obstacle to development ? 


160 


Vi sao hầu hết các quốc gia Phật Giáo đều nghèo nàn ? Có phải chăng 
niềm tin vào Nghiệp Lực là một chướng ngại cho sự phát triển ? 


(4): I agree that most Buddhist countries are poor but in material. If 
you see them on surface, of course, they will look poor but if you see them in 
deeper level, you will realize that they are quite happy and friendly to every 
one of you. 


They trust you; they love you and they respect you; I believe that you 
have not seen this kind of condition in the developed and rich world. 

Su dóng y ráng hàu hét các quóc gia Phát Giáo déu bàn cüng nhung 
chi vé mát vát chát. Néu nhu ban nhin bé ngoài cüa ho, lé tát nhién, ho sé 
trông thấy bàn cùng, thé nhưng nếu nhu bạn khán kiến chúng trong mức độ 
thâm thiết hơn của họ, bạn sẽ chứng tri được rằng họ hoàn toàn hạnh phúc 
và một cách thân hữu đối với tất cả mọi người trong số các bạn. 

Họ tương tín bạn, họ hỷ ái bạn và họ tôn kính bạn; Sư nghĩ rằng bạn 
đã không được trông thấy tình cảnh này trong thé giới đã phát đạt và phú 
hữu. 


In my understanding most Buddhist people are happy to live with 
what they have; they do not want to worry and wonder about things they 
haven't. They are really the content. “Contentment is the highest blessing” 
said the Buddha. 


Development is, of course, good but it makes people crazier and 
harder to work. If you honestly compare the rich to the poor, the rich are 
lower population than the poor. However, all the poor are not Buddhist and 
do not believe in Kamma as the Buddhist believe. But the most population 
of people in the world is still poor and not much developed in culture, thought 
and philosophy and the like. 

Theo sự lý giải của Sư, hầu hết Phật Tử đều hạnh phúc khi sống với 
những gi họ có; họ không muốn để ưu não hoặc tu thôn về những điều họ 
không có. Họ thật sự mãn ý. Đức Phật đã nói: “Sự mãn túc là phúc khí tôi 
thượng”. 

Sự phát triển, lẽ tất nhiên, là tốt đẹp thế nhưng nó khiến con người 
phát điên hơn và nỗ lực làm việc hơn. Nếu như bạn một cách thành thật so 
sánh người giàu có Với nguói bàn cùng thì người giàu có dàn số thấp hơn 
người bàn cùng. Tuy nhiên, tất cá những người bàn cùng không là Phật Tử 
và không có tin vào Nghiệp Lực như Phật Tử tin tưởng. Thế nhưng phần 


161 


nhiéu dàn só trén thé giói ván con bán cüng và chua phát trién duoc nhiéu vé 
văn hóa, tư tưởng và triệt hoc và sở thích. 


Therefore, it is nothing to say that the belief in Kamma is either an 
obstacle or not obstacle to development because the Law of Kamma does not 
tell you to believe in it but to practice it properly. 


Therefore, the belief in Kamma is not really an obstacle to 
development; no education, no knowledge, no right effort, narrow — minded 
idea, superstition and the like are a big obstacle to human physical and 
mental development. 

Vi thé, khóng có chi dé nói ráng niém tin vào Nghiép Luc hoác là mót 
chướng ngại hoặc chắng phải chướng ngại đối với sự phát triển vì Định Luật 
Nghiệp Lực không bảo bạn phải tin vào nó, mà trái lại phải thực hành nó một 
cách chính đáng. 

Vì thế, niềm tin vào Nghiệp Lực không thực sự là một chướng ngại 
đối với sự phát triển: không giáo dục, không kiến thức, không nó lực chân 
chính, ý tưởng hẹp hòi, quan niệm mê tín và sở thích là một chướng ngại to 
lớn đối với sự phát triển thuộc về thé chát và tinh thần của con nguoi. 


(5): Some people bring some incense sticks, flowers and candles 
to the Buddha. Is it that they make their good Kamma or what else ? 

Một số người mang những hương nhang, các bông hoa và những đèn 
nên đến với Đức Phật. Đó là họ tạo Thiện Nghiệp Lực của họ hoặc điều chi 
nữa ? 


(S): Yes, they make their good Kamma by offering some incense 
Sticks, flowers and candles to the Buddha. It is truly traditional in the whole 
Buddhist society. It is also a sort of Düna (generosity) in the first step of just 
primary Buddhist people. 

When they are not mature enough in understanding of essence of 
Buddhism, they should start the emotional level by offering some flowers, 


fruits, candle-light, burning incense sticks and paying homage to the Buddha 
and so on. 


Vâng, ho tạo Thiện Nghiệp Luc của ho bằng cách cúng dường một số 
hương nhang, những bông hoa và các đèn nén đến Đức Phật. Đó là truyền 
thông chân thành trong xã đoàn Phật Giáo. Nó cũng là một loại Xá Thí (sự 
khoan hồng đại lượng) trong bước đầu tiên của hàng Phật Tử sơ đẳng. 


162 





Khi ho chua dú thành thuc trong viéc tué tri tinh hoa Phát Giáo, ho nén bát 
đầu mức độ cám xúc bàng cách cúng dường những bông hoa, các trái cây, 
ánh sáng đèn nến, thắp những hương nhang và bày tỏ lòng kính trọng đến 
Đức Phật v.v. 


When they do this, the mind of generosity arises in them and greed, _ 
hatred and delusion are temporarily removed. The purpose of Buddhist life 
is actually to attain the eradication of greed, hatred and delusion; they are 
not eradicated within one day. | 

Therefore, they try to get rid of them little by little. Offering flowers, 
fruits and juice, candle-lights and some food are one of the ways to eradicate 
their greed, hatred and delusion but this is a very primary step into 
Buddhism. 

Of course, they feel clean, cool and beautiful with themselves when 
they bow down to the feet of the Buddha and offer something to the Buddha 
in emotional level. It is also their wholesome Kamma (Kusala Kamma in 
Pāli). 

Khi ho làm diàu này, tâm thức khoan hóng dó luong khói sinh lén bén 
trong ho và lòng tham lam, sự cừu hận và su vọng tưởng đã duoc loại trừ một 
cách tạm thời. Thực ra mục đích đời sống người Phật Tử là đạt được sự đoạn 
tận về lòng tham lam, sự cừu hận và sự vọng tưởng; chúng không bị đoạn tận 
trong vòng một ngày. 

Vì thế, họ có gắng xả ly chúng từng chút một. Cúng dường những bông 
hoa, những trái cây và nước ép hoa quả, các ánh sáng đèn nến và một số thực 
phẩm là một trong những phương thức để đoạn tận lòng tham lam, sự cừu 
hận và sự vọng tưởng của họ, thế nhưng đây là một bước rất cơ bản trong 
Phật Giáo. 

Lë tất nhiên, họ cảm thấy thanh tịnh, mát mẻ và tuyệt hảo với chính 
mình khi họ cúi xuống đến bàn chân Đức Phật và cúng dường một điều gì đó 
đến Đức Phật trong mức độ cảm xúc. Đó là cũng Nghiệp Lực tịnh hảo của 
họ (trong Pāli ngữ là Thiện Nghiệp Lực). 


(6): You say that offering some flowers to the Buddha is a very 
primary step into Buddhism. Are there some hieher steps to take in 
Buddhism ? 

Ban nói ràng cúng đường một số bông hoa đến Đức Phát là một bước 
rất cơ bản trong Phật Giáo. Có một số bước nào cao hơn để thực hiện trong 
Phật Giáo 2 


163 


(6): Of course, there are. If we really want to go systematically to 
the goal, we should not take steps over; we will have to take systematic steps 
to reach the goal guite well. 

In Buddhism there are three steps such as Dāna (generosity), Sila 
(morality) and Bhüvanà (mental development) you should take one after 
another systematically. 

However, it will not look good if one takes a long time in a primary 
School. When he/ she is 5/6 years old, it will look good to see him/ her in 
primary school but we may feel award to see the same person in the primary 
school for years; we may think that he/ she is so stupid to learn the same 
thing repeatedly for a long time. 

Lé tát nhién là có. Néu nhu chúng ta thuc su mong muón di dén muc 
tiéu mót cách có hé thóng, chüng ta không nên bó qua các bước tiếp tục, 
chúng ta sẽ phải thực hiện các bước có hệ thống để đạt được mục tiêu hoàn 
toàn viên mãn. 

Trong Phật Giáo có ba bước như là Xá Thí (sự khoan hồng độ lượng), 
Trì Giới (quy phạm đạo đức) và Tu Tập (sự phát triển tinh thần) bạn nên 
thực hiện kế tiếp nhau một cách có hệ thống. 

Tuy nhiên, có vẻ sẽ là không tốt đẹp nêu như một người mát một thời 
gian lâu đài ở trường tiểu học. Khi cậu ây/cô á ấy là 5/6 tuói thi tróng CÓ vé së 
dé coi với cậu áy/có á áy ở trường tiểu hoc, thé nhưng chúng 1 ta có thể cảm tháy 
khó chiu dé tróng tháy cũng, một người như thé ở trường tiểu học trong nhiều 
năm; chúng ta có thé nghĩ răng cậu ấy/cô ấy quá ngu muội để học cũng một 
thể loại như thế một cách lặp đi lặp lại trong một thời gian lâu dài. 


Similarly, if a Buddhist does just Düna for a long time without taking 
other high steps: Sila and Bhàvana, it will not look good to see. He/ she 
should take the other higher steps that can make them apparently beneficial 
and directly bring them mental culture. 

However, one will never realize the benefit of the practice as long as 
they do not practice intentionally. In Buddhist society whenever you do 
Dana, no matter in which kind you make generosity, it is called wholesome 
Kamma and it will bring you wholesome result. 

Tương tự như thế, nếu như một người Phật Tử chỉ thực hiện Xá Thí 
trong một thời gian dài mà không thực hiện các bước khác cao hơn: Trì Giới 
và Tu Tập thì điều đó trông có vẻ sẽ là khó coi. Anh ây/cô ấy nên thực hiện 
các bước khác cao hon dé có thé làm cho quả phúc lợi khởi sinh đến cho họ 


164 








mót cách minh hién và mót cách truc tiếp mang đến cho họ sự tu dưỡng tâm 
linh. 

Tuy nhiên, người ta sẽ không bao giờ chứng tri được quả phúc lợi của 
việc thực hành với điều kiện là họ không có tác ý thực hành. Trong xã đoàn 
Phật Giáo, bất luận khi nào bạn tác hành việc Xả Thí, bất luận bạn thực hiện 
việc khoan hồng độ lượng bằng hình thức nào, điều đó được gọi là Nghiệp 
Lực tịnh hảo và nó sẽ mang lại cho bạn kết quả tịnh hảo. 


(7): Do you think that we were decided by those kinds of actions like 
Dana you say and that we will be decided by them in the future ? 


Bạn có nghĩ rằng chúng ta đã được quyết định do bởi các thé loại tác 
hành như thể Xá Thí mà bạn nói và rằng chúng ta sẽ được quyết định bởi 
chúng trong tương lai ? 


(7): Of course, you should accept it by your own understanding on the 
Law of Kamma and Kamma Vipaka (the Law of Cause and Effect). The 
traditional Buddhists will accept the Law of Kamma and Kamma Vipàka 
easily in no argument; I hope they will not learn it systematically to 
understand clearly because they were born that way. 

Lë tất nhiên, ban nén tín tho điều áy bàng với su tué tri của chính minh 
vé Định Luật Nghiệp Lực và Nghiệp Quà Dị Thục (Định Luật Tác Nhân và 
Hệ Quả). Hàng Phật Tử truyền thống bắt gia tranh biện sẽ tín thọ một cách 
dễ dàng Định Luật Nghiệp Lực và Nghiệp Quả Dị Thục; Sư hy vọng họ sẽ 
không học hỏi nó một cách có hệ thống dé liễu tri một cách minh hiển vì họ 
đã được sinh ra theo cách thức íy. | 


In my understanding, the Law of Kamma that says the wholesome 
deeds will bring you wholesome results and the unwholesome deeds will 
bring you the unwholesome results makes you encourage to practice good 
words, deeds and thoughts and it is more rational than acceptance of God. 

When you accept that you were created by a Supreme Being, you will 
be useless, and you are out of yourself. 

Theo sự lý giải của Su, Định Luật Nghiệp Luc nói rằng những tác 
hành tịnh hảo sẽ mang lại cho bạn những kết quả tịnh hảo và những tác hành 
vô tịnh hảo sẽ mang lại cho bạn những kết quả vô tịnh hảo, đã làm có lệ bạn 
thực hành những Thân Ngữ Ý thiện hảo và nó lý tính hơn là sự tín thọ vào 
Thượng Đề. 


165 


Khi ban tín tho ráng ban dá duoc mót Dáng Tối Cao tao ra, bạn sẽ bi 
uống công và bạn không có là chính bạn nữa. 


However, when you accept that you are the result of your own actions, 
you will be truly a part of your life; you are included within yourself: you 
are your own master; you are your own creator and you are worthy of your 
own respect. 

Tuy nhiên, khi ban tín thọ rằng bạn là kết quả của chính những hành 
động mình, bạn sẽ thực sự là một thành phần của đời sống mình; bạn đã được 
ké cả ở trong chính minh; bạn là chủ nhân của chính ban; bạn là bậc sáng tạo 
giả của chính mình và bạn là bậc trị đắc tôn kính của lòng kính trọng chính 
mình. 


You must also be aware of your own deeds, words and thoughts to be 
more skillful so that you can live with yourself and with the others around 
you. In my own opinion, the westerners should learn more about philosophy 
of Kamma (the Law of Action and Reaction) because it is more scientific and 
practical than the acceptance of a religion. 

Ban cũng cần phải ý thức vé những Thân, Ngữ và Y của chính minh 
cho được thành thục hơn nhằm để bạn có thể sống với chính mình cùng với 
tha nhân xung quanh bạn. Theo quan điểm của riêng Sư, những người 
phương Tây nên học hỏi thêm về triết lý Nghiệp Lực (Định Luật Hành Động 
và Phản Ứng) vì nó khoa học hơn và thực tế hơn là sự tín thọ vào một tôn 
giáo. 


Actually, the Buddhist society they deeply accept that they were 
decided by their own actions done in the past and they will be decided by 
their actions good or bad now in near or far future. This idea makes a 
Buddhist be aware of his own deeds to be skillful particularly in the present 
moment. 

Thực ra, xã đoàn Phật Giáo ho tín tho một cách thám niệm ráng ho dà 
được quyết định do bởi chính những hành động của họ trong thời quá khứ và 
họ sẽ được quyết định bởi những hành động Thiện hoặc Bát Thiện của họ 
hiện tiền trong tứ điện bát phương vị lai. Ý tưởng này làm cho một nguói 
Phát Tử y thức duoc những tác hành của chính mình một cách đặc biệt thành 
thục trong thời khắc hiện tại. 


166 


(8): Is there any connection with world situations today in the theory 
of Buddhist Kamma ? 

Liệu chúng có mối quan hệ nào với các tình huống thé giới đương dai 
trong lý thuyết Nghiệp Lực của Phật Giáo không ? 


(8): Oh, I will say absolutely. There is really deep connection with . 
Kamma in the whole situation of the world in every corner. As long as they 
do not understand what they are doing (We say Kamma), they will not be 
able to stop themselves. In my opinion, if they understand Kamma and 
Kamma Vipüka (the Law of Cause and Effect) clearly, the world will be 
immediately beautiful and peaceful. 

Ó, Su sé nói quà tát nhién là có. Thuc su có mói quan hé thám khác 
với Nghiệp Lực trong toàn bó tinh huống của thé giới ở trong mọi góc cạnh. 
Với điều kiện là họ bất tuệ tri những gi ho dang tao tác (chüng ta nói dén 
Nghiệp Lực), họ sẽ không có khả năng để tự dừng lại chính mình. Theo quan 
điểm của Sư, nếu như họ tuệ tri được Nghiệp Lực và Nghiệp Quà Di Thuc 
(Dinh Luát Tác Nhán và Hé Quà) mót cách minh hién, thé giới sé ngay lập 
tức tuyệt hảo và an tinh. 


All the unsolved problems and conflicts that have happened in our 
beautiful planet will be peacefully and wisely solved. I expect a lot who will 
understand first. 

There are a lot of bad results from what happen now in the world. 
Sometimes, I deeply sorry for the situation in the world. We are human, you 
know. We know what we should do and what we should not. We are the same 
species and we are in the same race; we should love each other instead of 
fighting and we should think the benefits for each other instead of taking 
advantage of each other. 

Tất cả những vấn dé chưa được giải quyết và mâu thuẫn mà đã xảy ra 
trong hành tinh mỹ lệ của chúng ta sẽ được giải quyết một cách an tịnh và 
minh trí. Sư kỳ vọng rất nhiều người sẽ tuệ tri trước tiên. 

Trong thế giới hiện nay có rất nhiều kết quá xấu xa từ những gì đang 
xây ra. Đôi khi, Su bão khiểm một cách thâm thiết cho tình huống trên thé 
giới. Chúng ta là con người, bạn biết đây. Chúng ta tri đắc những gì chúng ta 
nên làm và những gì chúng ta không nên làm. Chúng ta cùng chủng loại và 
chúng ta cùng là nhân chủng: chúng ta nên yêu thương nhau thay vì chiến 
đấu và chúng ta nên nghĩ đến những quả phúc lợi cho nhau thay vì lợi dung 
lần nhau. 


167 


Actually, we are in the same family; we should love each other as we 
love our brothers and sisters in our respective families. 

This is the only way we will make our world peaceful and we will see 
our world beneficial and we will see so beautiful results from our human 
relation. 

Thực ra, chúng ta cùng trong một gia đình; chúng ta nén thương yêu 
lẫn nhau như là chúng ta thương yêu những anh chị em của mình trong các 
gia dinh tương ứng của chúng ta. 

Đây là phương cách duy nhất chúng ta sẽ làm cho thế giới của mình 
được an tịnh và chúng ta sẽ nhìn thấy quà phúc lợi của thế giới mình và chúng 
ta sẽ nhìn thấy được những kết quả rất tuyệt hảo từ mối tương quan nhân loại 
của chúng ta. 


The energy of love is the first power to change individual negative 
Jorces to the positive one. Without such beautiful energy of love, the world is 
reluctant to change. We know very well that we will not kill our own children 
and we will not even harm them. We should love each other good enough as 
we love our children. 

Năng lượng của lòng yêu thương là sức mạnh đầu tiên dé biến cải 
những ảnh hưởng tiêu cực của cá nhân trở thành tích cực. . Không có năng 
lượng tuyệt hảo của lòng yêu thuong như thé thi thế giới miễn cưỡng dé biến 
cải. Chúng ta biết rất rõ là chúng ta sẽ không giết những con trẻ của chính 
mình và thậm chí chúng ta sẽ không làm tón hại chúng. Chắc hàn là chúng ta 
cần phải yêu thương nhau như chúng ta yêu thương những con trẻ của mình. 


In my opinion, LOVE IS THE BEST TOOL to change human heart 
from roughness into sofiness because it is clearly accepted by all the 
religions in the world. LOVE IS THE COMBINATION among all the 
religions but the problem is that they are all almost reluctant to practice it 
properly. 

Theo quan diém cüa Su, LONG YÉU THUONG LÀ CÓNG CU 
TÓT NHẤT dé biến cái nhân tâm từ thô bao trở thành ôn hòa, bởi vi nó đã 
được tất cả tôn giáo trên thế giới tín thọ một cách minh hiển. LÒNG YÊU 
THƯƠNG LÀ THẺ HÓN HỢP giữa tất cả các tôn giáo, thế nhưng vấn đề 
là hầu như tất cá họ đều miễn cưỡng thực hành nó một cách chính đáng. 


According to Buddhism the Buddha said: 


168 





“Anger will never be overcome 
By anger but love. 
The stingy will never be overcome 
By the stingy but the generous. 

The wrong will never be overcome 
By the wrong but the right". 
Tùng thuận theo Phật giáo, Đức Phật đã nói: 
“Phẫn nộ sẽ không bao giờ bị áp phục 
bởi phẫn nộ mà là hoan hy. 
Lận sắc sẽ không bao giờ bị áp phục 
bởi lận sắc mà là khảng khái. 
Lộng giả sẽ không bao giờ bị áp phục 
bởi lộng già mà là chân thuc." 


* Akkodhena jine khodham 
AÁsadhum sādhunā jine 
Jine kadariyam dānena 
Saccena alikavadinam" (Dhp. 223) 
“Bất Nó áp phuc Nó 
Thién áp phuc Bát Thién 
Kháng Khái áp phuc Lận 
Chân Thuc áp phục Lóng" (P.C. 223) 
Lấy không giận tháng giận ! 
Lấy thiện thăng không thiện ! 
Lấy kháng khái thăng lận ! 
Lấy chân thăng lộng giả ! 


We all can clearly see that all bad situations of the world are caused 
by anger, hatred, hostility, animosity, grudge, jealousy, selfishness, fear and 
all the negative emotions. Believe me there is no external agent powerful to 
stop bad situations, problems, conflicts among the nations and nationalities 
but love and compassion. 

Tát cà chüng ta đều có thé suy pies một cách minh hiển là tất cả những 
tình huống xấu xa ở trên thé giới đều đã bị gây ra do bởi sự phẫn nộ, lòng 
cừu hận, sự phản đối, sự địch ý, lòng tích oán, sự tật đố, sự tự tư, nỗi sợ hãi 
và tất cả những cảm xúc tiêu cực. Hãy tin Sư, không có một tác nhân ngoại 
phần nào đủ quyền lực để chấm dứt những tình huống xấu xa, các vấn dé, 


169 


những xung đột giữa các quốc gia và dán tộc, mà là tình yêu thương và lòng 
bi mẫn. 


When these two spiritual energies are guite seriously developed in 
each heart of human beings, we can imagine how beautiful the world will 
become. I believe that all the actions will become good and better when we 
practice love and compassion wisely. And the results from such actions 
motivated by love and compassion will be quite beautiful. It is just the natural 
law. 

Khi hai nguồn năng lượng tinh thần này đã hoàn toàn phát triển một 
cách nghiêm túc trong nội tâm của mỗi chúng nhân hữu tình, chúng ta có thé 
tưởng tượng thé giới sẽ trở nên tuyệt hảo như thế nào. Sư nghĩ rằng tất cả các 
hành động sẽ trở nên thiện hảo và hoàn hảo hơn khi chúng ta thực hành tình 
yêu thương và lòng bi mẫn một cách minh trí. Và những kết quả từ những 
hành động đã được tình yêu thương và lòng bi mẫn kích hoạt như thế sẽ được 
hoàn toàn tuyệt hảo. Đó chính là định luật thường nhiên. 


(9): Why aren't they able to practice such beautiful spiritual energy 
of love and compassion ? Do you think that they will be able to practice 
them good enough ? 

Vi sao ho khóng có khà nàng dé thuc hành nàng luong tinh thàn tuyét 
hảo của tình yêu thuong và lòng bi mẫn nhu thé ? Ban có nghi rằng chắc hắn 
là họ sẽ có khả năng dé thực hành chúng không 2 


(9): Actually, what I can say is that these two spiritual phenomena are 
really wonderful and powerful to influence even animals when one practice 
them good enough because even I, myself, am experienced with some animals 
that are friendly to me when I stay in the forest practicing loving-kindness 
meditation. However, in that case everybody who loves animals will 
experience with the animals' response to the human love and compassion. 

Thực ra, điều mà Su có thé nói là hai hiện tượng tinh thần này quá thật 
là tuyệt vời và có năng lực ảnh hưởng đến ngay cả những động vật khi mà 
__ một người thực hành chúng vừa đủ tốt, vì ngay cả bản thân Sư đây, đã được 
trải nghiệm với một số loài động vật đến nỗi một cách thân hữu với Sư khi 
Sư lưu trú ở trong rừng thực hành Thiền Định Tám Lòng Thân Ái. Tuy nhién 
trong trường hop đó, tất cả những ai yêu thuong những động vật sẽ trải 
nghiệm với sự đáp lại của những động vật đối với tình yêu thương và lòng bi 
mẫn của con người. 


170 


The leaders of the world say too often about love and compassion but 
they do not know how to start practice them. And also, there are some 
negative emotions, Í see, at the back of their mind. For example, worry, 
anxiety, distrust, uncertainty, suspicion, selfishness and so forth in their 
minds are really disturbing themselves and the world today as well. 

Các nhà lánh dao trén thé giói cũng thường hay nói về tình yêu thương 
và lòng bi mẫn, thế nhưng họ không biết làm thế nào để khởi sự thực hành 
được chúng. Và hơn nữa, có một số cảm xúc tiêu cực, Sư nhận thấy, ở trong 
tiềm thức của họ. Ví dụ, sự ưu não, sự tiêu lụy, sự bất tín nhiệm, sự bất xác 
định, hoài nghi, sự tự tư v.v. trong những tâm thức của họ đang thực sự nhiều 
loạn chính họ và cả thế giới đương đại. 


If you think too much about the world, you will become confused 
because there live crazy people in the world, and they try to create a case of 
dog eat dog society. It seems terrible to me sometimes. 


That is why the Buddha said that you should look for your own 
freedom. The Buddha showed the Path to liberation without any secret so 
everyone can take it for themselves if they like it. 

Néu nhu ban nghi suy quá nhiëu vé thé giói, ban sé tró nén rói trí vi 
có người điên dai sóng trên thé giới, và ho cô găng tạo ra một tinh thê xã hội 
cạnh tranh tàn khốc vô tình. Đôi khi xem ra khủng khiếp đối với Sư. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật đã nói rằng bạn nên tầm trảo sự tự do cho 
chính mình. Đức Phật đã chỉ giáo Đạo Lộ Giải Thoát mà không có điêu bí 
mát nào ngõ hâu tát cả mọi người có thê tự mình thực hiện nêu như họ ưa 
thích. 


Anyway, I believe that they try the best they can to help the world. As 
long as they have distrust at the back of their minds, they will not be able to 
practice love and compassion good enough. 


When they practice them skillfully, everything will be fine. I can say 
that we all should wait and see but to die. 

Dü thé nào di nữa, Sư nghĩ ràng họ có gắng hết sức họ có thé dé hó 
trợ thé giói. Bao gió mà ho có su bát tín nhiém ó trong tiềm thức của họ thì 
chắc hăn là họ sẽ không có khả năng dé thực hành tình yêu thương và lòng 
bi mẫn. 


171 


Khi ho thuc hành chúng mót cách thành thuc, moi viéc së cuc hào. Su 
có thé nói ràng tát cà chúng ta nën “dàng dài quan vọng” (chờ xem thé nào) 
cho dén mang chung. 


(10): Do you think that religions can help our painful world in 
twenty first century ? We are all not thinking about religions seriously. We 
do not have a strong faith to follow religions because we are so busy with 
our developed and sophisticated world. Sometimes, we feel really hopeless 
and helpless in the crises of time and money; we really want a sort of 
supernatural power to help us. | 


Then, we Just try to pray to God who can help us in the time of crises 
as we believe in traditionally. What can we do ? 

(10): Ban có nghi suy ráng các tón giáo có thé bang trợ thé giới thống 
khó của chúng ta trong thế kỷ thứ hai mươi mốt không ? Tất cả chúng ta đều 
không nghĩ suy về các tôn giáo một cách nghiêm túc. Chúng ta không có một 
đức tin vững chắc để lý giải các tôn giáo vì chúng ta quá bận rộn với thế giới 
đã phát đạt và tĩnh mật. Đôi khi chúng ta cảm thấy thực sự tuyệt vọng và bát 
lực trước những khủng hoảng vé thời gian và tiền bạc; chúng ta thực sự mong 
muốn một loại sức mạnh siêu nhiên để bang trợ chúng ta. 

Thé rồi, chúng ta chỉ cố gắng cầu nguyện Thượng Dé là Bậc có thé 
bang trợ chúng ta trong thời kỳ khủng hoảng như chúng ta vẫn tin tưởng một 
cách truyền thống. Chúng ta có thể làm chi ? 


(10): We should see the first question to answer. To this question, I 
will answer seriously. In my opinion, there are three kinds of organization 
that can help our painful world if they are sincere and really willing to help 
us without expectation of popular name and fame in their activity. 

Chúng ta nén xem xét câu hỏi đầu tiên dé trà lời. Đối với câu hỏi này, 
Sư sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Theo quan điểm của Sư, có ba thê loại tó 
chức có thê bang trợ thế giới thống khổ của chúng ta nếu như họ chân thành 
và thực sự sẵn sàng bang trợ chúng ta mà không yêu cầu thanh danh tiếng 
tăm trong hoạt động của họ. 


The three kinds of organization are religious one, scientifie and 
political one. 


Religious organization has helped our humanity a lot since it started. 
They tried to civilize human thoughts and behaviors. They tried to change 


172 


bad habits of human beings into good habits of them and rude people to polite 
ones in the whole history of religions in both west and east. 

Ba thé loại tó chức là tó chức tôn giáo, tó chức khoa học và tó chức 
chính trị. 

Tó chức tôn giáo đã bang trợ nhân loại của chúng ta rất nhiều ké từ 
khi nó đã khai thủy. Họ đã có gắng để văn minh hóa những nghĩ suy và các 
hành vi của nhân loại. Họ đã có gắng để biến cải những tập quán xấu của 
chúng nhân hữu tình thành những tu đạo phục thiện hảo của họ, và người thô 
lỗ trở thành bậc hữu lễ mao ở trong toàn bộ lịch sử của các tôn giáo ở cả 
phương Tây và phương Đông. 


However, the fanatics in all religions make the world terrible and 
unsafe. We know that there are some extremists and terrorists based on 
religion. They are so foolish to disturb innocent world. And also, they disturb 
their own religion by showing their foolish behaviors. Such foolish religious 
organization will not help our world; there will be even a big burden for our 
century. 
Tuy nhiên, những phần tử cuc đoan trong tất cả các tôn giáo đã làm 
cho thế giới khủng khiếp và bát an toàn. Chúng ta biết rằng có một số phần 
tử cực đoan và các phần tử khủng bó đã dựa trên tôn giáo. Họ quá xuân ngốc 
để nhiễu loạn thế giới vô tội. Và hơn nữa, họ nhiễu loan ngay chính tôn giáo 
của họ bằng cách biểu thị những hành vi xuân ngốc của họ. Tổ chức tôn giáo 
xuân ngốc như thế sẽ không bang trợ thế giới của chúng ta, thậm chí sẽ là 
một nỗi phiền nhiễu lớn cho thế kỷ của chúng ta. 


However, I believe that our world will become worse than now 
without religious instruction. Religious instruction from any religions is 
quite helpful to the whole humanity; it is irrefutable. 

Another one is scientific organization that also helps our humanity a 
lot. They try to change our world to be physically better and more 
comfortable. They do not base on any religious idea, but they depend on 
human education, knowledge and intelligence. 

Tuy nhién, Su nghi ràng thé giói cúa chúng ta sé tró nén tói té hon báy 
gió néu khóng có su giáo dao cüa tón giáo. Su giáo dao cúa tón giáo tir bát 
luận tón giáo nào cũng hoàn toàn hữu dung cho toàn thé nhân loại, điều đó 
là bất khả biện bác. 

Một tổ chức khác là tô chức khoa học cũng bang trợ cho nhân loại 
chúng ta rất nhiều. Ho có gắng để biến cải thế giới của chúng ta về vật chất 


173 


duoc hoàn hào hon và thu thích hon. Ho khóng dua trén bát luán y tuóng tón 
giáo nào, mà trái lai họ tùy thuộc vào sự giáo dục, kiên thức và trí lực của 
nhân loại. 


They have invented a lot of things that can make human life better and 
more comfortable, but it is pity because they are emotionless. 


They are interested in experiments to see things invented; they do not 
pay attention to their inventions whether they are going to disturb the world 
or not. 

Ho đã phát minh ra rất nhiều thứ mà có thé giúp đời sống của nhân 
loại được hoàn hảo hơn và thư thích hơn, thế nhưng thật đáng tiếc vì họ lãnh 
mạc. 

Họ đã quan tâm tới các cuộc thí nghiệm để suy xét những thứ đã được 
phát minh; họ không chú ý đến những phát minh của mình liệu chúng có làm 
nhiễu loạn thế giới hay không. 


Therefore, in my opinion scientific organization actually helps a lot 
but drives our humanity crazy to work harder than they need to live. But I 
love them, and I respect human intelligence. If the science goes together with 
Buddhism, modern world will be much more beautiful than now because 
Buddhism is not really like religion but more philosophy and scientific; just 
a few people know this. 

Vi thé, theo quan điểm của Su, thực ra tổ chức khoa học bang trợ rất 
nhiều, thé nhưng đây nhân loại chúng ta phát điên dé làm việc vất và hơn 
mức ho cán dé sóng. Thế nhung Sư thuong ho và Su kính trong trí lực của 
con nguói. Néu nhu khoa hoc di dói vói Phát Giáo thi thé giói hién dai sé 
tuyệt hảo hơn nhiều so với bây giờ vì Phát Giáo không thực sự giống như tôn 
giáo, mà là triết học và khoa học hơn; chỉ có một số ít người hiểu biết điều 
này. 


Albert Einstein, the most well-known scientist in twentieth century 
said: "The religion of the future will be cosmic religion. It should transcend 
a personal God and avoid dogmas and theology ". 


Covering both the natural and the spiritual, it should be based on 
religious sense 


arising from experience of all things natural and spiritual, as a meaningful 
unity. Buddhism answers this description. 


174 


If there is any religion that would cope with modern scientific needs, 
it would be Buddhism. " 


Albert Einstein (1879 - 1955, nhà vát ly và toán hoc Hoa Ky, sinh ó 
Đức Quốc. Ông đã dua công thức lý thuyết tương đổi đặc biệt (1905) và lý 
thuyết tương đối chung (1916) và đã có những đóng góp to lớn vào lý thuyết 
lượng tử. Ông đã được giải thưởng Nobel về vật lý năm 1921. Ông cũng nói 
tiếng vì những đóng góp cho phong trào hòa bình thế giới) một khoa học gia 
tài danh nhất trong thế kỷ hai mươi đã nói rằng: “Tôn giáo của tương lai sẽ 
là tôn giáo vũ trụ. Nó phải siêu việt hơn một cá nhân Thượng Đề và tránh xa 
các giáo điều và thân học. 

Bao gồm cả thiên nhiên và tâm linh, nó phải dựa trên ý thức tôn giáo 
khói sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ thiên nhiên và tâm linh như là 
một sự thống nhất có ý nghĩa. Phật Giáo miêu thuật tương phù điều này. 

Nếu như có bát luận tôn giáo nào mà có thể ứng phó với các nhu cầu 
khoa học hiện đại thì đó sẽ là Phật Giáo”. 


Actually, he said more than that. Anyway I appreciate scientific works 
that make our world beautiful and more comfortable to live in decent life. 


Another one is political organization that can also help the whole 
humanity but pretend to help. Actually, all the governments all over the world 
should work for the benefits of our mankind. However, I believe that they try 
the best they can. Yet, it is not enough; they need to work much more than 
they are now to make the whole world prosperous equally. 

Thuc ra, Óng áy dà nói nhiàu hon thé nita. Dà thé nào di nita, Su nhán 
thức sâu sắc các công trinh khoa hoc mà đã làm cho thế giới chúng ta tuyệt 
hảo và thư thích hơn để sống trong đời sông hợp khuôn phép. 

Một tó chức khác nữa là tổ chức chính trị mà cũng có thể bang trợ cả 
nhân loại nhưng chỉ giả vờ bang trợ thôi. Thực ra, tất cả các chính phủ trên 
khắp cá thế giới nên hoạt động vì các quả phúc lợi của nhân loại chúng ta. 
Tuy nhiên, Sư nghĩ rằng họ có gắng hết sức họ có thể. Nhưng vẫn chưa đủ, 
họ cần phải làm việc nhiều hơn là họ đang làm hiện tại để làm cho toàn thé 
giới thịnh đạt một cách bình đăng. 


In my opinion, all the religions including Buddhism should work for 
the spiritual benefits of the whole mankind but don't do selfish conversion; 
leave them peacefully in their own tradition and religion but love them, 
respect them and help them when they really need. 


175 


For the extremists and terrorists based on religions we should all 
stand together strongly without exception to prevent our world and humanity 
from them. 

Theo quan diém cúa Su, tát cà các tón giáo ké cà Phát Giáo nën hoat 
động vi quả phúc lợi tinh thần của toàn cả nhân loại, thé nhưng không có tạo 
sự cải biến tín ngưỡng một cách tự tư; hãy dé họ an tịnh trong truyền thống 
và tôn giáo của riêng họ, nhưng hãy yêu thương họ, kính trọng họ và bang 
trợ họ khi họ thực sự cần. 

Đối với những phần tử đoan và các phân tử khủng bố đã dựa vào các 
tôn giáo, tất cả chúng ta nên cùng sát cánh với nhau một cách mạnh mẽ mà 
không có ngoại lệ để du phòng thế giới và nhân loại của chúng ta thoát khỏi 
chúng. 


All the governments should also work for secular benefits of humanity 
but don't work for the selfish fame and personal benefits. Love your people, 
respect them and help them when they really need your aids. 

Morality and spirituality are both necessary for both political and 
religious organizations because they need to be soft in their hearts to treat 
their people respectfully and lovingly. 

Tất cả các chính phủ cũng nên làm việc vi những quả phúc lợi thé tục 
của nhân loại, thế nhưng không có làm việc vì danh vọng tự tư và các quả 
phúc lợi cá nhân. Hãy yêu thương mọi người của bạn, hãy kính trọng họ và 
hãy bang trợ họ khi họ thực sự cần sự hỗ trợ của bạn. 

Quy phạm đạo đức và tính chất tinh thần cả hai đều cần thiết cho cả 
hai tổ chức chính trị và tôn giáo vì họ cần được nhu hòa ở trong nội tâm dé 
dói dài vói người dán của ho một cách kính trong và một cách sung mãn ái. 


Scientific organization should seriously work their researches and 
experiments by considering the poverty of our mankind not to make them 
crazier but to make them happier and better lives. They should support good 
enough facilities to our modern education for our students all over the world. 

In conclusion, religious, scientific and political organizations should 
work together more than now to help the people of our century to make them 
equally happier, better, and more comfortable. 

Tó chúc khoa hoc càn phải làm việc một cách nghiêm túc những sự 
nghiên cứu và các cuộc thí nghiệm của họ qua việc tra cứu sự bàn cùng của 
nhân loại chúng ta, không để làm cho họ phải phát điên hơn mà để làm cho 
đời sống của họ hạnh phúc hơn và hoàn hảo hơn. Chắc hàn họ nên hỗ trợ các 


176 





phuong tién thuán loi cho nén giáo duc hiện đại của chüng ta dành cho các 
sinh vién trén kháp cà thé giói cúa chúng ta. 

Tóm lai, các tó chüc tón giáo, khoa hoc và chính tri nén cüng làm viéc 
chung với nhau hon hiện tai dé bang trợ những người trong thé ky của chúng 
ta, dé làm cho ho hanh phúc hon, hoàn hào hon và thu thích hon mót cách 
binh dáng. 


In my opinion, praying to a God is not too bad but I am afraid of 
losing their confidence. If you rely on external agent too much, I believe that 
you are going to lose your own confidence. When you lose yourself, you will 
be more suffering. 

It is just natural that people become weak when they are in crises and 
they look for some supernatural being like God so that they can ? be saved 
from the recent crises. It is just a sort of consolation. 

Theo quan diém cüa Su, viéc càu nguyén vói mót Thuong Dé khóng 
phải là rất xấu xa nhưng Su lo lắng ở việc đánh mát lòng tín thành của ho. 
Nếu như bạn y cứ vào tác nhân ngoại phần quá nhiều, Sư nghĩ rằng bạn sẽ 
đánh mát lòng tín thành của chính mình. Khi bạn tự đánh mát chính mình, 
bạn sẽ bị đau khổ hơn. 

Điều chính thường là con người trở nên yếu đuối khi họ gặp những 
cuộc khủng hoảng và họ tầm trảo một bậc hữu tình siêu nhiên nào đó như 
Thượng Đề nhằm để họ có thể được giải cứu khỏi những cuộc khủng hoảng 
vừa xảy ra. Đó chỉ là một thé loại an ủi. 


Either personal crises or communal crises are really and deeply 
connected with Kamma not from the past Kamma but present Kamma that 
you have done since your childhood. I have already mentioned that Kamma 
means volitional actions either good or bad. Those volitional actions bring 
results back to you. You must accept your just deserts; you cannot refuse 
them. When you accept your just deserts wisely, you will be quite OK. When 
you refuse your just deserts, you will not feel OK with yourself. 

Then, you will start looking for something else like God's power to 
help you. But it will do nothing for you. However, I can understand human 
nature when they are weak in a bad situation. 

Hoặc là những cuộc khủng hoảng cá nhân hoặc là những cuộc khủng 
hoảng cộng đồng đã thực sự hữu quan một cách thâm trường với Nghiệp Luc 
- không từ Nghiệp Lực quá khứ mà là Nghiệp Lực hiện tai — mà ban đã tác 
hành từ thuở đồng niên của mình. Sư đã có đề cập răng Nghiệp Lực có nghĩa 


177 


là những Tư Tác Y hoặc là Thiện hoặc là Bất Thiện. Những Tư Tác Y ấy 
mang lại những kết quả cho bạn. Bạn cần phải tiếp thụ những quả báo tương 
phù của mình; bạn không thể nào cự tuyệt chúng. Khi bạn tiếp thụ những quả 
báo tương phù của mình một cách minh trí, bạn sẽ hoàn toàn được ón. Khi 
bạn cự tuyệt những quả báo tương phù của mình, bạn sẽ không cảm thấy ón 
với chính mình. 

Thé rồi, bạn sẽ bắt đầu tầm trào một điều gì khác nữa như quyền năng 
của Thượng Đề để bang trợ bạn. Thế nhưng nó sẽ không làm điều chỉ cả cho 
bạn. Tuy nhiên, Sư có thé tuệ tri được bản chất con người khi họ yêu đuối 
trong một tình huống xấu xa. 


(11): So in conclusion, we want to listen to meditation method. This 
is really important for us and we believe that it will give us some benefits 
when we practice at home. Of course, we can practice it very little when we 
are at home, but it is better than nothing. 

Vi thé dé két luán, chúng ta mong muón duoc láng nghe phuong pháp 
Thién Dinh. Diëu này thuc su quan trong dói vói chüng ta và chüng ta tin 
tuóng ráng nó sé dem dén chüng ta mót vài quà phúc loi khi chúng ta thuc 
hành tại nhà. Lë tất nhiên, chúng ta có thé thuc hành nó rất ít ở tai nhà, thé 
nhung nó vàn cón hoàn háo hon là khóng có chi cá. 


(11): Sit cross-legged. Keep your back straight. Shut your eyes softly. 
Place your hands quietly in your lap. Focus your mind on the abdominal 
movement or on the breathing- in and breathing-out. Be mindful of rising 
and falling movement of the belly repeatedly for fifty minutes or half an hour 
continuously. 

Hãy ngồi bắt chéo chân (kiết già). Hãy giữ lưng của bạn cho ngay 
thăng. Hãy nhắm đôi mắt của bạn một cách nhẹ nhàng. Hãy đặt đôi bàn tay 
của bạn một cách thanh thản lên lòng bàn chân của mình. Hãy an định tâm 
thức của bạn vào sự chuyển động của bụng, hoặc vào hơi thở vô và hơi thở 
ra. Chú niệm vào sự chuyển động phông lên và sự chuyển động xộp xuống 
của bụng một cách lặp đi lặp lại trong mười lăm phút hoặc nửa giờ đồng hồ. 


The first thing you are going to notice that your mind is often running, 
busy, going out and thinking about something else and you will see it is quite 
hard to focus your baby mind on the abdominal movement. 

Điều đầu tiên bạn sẽ quan chú là tâm thức của bạn đang luôn lưu hành, 
bận rộn, đang đi ra ngoài và đang nghĩ suy về những điều gì khác, và bạn sẽ 


178 








_ thâm thi nó rât khó dé an dinh tâm thức âu trĩ của minh vào sự chuyên động 
của bụng. 


WALKING MEDITATION 
THIÊN HÀNH 


People think that when you meditate, you have to sit quietly without 
movement. It is not true. You can do even walking meditation in the retreat 
driven by me. Actually, you can do meditation in any position. 

Meditation in Buddhism means simple practice of awareness and 
wisdom on the physical and mental phenomena to see them as they truly are. 

Người ta nghĩ suy ràng khi ban hành Thiền Dinh, ban phải ngồi một 
cách tịnh chỉ mà không chuyên động. Điều đó không đúng sự thực. Bạn có 
thể thực hành ngay cả là Thiền Hành trong khóa tu Thiền Định tĩnh tâm do 
Sư hướng dẫn. Thực ra, bạn có thể thực hành Thiền Định trong bất luận oai 
nghi nào. 

Thiền Định trong Phật Giáo đơn thuần có nghĩa là thực hành sự tỉnh 
ngộ và trí tuệ về các hiện tượng thé chất và tinh thần dé thám thị chúng nhu 
chüng thuc su dang là. 


In walking meditation, you should choose the path on which you are 
going to make walking meditation. You should do walking meditation back 
and forth on the path. Do not look down too much but look at four or five feet 
just before you. Do not bend your head too much but keep it straight in order 
not to feel quickly painful in the neck. 

Trong Thiền Hành, ban nên chon dao lộ mà ban së hành Thiền Hành. 
Ban nén thực hành Thién Hành di đi lại lại trên đạo lộ. Không nhìn xuống 
quá nhiều mà hãy nhìn tới bốn hoặc năm bó Anh (0.3048m x 4-1m2192) 
ngay trước bạn. Không cúi khum đầu của bạn quá nhiều mà nên giữ nó cho 
thắng nhằm để không cảm thấy chóng bị đau ở nơi cổ. 


Place your hands on your waist or on your lap or choose comfortable 
way by yourself: 

Pay attention to your feet touching on the floor or on the ground. 

Try to be aware of whenever your foot touches to the ground. 

You have to pay attention to each touching point of your foot to the 
ground in walking meditation. 

Do it at least for half an hour. If you think you need more, do it more. 


179 


Hãy đặt đôi bàn tay trên eo lưng của bạn, hoặc trên đùi của bạn, hoặc 
tự mình chọn phương thức thư thích. 

Hãy chú ý trung thực đến đôi bàn chân của bạn đang tiếp xúc nền nhà 
hoặc trên mặt đắt. 

Có găng để ý thức bất luận khi nào bàn chân của bạn tiếp xúc mặt đất. 

Bạn phải chú ý trung thực đến từng điểm tiếp xúc của bàn chân bạn 
đến mặt đất đang khi Thiền Hành. 

Hãy làm điều đó ít nhất trong nửa giờ đồng hồ. Nếu như bạn nghĩ suy 
bạn cần hành thêm nữa, hãy làm thêm điều đó. 


TAKING SHOWER MINDEULLY 
TẮM XÔI NƯỚC MỘT CÁCH CHÚ NIÊM 


When you want to take shower, (if you are not in hurry with any 
business) you should settle down your little mind. And be mindful of your 
steps softly saying as "walking, walking "or "touching, touching "whenever 
your foot touching to the ground. 

Khi ban muốn di tám xối nước, (nếu nhu ban khóng có gáp gáp vói 
bát luận công việc nào) bạn nén trấn tĩnh tâm thức nhỏ bé của ban. Và hãy 
chú niệm vào những bước đi của bạn một cách nhu nhuyễn đang khi niệm 
rằng “bộ hành, bộ hành” hoặc “tiếp xúc, tiếp xúc” bất luận lúc nào bàn chân 
của bạn tiếp xúc mặt đất. 


When you reach bathroom, at first you want to open the door of your 
bathroom. Try to be aware of that mind wanting to open the door. You will 
see it ceases to exist as soon as you observe it. Do all the movements 
mindfully in the process of taking shower till you have finished. Of course, 
when you are with me in meditation retreat, I can help you more. Anyway, 
do it seriously; it will be better than nothing. 

Khi bạn đến phòng tám, trước nhất là ban muốn mở cửa phóng tám 
của bạn. Hãy cố gắng ý thức cái tâm thức áy đang muốn mở cửa. Bạn sẽ thám 
thị nó ngừng hắn sự hiện hữu ngay khi bạn quan sát nó. Hãy làm tất cả các 

sự chuyển động một cách chú niệm trong quá trình đang tắm xối nước cho 

đến khi bạn đã chấm dứt. Lë tất nhiên, khi bạn đang trong khóa tu Thiên Định 
tĩnh tâm với Sư, Sư có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn. Dù thế nào đi nữa, hãy 
thực hiện điều đó một cách nghiêm túc; nó sẽ hoàn hảo hơn là không có chỉ 
cả. 


180 





EATING MINDFULLY 
THO THUC MÓT CÁCH CHÚ NIÉM 


If you really like to meditate, you can practice even in mealtime. But 
you need to be alone when you really want to meditate. If there is a friend 
talking to you, you cannot be aware of what you are doing. 

When you take a seat at eating table, close your eyes sofily and make 
your baby mind settle down and observe it to realize as it is. 

Néu nhu ban thuc su ua thích dé hành Thién Dinh, ban có thé thuc 
hành ngay cả trong lúc thọ thực. Thé nhung ban cần phải được độc cu khi 
bạn thực sự mong muốn để hành Thiền Định. Nếu như có một người bạn 
đang nói chuyện với bạn, bạn không thé nào ý thức được bạn đang làm gì. 
Khi bạn ngồi vào bàn ăn, hãy nhắm đôi mắt của bạn một cách nhẹ nhàng và 
hãy làm trấn tĩnh tâm thức ấu trĩ của ban và quan sát nó dé chứng tri được 
như nó đang là. 


Then, you should start paying attention to the mind you want to take 
spoon. When your hand is moving to the spoon and plate to take or to touch, 
be mindful of the whole movement sofily saying as “moving, moving”, or 
"stretching, stretching." As soon as you touch it, be mindful of the touch. 

Thé rói, ban nén bát dàu chü y trung thuc dén tám thüc ban muón láy 
cái muóng. Khi bàn tay cüa ban di chuyén dén cái muóng và cái dia dé láy 
hoác dé tiép xúc, hãy chú niệm đến toàn bộ chuyển động một cách nhu 
nhuyễn đang khi niệm rằng “chuyên động, chuyển động” hoặc “duỗi căng ra, 
duỗi căng ra”. Ngay khi bạn tiếp xúc nó, hãy chú niệm đến sự tiếp xúc. 


Be mindful of bringing the food to the mouth, be mindful of putting the 
food to the mouth, be mindful of chewing the food, be mindful of swallowing 
the food and observe the food going down to the stomach. 

In this way, you should pay attention to the whole process of eating 
until you have finished. It will bring you a good concentration and peace of 
mind; it is also the first thing we are looking for. Keep going; you will see 
more interesting experiences with your meditation practice. This is also what 
we can practice at home. 

Hãy chú niệm dang khi đưa thực phẩm tới miệng, hãy chú niệm dang 
khi để thực phẩm vào trong miệng, hãy chú niệm đang khi nhai nghiền thực 
phẩm, hãy chú niệm đang khi nuốt thực phẩm vào và hãy quan sát thực phẩm 
đang đi xuống đến dạ dày. 


181 


Vói phuong thúc này, ban nén chú y trung thuc dén toàn bó quá trinh 
của việc tho thực cho đến ban đã chấm dứt. Nó sẽ mang đến cho bạn một hảo 
định thức và sự an tịnh tâm thức; đó là cũng là điều đầu tiên mà chúng ta 
dang tầm trào. Hãy tiếp tục, bạn sẽ thám thị thêm nhiều trải nghiệm hữu ích 
với việc thực hành Thiền Định của mình. Đây cũng là những gì mà chúng ta 
có thể thực hành tại nhà. 


IN WALKING EXERCISE 
BÓ HÀNH THÉ THAO 


We can meditate in our normal walking exercise. When we do our 
walking exercise, we should turn our baby mind to ourselves and pay 
attention to our steps and observe the touching point of the foot to the ground. 

Of course, it will be impossible to be mindful of the touch of the foot 
to the ground when you are running. But we should try to make our effort in 
order to be aware of ourselves. Mindful and slow walking exercise will make 
you a good meditator. 

Chúng ta có thé hành Thiền Dinh trong viéc luyén táp di bó thé thao 
binh thuóng cüa minh. Khi chüng ta thuc hién viéc luyén táp di bó thé thao 
của minh, chúng ta nên chuyển tâm thức ấu tri của mình sang bản thân chúng 
ta và chú ý trung thực đến các bước đi của mình và quan sát đến điểm tiếp 
xúc của bàn chân với mặt đất. 

Lë tất nhiên, sẽ là bất khả thi để chú niệm đến việc tiếp xúc của bàn 
chân với mặt đất trong khi bạn đang chạy. Thế nhưng chúng ta nên cố gắng 
nó lực nhằm dé ý thức được bản thân chúng ta. Hãy chú niệm và luyện tập di 
bộ thể thao một cách chậm rãi sẽ khiến bạn trở thành một hảo thiền giả. 


MEDITATION ON BED 
THIÉN DINH TRÉN GIUONG 


There are many situations to tell you to meditate in daily life. You need 
Just good enough knowledge on meditation technique and good enough 
practice with guiding teacher in retreat just to be skillful in the practice at 
home. Nothing will be skillful to practice without taking some courses s Jen 
training. 

Có rất nhiều tinh huóng dé nói với bạn hành Thiền Dinh trong. đời 
sông bình nhật. Chắc hẳn là bạn cần có tiêu chuẩn kiến thức thích đáng về ky 
thuật Thiền Định và chắc hắn là thực hành với Bậc Chỉ Đạo Sư trong khóa 


182 





tu tinh tám hop vói tiéu chuán thích dáng dé thành thuc trong viéc thuc hành 
tai nhà. Së khóng có chi là duoc thành thuc trong su thuc hành mà khóng có 
viéc tham gia mót só khóa trinh bói huán. 


Now, look how you should start meditation when you are on bed at 
the last hour of your day. Lie down on your bed comfortably and relax. Take _ 
breathing regularly. Place your hands on the belly putting on each other. 
Pay attention to the abdominal movement rising and falling to keep the mind 
fixed on it. Do it mindfully and steadily. | 

Báy gió, háy xem ban nén bát dàu Thién Dinh nhu thé nào khi ban lén 
giường vào giờ giác cuối cùng ở trong ngày của minh. Hãy năm xuống 
giường của bạn một cách thư thích và thư giãn. Hãy hít thở một cách đều 
đặn. Hãy đặt đôi bàn tay đan vào nhau lên bụng. Hãy chú ý trung thực sự 
chuyển động phóng lên và xộp xuống ở bung để duy trì tâm thức được có 
định vào đó. Hãy làm điều đó một cách chú niệm và kiên định. 


And you will have a good sleep without any dream. It is also 
meditation. When you take meditation course, you will learn perfect 
technique. This is also what we really need for our life. And it will be a good 
friend of us. Hope everything will be difficult at the beginning because you 
are not skillful. 

But do not feel bad and discouraged; keep going. You should practice 
it continuously for half an hour every day. I think quiet morning is quite good. 
As soon as you wake up, get up and wash your face; brush your teeth and 
when you finish cleaning, start your morning practice of meditation. 

Và ban sẽ có một giác ngủ an lành mà không có bát ky móng cảnh 
nào. Dó cüng là Thién Dinh. Khi ban tham gia khóa trinh Thién Dinh, ban sé . 
hoc được kỹ thuật hoàn hảo. Đây cũng là những gi mà chúng ta thực sự cần 
thiết cho đời sống của mình. Và điều đó sẽ là một hảo bằng hữu của chúng 
ta. Hy vọng mọi sự sẽ khởi đầu nan kham vì bạn không có thành thục. 

Thé nhưng đừng cảm thấy khó chịu và nãn lòng nhut chí; hãy tiếp tục. 
Bạn nên thực hành nó một cách liên tục trong nửa giờ đồng hó mỗi ngày. Sư 
nghĩ rằng buổi sáng yên tinh là hoàn hảo. Ngay khi bạn thức dậy, hãy đứng 
lên và rửa gương mặt của bạn, hãy đánh răng và khi bạn chấm dứt việc làm 
cho mình sạch sẽ, hãy bắt đầu việc thực hành Thiền Định buổi sáng của mình. 


You will be full energy, strong to go to your job and fresh for your day 
tasks. 


183 


It is really just a bit of meditation method. There will be advanced 
practice when you come to retreat. 

So I hope you will get it and you will be in success of all your activities. 

Í wish all the best to everyone. 

Bạn sé được tràn đầy năng lượng, manh khỏe dé di làm và tươi tinh 
cho các công việc trong ngày của bạn. 

Thực sự điều đó chỉ là một chút phương pháp Thiền Định. Việc thực 
hành sẽ được tién hóa khi bạn đi đến khóa tu tĩnh tâm. 

Vì thế Sư hy vọng bạn sẽ đạt được điều đó và bạn sẽ thành công trong 
tật cá các hoạt động của mình. 

Sư cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. 


CHAPTER H 
CHƯƠNG II 


FOREIGN VIEW ON KAMMA 
QUAN ĐIỂM XA LA VÉ NGHIỆP LUC 


(1): What is Kamma (Pali) or Karma (Sanscrit) ? 
Nghiép Luc là chi ? 


(1): All religions recognize some kind of underlying principle that 
brings harmony to what appears to be chaos. 

In Buddhism, this primal energy that keeps the beat, providing a 
consistent rhythm lo the manifestation of all form is called Kamma. 

(1): Tát cá các tón giáo đều công nhận một số loai nguyên lý dùng làm 
nền tảng mà mang lại sự hài hòa cho những gì có vẻ là hỗn loạn. 
Trong Phật Giáo, năng lượng nguyên thủy mà duy trì nhịp đập, cung cấp một 
nhịp điệu nhất quán cho sự biểu hiện của mọi hình thức được gọi là Nghiệp 
Lực. 


Karma precisely functions as it does regardless of how or where the 
world came into being, if it came into being at all. I 

Rather than trying to answer questions about the origin of the 
universe, the theory of Kamma is recognition of the principle running the 
System. 


184 





Living ethically helps us to make the best out of the Kammic condition 
that so completely determines the condition of our life. 

Do good and goodness shall follow. Do what is not so good and reap 
the results of that as well. 

 Nghiép Lực một cách chuẩn xác hoạt động như chức năng của nó bát 
chấp thế giới được hình thành như thế nào hoặc ở đâu, nếu như nó đã ra đời 
với bất cứ tình trạng tồn tại nào. 

Hơn là cố gắng để trả lời những câu hỏi về nguồn gốc của vũ trụ, lý 
thuyết Nghiệp Lực là sự công nhận nguyên lý vận hành hệ thống. 

Đời sống một cách đạo đức bang trợ chúng ta tạo điều kiện thất khử 
khống chế điều kiện Nghiệp Báo tốt nhất, nhằm để quyết định một cách hoàn 
toàn tình trang đời sóng của chúng ta. 

Hành thiện và mỹ đức sẽ truy tùng. Hành điều bát thiện tất hoạch đắc 
những kết quả của điều ấy. “Thiện giả thiện báo và ác giả ác báo.” “Nghiệp 
già nghiệp báo.” 


(2): Why is life so unfair ? The selfish, arrogant and powerful seem 
to live as they want to, enjoying whatever they want without concern for 
others; whereas sensitive, kind people seem to experience more than their 
fair share of difficulty and pain.Thus it is more sensible to try to get 
whatever you can out of this life. 

Vi sao đời sóng lại quá bát công chính ? Người tự tu, ngạo mạn và 
hữu cường lực thi có vé sóng y như ho mong muốn, tận hưởng bát luận những 
gì họ sở nguyện mà chàng có quan tâm đến tha nhân; trong khi người nhạy 
cảm, hữu hảo thì họ có vẻ trải nghiệm cân phân nhiều hơn về sự khó khăn và 
nói đau đớn. 

Do đó, sẽ là khôn ngoan hơn nếu như bạn cố gắng đạt được bất luận 
điều chi mà bạn có thể có được từ cuộc sống này. 


(2): The world is painfully and precisely fair. The world you are 
experiencing is as it is because the Kamma you made for yourself was as it 
was. We have free choice, you know. But once negative Kamma is generated 
from our choices, it is ours to keep. 

Thé giói dày thóng khó và cóng bàng mót cách chuán xác. Thé giói 
ban dang trải nghiệm nó là như vậy vi Nghiệp Luc mà ban đã tạo ra cho chính 
ban đã nhu nó vốn có. Chúng ta có quyên tự do lua chọn, ban biết đây. Nhưng 
một khi Nghiệp Lực tiêu cực đã tạo ra từ những sự chọn lựa của chúng ta thì 
đó là việc chúng ta phải giữ lấy. 


185 


No one else, nothing else to change the effect it bears on our lives. 

The seemingness of other people's lives is just that. Sometimes 
someone else's life is to be a winner. But we see in effect only one or two 
frames of a very long movie. 

Không có ai khác, không có điều gi khác dé biến cải hệ quả nó có ảnh 
hưởng đến đời sống chúng ta. 

Dường như đời sống của tha nhân cũng chỉ có như thế. Đôi khi đời 
sông của người nào khác là để trở thành một người chiến thắng. Thế nhưng, 
chúng ta thâm thị thì thực chất chỉ có một hoặc hai khung hình của một bộ 
phim rất dài. 


Seen from broader and deeper perspective, the picture may be 
completely different. Many of the so-called winners these days appear to me 
like leading character in a “B “comedy movie. 

We are the result of our Kamma. 

Khán kiến khoan khoát hơn và thâm trường hơn từ thấu thị pháp, bức 
tranh có thể sai biệt một cách hoàn toàn. Nhiều người trong số những người 
được gọi là những người chiến thăng những ngày này xuất hiện với Sư tự hồ 
nhân vật chính trong một bộ phim hài loại “B”. 

Chúng ta là kết quả của Nghiệp Lực chúng ta. “Nghiệp giả nghiệp 
báo.” 


Kamma is a natural and emotionless mechanism that collects result 
of intentional actions and returns them to their respective owners. 

This may not happen within the frame of the movie that you are 
observing but sooner or later the appropriate Kammic consequences will 
manifest. 

Simple stated this is the law of the universe. 

Everyone, without exception, gets their just desert and they may not ˆ 
necessarily sweet Í 

Nghiệp Luc là một co ché thường nhiên và lãnh mac mà qua đó thu. 
tâp kết quả của các hành động hữu ý và phản hồi chúng đến chủ sở hữu tương 
ứng của chúng. x 

Diëu này có thé khóne xảy ra trong khung hinh của bó phim mà bạn ` 
dang quan sát, thé nhung sóm hay muón nhüng két quà thích dáng cúa 
Nghiép Báo sé minh hién. 

Don gián dà duoc tràn thuát là Dinh Luát Vü Tru. 


186 





Tất cả moi người, không có ngoai lệ, tiếp thụ những quả báo tương 
phù của mình và chúng có thê không nhât định phải ngọt ngào. 


-_ (3): Why do some people live well and long, and others briefly and 
tragically ? 

Vì sao có một só người sóng an khang và trường tho, và những người ` 

khác một cách đoản thọ và một cách bị thảm 2 


(3): People live their lives according to the tendencies determined by 
their Kamma. They live as long as they do and as well as they do according 


LIT 


to their Pufifia, the merit they accrue from good deeds. 


This is completely fair and just. If someone with a storehouse of 
goodness behind them goes and squanders it, they will reap the consequences 
of that foolishness in direct relationship to carelessness. Don't worry if 
others don't seem to be getting their just desserts. They will. And so will you. 


Now is the time to do good, live wisely, support wisdom, have loving 
compassion for others and develop your mind as best you can. 

Đời sống của con người tùng thuận theo những khuynh hướng được 
định đoạt do bởi Nghiệp Lực của minh. Ho sống với điều kiện họ tao tác và 
cũng như họ tác hành tùng thuận theo Phước Báu của họ, Thiện Công Đức 
họ tích lũy từ những Thiện Hạnh. 

Điều này hoàn toàn công chính và kháp hảo. Nếu như ai đó lại đi để 
sau họ với một nhà kho lưu trữ mỹ đức và tiêu pha phung phí nó, họ sẽ gặt 
hái những kết quả của sự xuân ngốc trong mối quan hệ trực tiếp với sự bất 
cán thận. Đừng có ưu não nếu như những tha nhân có vẻ không tiếp thụ 
những quà báo tương phù của minh. Họ sẽ tiếp thụ. Và bạn cũng sẽ nhu thé. 

Bây giờ là lúc để tác hành Thiện, sống một cách minh trí, cung đưỡng 
trí tuệ, có lòng bi mẫn đối với tha nhân và phát triển tâm thức của bạn tận 
khá năng bạn có thé. 


(4): In Asia many people believe that their condition is caused by 
Kamma. That means poor people working for just enough to survive are 
destined to live in a world of poverty their entire lives. They are bound by 
the idea that because they are poor, they must die poor as well. This notion 
itself must contribute heavily to the cycle of poverty in many Asian 
countries. 


187 


Tai Cháu Á, nhiëu nguói tin tuóng ràng tinh trạng của họ là do Nghiệp 
Lực đã gây ra. Điều đó có nghĩa là người bàn cùng làm VIỆC chỉ vừa đủ để 
cứu sinh trọn cuộc đời của họ đã được định phận phải sống trong một thế 
giới bàn cùng. Họ đã nhất định với ý tưởng rằng vì họ bàn cùng thì họ cũng 
bàn cüng trong lúc mát di. Chính quan niém này tu nó dóng góp mót cách 
náng né vào chuói tuàn hoàn bàn cüng ó nhiéu nuóc Cháu Á. 


(4): Few people understand the mechanism of Kamma. One has to 
know where to look. I must say that your way of viewing Kamma is rather 
over-simplified. Westerner's notions of Kamma often reveal an attitude of 
cultural superiority that perceives the principal of Kamma as part of religion 
based on fatalism and superstition. 

Ít người hiểu được cơ ché của Nghiệp Lực. Người ta phải tri đắc chỗ 
mà tầm trảo. Sư phải nói rằng phương thức kiến giải về Nghiệp Lực của bạn 
đã đơn giản hóa quá mức. Những quan niệm của người phương Tây về 
Nghiệp Lực thường triển hiện một thái độ ưu việt về văn hóa mà qua đó nhận 
thức nguyên lý Nghiệp Lực là một phần của tôn giáo đã được dựa trên túc 
mệnh luận và quan niệm mê tín. 


Kamma is a natural law. It operates in nature whether anyone 
recognizes or not. 

The nature of Kamma reveals the complexity of problems of chronic 
poverty in the lives of every poor people. In the West, many have the idea 
that money and market-based job training will bring an end to poverty. 
People will then be in a position to earn an adequate living and eventually 
move up the social ladder. 

Nghiép Luc là mót dinh luát thuóng nhién. Nó hoat dóng mót cách 
thường nhiên cho dù có ai nhận thức hay không. 

Thực tính của Nghiệp Lực triển hiện tính phức tạp của các vấn đề bàn 
cùng trién miên trong đời sống của mọi người dân bàn khốn. Ó phương Tây, 
nhiều người có y tuóng ráng tién bac và su bói huán việc làm dựa trên thị 
trường sẽ dẫn tới kết quả chấm dứt sự bần cùng. Thế rồi người ta sẽ có điều 
kiện để kiếm được một đời sóng thích đáng và tối chung tiến lên các nác 
thang xã hội. 


However, if we recognize that poverty is the result of negative 
Kamma, we see that the vast majority of poor people have a whole spectrum 
of obstacles in front of them. It is not they have been indoctrinated into the 


188 





assumption of predestined fate and that the whole of it; in fact, they have 
heavy Kamma to bear throughout this life. | 

Tuy nhién, néu nhu chúng ta nhán thúc duoc ràng su bàn cüng là két 
quả của Nghiệp Lực tiêu cực, chúng ta nhận tháy rằng đại đa số người bàn 
cùng có cả một phạm vi chướng ngại trước mặt họ. Không phải là họ đã bị 
truyền giáo vào sự giả thiết mệnh vận đã định phận và toàn bộ điều đó; trong 
thực tế, họ có Nghiệp Lực nặng nề phải chịu đựng suốt cuộc đời này. 


People born into the cycle of poverty struggle through the minimum 
level of schooling until they can quit to find a job. In a country like Thailand 
a boy or a girl can continue in school through the aid of scholarship. 


However, poor children leave school before they become literate. 
They retain a diminished self-concept of their intellectual abilities. They 
usually lack ambition and enthusiasm for education or work. They are born 
into family situations that condition them to see only a tiny range of work 
possibilities. They think about work in terms of days and seasons, they don't 
try to improve careless and sloppy habits. 

Những người sinh ra trong chuỗi tuần hoàn bán cùng phải len lách 
một cách khó khăn với trình độ tối thiểu của trường học cho đến khi họ có 
thê thôi học để tìm việc làm. Ở một quốc gia như Thái Lan, nam sinh hoặc 
nữ sinh đều có thể tiếp tục đến trường thông qua sự hỗ trợ của học bồng. 

Tuy nhiên, trẻ em bàn cùng bỏ học trước khi trở thành người có học 
thức. Chúng bảo lưu một quan niệm về bản thân giảm thiểu ở khả năng trí 
lực của mình. Chúng thường thiếu hụt chí hướng và lòng nhiệt tình cho việc 
giáo dục hoặc lao động. Chúng được sinh ra trong những hoàn cảnh gia đình 
khiến chúng chỉ có thể nhìn thấy một tầm cở khả năng lao động rất nhỏ. 
Chúng nghĩ suy về việc lao động theo kỳ hạn trong các ngày và theo các mùa, 
chúng không có gắng dé cải thiện những tập quán câu thả và bất cân thận. 


When they acquire more money they need, they promptly spend it. 
They are easily addicted to alcohol, tobacco, and gambling. Poverty is a 
condition in which whole constellations of heavy, negative forces keep people 
circumscribed, survival-oriented existence. 


We recognize this as ill-effects of unwholesome Kamma. It is, of 
course, possible to work one's way out, but it is a long, hard, uphill struggle. 


As spiritual advisers we try hard to teach people how to live skillfully 
and morally in order to avoid such tragic kind of existence. 


189 


Khi chúng hoạch đắc nhiều tiền hon chúng cần, chúng nhanh chóng 
tiêu xài nó. Chúng đã bị nghiện rượu, thuốc lá, cờ bạc một cách đễ dàng. Sự 
bàn cùng là một tình trạng trong đó toàn bộ các lực lượng nặng tru, tiêu cuc 
đã kìm hãm sinh mạng con người trong hạn ché và đã định hướng sinh tòn. 

Chúng ta nhận thức đây là những hệ quả bát lương của Nghiệp Lực 
vô tịnh hảo. Lë tát nhiên là khả thi làm cho người ta thoát ly, thé nhưng đó là 
một sự đấu tranh phí lực, gian khó và láu dài. 

Vói tu cách là nhüng vi có ván tinh thàn, chüng ta có gáng tích cuc chí 
day cho moi nguói cách thüc sóng mót cách thành thuc và phám hanh doan 
chính nhám dé tránh mót thé loai sinh mang bi thuong nhu váy. 


(5): I don?t know whether I believe in Rebirth or I believe that we 
are only born once. Rebirth is much more fashionable among my circle of 
friends, but I don't have a clue regarding either concept. 

Tôi không biết liệu tôi có tin tưởng vào Sự Tân Sinh hoặc tôi tin tưởng 
rằng chúng ta chỉ được sinh ra có một làn. Sự Tân Sinh thì lưu hành nhiều 
hơn trong nhóm các bạn hữu của tôi, thế nhưng tôi không có một manh mỗi 
nào hữu quan đến cả hai khái niệm. 


(S): We can believe in either both or neither. A variety of views and 
opinions about this have developed over centuries. They all have their 
adherents. Some believe so fervently that things are as they believe them to 
be that they would like to defend their beliefs. 

This is so irrational that we can only shake our heads in wonder. 

Chüng ta có thé tin tuóng vào cà hai hoặc không tin tưởng cái nào cả. 
Nhiều quan điểm và các ý tưởng về điều này đã phát triển qua nhiều thế kỷ. 
Tất cả chúng đều có tín đồ của chúng. Một số tin tưởng một cách rất nhiệt 
thành đến nói các điều như họ tin tưởng vào chúng dù có thế chăng đi nữa để 
mà họ muốn bảo vệ niềm tin của mình. 

Điều này hết sức bất hợp lý đến nỗi chúng ta chỉ có thể lắc đầu của 
mình trong sự ngạc nhiên. 


All these views and opinions lie within the same straitjacket called 
belief: Keep in mind that they are merely ideas about the world and are 
subject to change; they have no real substance. If you want to know about 
the rebirth or even about no-birth, you will need to turn your mind toward 
the source of these concepts and learn to see through even beyond rational 
perception. 


190 


Tát cà nhüng quan diém và các y tuóng này nàm trong cüng mót su 
thüc phuoc nghiém ngặt được goi là niềm tin. Hãy nhớ rằng chúng một cách 
đơn đơn thuần là những ý tưởng về thế giới và phải chịu sự thay đổi; chúng 
không có thực chất. Nếu bạn muốn biết về Sự Tân Sinh hoặc thậm chí về Sự 
Phi Tân Sinh, bạn sẽ cần xoay hướng tâm thức của mình về phía lai nguyên 
của những khái niệm này và học cách nhìn thấu đáo vượt ra ngoài sự nhận 
thức lý tính. 


Walking with my eyes cast down just in front of me, I move through 
the villages while the day is in infancy. As I pass along the streets, people 
call out an invitation to accept their food offerings. Sometimes I come upon 
a pair of feet that jars my memory back to some obscure time or place. 

Bộ hành với đôi mát của minh nhìn xuống ngay trước mặt Su, Su di 
chuyển qua các ngôi làng khi ngày mới bắt đầu. Trong khi Sư đi đọc theo các 
đường phố, dân chúng gọi to lên một sự yêu thỉnh để thọ nhận những thực 
phẩm cúng dường của họ. Đôi khi Sư chợt thấy một đôi chân mà xung đột 
ký ức của mình trở về thời gian hay nơi chốn mô hồ nào đó. 


Gazing at what I take to be an old man's funny assortment of toes 
takes me back to some other lifetime, some other plane of existence. Yet the 
notion of past life is impossible to endorse with my degree of confidence, for 
who among us can really know this directly ? 

Ngưng thi vào những gi mà Su coi là các chủng các dạng của các ngón 
chân hoạt kê của một ông già đã dua Su trở lại kiếp sống nào khác, một binh 
điện tồn tại nào khác. Tuy thế, khái niệm về tiền kiếp quả là bát khả thi xác 
thực với mức độ tự tin của Sư, vì có ai trong chúng ta thực sự có thé tri đắc 
điều này một cách trực tiếp ? 


Some other life or life form may suggest itself; but that doesn't make 
it real. These quirky memory blips could simply be a trick of imagination. 
People can caught up in these nebulous concepts. In reality, everything that 
vaguely suggests itself is merely a possibility in a world of infinite 
possibilities. None of this has any bearing on our predicament right here and 
right now. 

Một só đời sóng hoặc dang sóng khác có thé tự nó biểu minh, thế 
nhưng điều đó không làm cho nó trở thành hiện thực. Những quang điểm ký 
ức lực cô quái có thể đơn giản là trò đùa dai của tưởng tượng lực. Con người 
có thé bị dám say trong những khái niệm mô hồ này. Trong thực tế, tất cả 


191 


những gi mô hó tự nó biểu minh chi là một khả năng trong một thế giới tiềm 
lực vô hạn. Không điêu chi trong sô này hữu quan đên khôn cảnh của chúng 
ta chính ngay hiện tại này. 


The rational mind lowers itself from its exalted position whatever we 
consider the immensity of the physical universe. Pulling ourselves from our 
computer and TV to look up at the stars twinkling on a clear night, we can't 
help but be humbled by the awesome nature of the world we live in. This isa 
vastly different mode of mind than the one that worries about the endless 
array of petty concerns pertaining to this one life. 

Tâm thức lý tính tự ha tháp minh khỏi vị trí hiển hách của nó bát luận 
điều chi chúng ta coi như là sự bao la của vũ trụ vật chất. Hãy kéo bản thân 
chúng ta ra khỏi máy vi tính và truyền hình để ngước mắt lên nhìn những vì 
sao đang lấp lánh trong một đêm quang dáng; chúng ta không thé nào bang 
trợ, thế nhưng hãy khiêm tốn trước thực tính kinh hoàng của thế giới mà 
chúng ta đang sinh sóng. Đây là một phương pháp của tâm thức sai biệt một 
cách cực đại hơn cái mà không yên tâm về mảng vụn vặt bất cùng tận hữu 
quan đến chính cuộc sống này. | 


It makes us wonder: "Did I come from somewhere up there ? Out 
there?" We all have a sense that this life is not all that we have experienced 
or will experience. 

All this leads to thoughts about rebirth and its fascinating 
implications. 

Nó khiến chúng ta tự hỏi: *Dáy, Ta đã từ ở đâu sinh lén ? từ ở đâu 
sinh ra ?” Tất cá chúng ta đều có cảm giác rằng đời sóng này không phải là 
tất cả những gi chúng ta đã trải nghiệm hoặc sẽ trải nghiệm. 

Tất cả điều này dẫn đến những sự nghĩ suy về Sự Tân Sinh và những 
ám thị hấp dẫn của nó. 


Was I once a queen of Sheba ? Napoleon ? Sam the tailor ? 

There are endless possibilities and we can embrace them all and in a 
flight of fantasy, extricate ourselves from being whoever it is we now think 
we are. 

Just for a moment consider these hypotheses: one is that we are born 
once through the merging of an egg and the sperms. The life that arises out 
of that meeting lasts at most a hundred years, and then it disappears. The 
other hypothesis takes shape through sustained meditation practice. 


192 





Consciousness is capable and indeed susceptible taking birth in any kind of 
form, both imaginable and unimaginable. 

Tôi đã từng là Nữ Hoàng Sheba ? (Theo kinh Cựu Uóc, Nữ Hoàng 
của người Shebea, người dà dén thăm Vua Salomon. Sheba còn gọi là Saba, 
một Vương Quốc cô đại của người Sabea, mót quóc gia giàu có buón bán 
vàng, gia vi và dá quy. Khu vực này sinh sóng toa lac ó phía Dóng Nam c cua 
bán đáo Á Ráp, nước Yemen hiện nay). 


Napoleon 1 ? (Napoleon Bonaparte (1769 — 1821) là vị tướng lãnh 
người Pháp sinh tại đảo Corse, Hoàng Dé nước Pháp (1804 — 1815). 

Tho may Sam ? 

Có nhüng tiém luc bát cüng tán và chúng ta có thé tán dung tát cà 
chüng và trong mót tu tuóng ky quái, làm cho bán thán chüng ta thoát ly ra 
khói tinh trạng hiện tại chúng ta nghi suy bất luận chúng ta là ai. 

Hãy tam thời truy cứu những giá thuyết này: một là “rằng một khi 
chúng ta được sinh ra thông qua sự hợp tính của một cái trứng với những tỉnh 
dịch. Sự sống qua đó khởi sinh lên từ sự hội hợp đó kéo đài nhiều nhất là một 
trăm năm, và sau đó nó biến mát. Giả thuyết khác hình thành thông qua sự 
thực hành bất đoạn về Thiền Định. Tâm ý thức có khả năng và thực sự để tác 
động sự xuất sinh dưới bát luận hình thức nào, cả khả di tưởng tượng và bất 
năng tưởng tượng. 


Everything exists at all times. We have existed in an endless series of 
forms by way of energy dimension that has nothing whatsoever to do with 
our notion of time and space. 

Since everything exists at all times, it may be possible to be 
simultaneously alive in a body or not so. All things are one thing and all time 
is now. 

Moi thứ hiện hữu ở moi thời điểm. Chúng ta đã hiện hữu trong một 
chuỗi nối tiếp nhau bất cùng tận ở các thể dạng theo chiều năng lượng mà 
chàng có liên quan gi đến ý niệm của chúng ta về thời gian và không gian. 

Vì mọi thứ đều hiện hữu ở mọi thời điểm, nó có thể khả thi đồng thời 
phát sinh tồn tại trong một sắc thân hoặc không phải như thế. Tất cả mọi thứ 
là một chuyện và tất cả thời gian là bây giờ. 


(6): Two years ago, a neighbor's daughter died quite suddenly in the 
middle of the night. They have been yearning for this child for years and 
consequently were distraught to the point of when she died. Even now two 


193 


years later, they still mourn her and just can?t seem to get their lives. What 
can be done for them ? 

Hai năm trước đây, một người con gái hàng xóm đã chết một cách khá 
đột ngột vào lúc nửa đêm. Họ đã khát vọng cho con trẻ này trong nhiều năm 
và vì thế đã tâm phiền ý loạn ngay khi cô bé ấy đã chết. Ngay cả bây giờ hai 
năm sau, họ vẫn còn thương tiếc cô bé ấy và xem ra không thé nào khắc phuc 
được với đời sống của họ. Có thê làm được điều chi cho họ ? 


(6): As trite as it may sound, I can only say to let time do the healing. 
If the parents are not meditators, it is unlikely that they can convert this 
traumatic occasion into awareness of the nature of life. We just have to leave 
the task of healing to the one that does it best- time. 

Nghe có vẻ cũ kỹ, Sư chỉ có thé nói răng hãy dé thời gian chữa lành 
vết thương. Nếu như Cha Mẹ không phải là những thiền giả, không chắc rằng 
họ có thể chuyển biến cơ hội gây khủng hoảng tỉnh thần này thành sự tỉnh 
ngộ về thực tính đời sống. Chúng ta chỉ cần để lại nhiệm vụ chữa lành vết 
thương cho một trong những thời gian tối hảo. 


However, since you have been meditating for some years, I speak 
more directly to you, knowing that you will not regard what I say as callous. 
I believe that we have experienced this kind if heart-wrenching pain again 
and again over the course of many, many lifetimes. I can emphasize. 

Tuy nhién, vi ban dà có Thién Dinh trong mót só nám, Su dién giáng 
mót cách truc tiép vói ban nhiëu hon, am hiéu rằng bạn sẽ không dé ý đến 
những gi Sư nói là lãnh khốc vô tình. Sư nghĩ rằng chúng ta đã trải nghiệm 
thé loại này nếu như nỗi dau lòng láp di lšp lai trong suót quá trinh thói gian 
trôi qua của rất nhiều kiếp sống. Có thể Sư cường điệu. 


But I also now know where the suffering comes from. You see, the 
devastation that the parents feel comes from loving their baby too much. 

Anything taken to the extreme, even love, generates proportionately 
exaggerated response such as an overwhelming fear of loss. 

In this particular situation, the parents' affection went over the top 
and the pain of loss was magnified beyond endurance, as it would be with 
anything and anyone who love too much. 

Thé nhung, hiện giờ Su cũng tri đắc nỗi dau khó đến từ đâu. Bạn thấy 
đấy, sự phá hoại mà các bậc Cha Mẹ cảm thấy bắt nguồn từ việc yêu thương 
con trẻ của ho quá nhiều. 


194 




















Bát luận điều chi được dua đến cực đoan, ngay cả tinh thương, đều 
tạo ra phản Ứng khuếch đại một cách tương xứng, chàng han mót nói so hài 
nan di ức ché vë sự mát mát. 

Trong tinh huống đặc biệt này, tình yêu thuong của Cha Me đã quá 
phán và nỗi dau khó mát mát đã được khuếch đại vượt quá sức chịu đựng, 
như nó sẽ xảy ra với bát luận điều chi và bát luận ai yêu thương quá nhiễu. 


(7): Do people die because of their Kamma ? 
Người ta tử vong vi Nghiệp Lực của ho ? 


(7): People leave their body because of their Kamma and often 
because of their carelessness, which is also connected with Kamma. When 
any underlying factor necessary to support life is withdrawn or ceases, the 
body must die. When the supporting factors sustaining a life are strong, 
people are able to live long and healthy lives. 

Con nguói lia bó sác thán cüa minh do bói Nghiép Luc cüa ho và 
thường là do sự bát cán thận của mình, cũng đã hữu quan với Nghiệp Luc. 
Khi bát luận nhân tó tiềm án tất yêu nào để hỗ trợ đời sống đã rời bỏ hoặc 
chấm dứt, sắc thân phải tử vong. Khi những nhân tó hỗ trợ đang duy trì mạnh 
mẽ đời sống thì con người có thé sống lâu và khỏe mạnh. 


However, most people live carelessly and negligently in both body and 
mind. They do not live in accord with nature. They don't develop their lives 
intelligently and they don't take care of themselves in a manner that protects 
them from accidents and illness. 

Tuy nhién, hàu hét moi nguói sóng mót cách bát cán thán và mót cách 
cáu thà cà vé thé chát làn tinh thàn. Ho khóng sóng tüng thuán theo thuóng 
nhiên. Họ không phát triển đời sóng của mình một cách thông minh và ho 
bất chiếu cô tự kỷ trong một hành xử bảo vệ họ khỏi mọi tai nạn và các bệnh 
tật. 


Everything - death as well as life - happens by the unseen causality of 
Kamma. Death is the end of Kammic phase. There is no need to see death as 
calamity; so also there is little wisdom in rejoicing at the birth of a child. 

Tát cà moi su viéc — su tir vong cüng nhu su sóng — đã xảy ra do bởi 
mối quan hệ nhân quả khán bất kiến của Nghiệp Lực. Sự tử vong là sự kết 
thúc của một giai đoạn Nghiệp Báo. Không cần phải khán kiến sự tử vong 


195 


nhu là tai nan; cüng nhu thé có chút minh trí trong khi hy khánh vói su ra dói 
của một đứa bé. 


(8): Is death the end of all this ? 
Liệu su tử vong có phải là sự kết thúc của tất cả những điều này 2 


(8): Death as we think of it culturally is a concept that you have to 
learn to believe in. Because it is a belief, you can learn to disbelieve it as 
well. The notion of death as the end of life is fueled by your believe system. 
Investigate this. Find out who it is that believe such things and then builds 
their life around it. Contemplate this and you will learn a lot about the way 
things are. 

Su tử vong như chúng ta nghi suy đến nó, vé phương diện văn hóa là 
một khái nệm mà bạn phải học hỏi để tin tưởng vào. Vì nó là một niềm tin, 
bạn cũng có thê học hỏi để bát tương tín nó. Y niệm về sự tử vong như là sự 
kết thúc của sự sông đã được nạp nhiên liệu bởi hệ thống tín ngưỡng của bạn. 
Hãy tiến hành điều tra điều này. Hãy tra minh ai là người tin tưởng vào những 
sự việc như thế và sau đó kiến tạo đời sống của mình xung quanh nó. Hãy 
nghiêm túc khảo lự điều này và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều về lĩnh 
vực của những sự việc. 


If you are asking the body stops functioning, if it quits responding to 
the environment as it normally does, the answer is definite Yes. That's 
obvious. On the other hand, the idea the death is the end all this, though it is 
deeply ingrained in many of us, just an idea that your contemplation can 
concentrate can penetrate beyond. 

Néu nhu ban yéu càu sác thán ngung thuc hién cóng náng, néu nhu 
nó ngừng phản ứng với môi trường như nó thường làm, câu trả lời chắc chắn 
là Có. Điều đó là hiển nhiên. Mặt khác, ý tưởng sự tử vong là sự kết thúc của 
tật cá những điều này, sự suy nghĩ này đã căn thâm dé cố một cách thâm thiết 
trong nhiều người của chúng ta, chỉ một ý tưởng mà sự nghiêm túc khảo lự 
của bạn có thê định thức, có thé động sát siêu xuát. 


This question is profound one that you will carry with you all your 


life. Examining it can shatter all kinds of misperceptions you carry regarding 
the world. 


You will see that death and life are partners, twins. 


196 








Death cannot be the end of life just as life cannot be the end of death. 


Cáu hói này là cáu hói thám thüy mà ban sé mang theo vói ban suót 
cả cuộc đời minh. Thẩm tra nó có thé làm tan vỡ tất cả mọi nhận thức sai lầm 
bạn cưu mang hữu quan đến thé giới. 

Bạn sẽ thấy rằng sự tử vong và sự sống là những đối tác, là cặp đôi. 

Sự tử vong không thé nào là sự kết thúc của sự sống cũng như sự sống 
không thể nào là sự kết thúc của sự tử vong. 


Right now how much death is occurring in your body ? Someday you 
will come to understand the truth about death and the truth will let you free. 

A good Buddhist eulogy could read like this: "This is as far as I got”. 
There is ultimately only one thing to accomplish, and it is an ongoing, life- 
to-life process. 

Ngay bây giờ có bao nhiêu sự tử vong dang xảy ra trong sắc thân của 
bạn ? Một ngày nào đó ban sẽ đi đến tuệ tri chân lý về sự tử vong và chân lý 
sẽ tạo cơ hội cho bạn được giải thoát. 

Một Hảo Phật Tử có thể đọc lời ca tụng như thế này: “Đây là tất cả 
những điều mà tôi có được”. Tối chung chỉ có một điều cần hoàn thành, và 
đó là một trì tục tồn tại, quá trình kiếp sống này đến kiếp sông khác. 


One's consciousness at death is the only measure of a life's 
accomplishment. If someone in critical condition with a mind still functioning 
is able to hear this contemplate upon it, could be invaluable gift. Much 
depends on how well a person has prepared for the last moments in this body. 

Tâm ý thức của một người vào lúc tử vong là thước do duy nhất để 
đánh giá sự thành tựu của một kiếp sống. Nếu như ai đó đang trong tình trạng 
nguy kịch với một tâm thức vẫn còn đang hoạt động có khả năng để lắng 
nghe điều này, nghiêm túc khảo lu về nó, đó có thé là món quà vô giá. Phân 
lớn phụ thuộc vào việc một người đã có chuẩn bị tốt như thế nào cho những 
khoảnh khắc cuối cùng trong sắc thân này. 


Obviously, if someone has led a careless and negligent life for 
decades, there won't be lucidity and alert circumspection to look into the 
nature of death. Instead, there will be proliferation of worries around 
lengthening survival. 

Một cách minh hién, néu nhu ai dó dà sóng một cuộc sống bất cán 
thận và cầu thả trong nhiều thập kỷ, họ sẽ không có sự cần mật sáng suốt và 


197 


tinh táo dé khán tháu thuc tính cúa su tir vong. Thay vào dó, sé có su khích 
tăng những su ưu não xung quanh việc kéo thói gian tón tai. 


Hospitals reinforce this anxiety. Their dread of death creates a maze 
of machinery and intervention. This is the Kamma of a life lodged in the 
mainstream modern world with all the requisite insurance policies. 

Các bệnh viện gia thâm sự tiêu lụy này. Nỗi sợ hãi vé sự tử vong của 
họ tạo ra một mê cung của cơ cấu và sự can thiệp. Đây là Nghiệp Lực của 
một đời sống đã ký túc trong một thế giới hiện đại chủ lưu với tất cả các 
chính sách bảo hiểm cần thiết. 


Still, if someone regards the moment of death as momentous and is 
prepared to realize that all that happened in the span of their life is but 
prelude for the dying moment, their dedication to the inner investigation and 
one-pointed concentration could initiate a flesh of insight that has a profound 
effect. We could say then, that these final hours in our human life places us 
on the brink of Buddhahood. 

Tuy nhiên, nếu nhu ai đó xem khoảnh khắc tử vong là trọng đại và đã 
được chuẩn bị để chứng tri rằng tất cả điều gì đã xảy ra trong khoảng thời 
gian thọ mạng của họ chỉ là tiền tấu khúc cho khoảnh khác cận tử lâm chung, 
Sự công hiến của họ cho việc điều tra nghiên cứu và sự nhất thống định thức 
có thể khởi động sự sáng tạo tuệ giác dẫn đến một hệ quả vi điệu. Thế rồi 
chúng ta có thé nói răng những giờ khác lâm chung này trong kiếp nhân sinh 
của mình, an trí chúng ta vào bước ngoặc khán yéu Quả vị Phật. 


CHAPTER IH 
CHUONG III 


HEART DONATION TO THE WORLD 
TÂM HUYÉT QUYÉN TẶNG CHO THÉ GIỚI 


(1): What is meditation ? 
Thién Dinh là chi ? 


(1): Buddhism is really interesting to me; it makes me enlightening 
and leads me to find the way how to live with our modern world quite 
harmoniously. 


198 





Yet, a Buddhist will be nothing to do with Buddhism without practice 
of meditation. 

Phát Giáo thuc su rát thú vi dói vói Su; nó dà khién Su khai minh và 
dán dát Su tráo dáo phuong thüc dé sóng mót cách hoàn toàn hài hóa vói thé 
giói hién dai cüa chüng ta. 

Tuy nhiên, một người Phật Tử sé bát hữu quan với Phật Giáo nếu _ 
không thực hành Thiền Định. | 


The sense of life is secretly contained in every one of us who are really 
seeking for something else but we will find it through practice of insight 
meditation perfectly taught by the Buddha. The Buddha himself found it 
through his own practice of insight meditation. 

Y thức cuộc sống đã hàm hữu một cách bí mật trong từng mỗi một 
chúng ta là những người thực sự đang thám cầu điều gì khác, thế nhưng chúng 
ta sẽ trảo tầm nó thông qua việc thực hành Thiền Định Tuệ Giác đã được 
Đức Phật giáo huấn một cách hoàn hảo. Chính bản thân Đức Phật đã trào đáo 
được nó thông qua việc thực hành của chính Ngài về Thiền Định Tuệ Giác. 


If we do not practice it, we will never know what the meaning of 
meditation is and what purpose meditation will make for our life. 

For example, boredom in our life; how can we deal with this that often 
disturbs our life? 

Néu nhu chüng ta khóng thuc hành nó, chüng ta sé khóng bao gió tri 
đắc ý nghĩa của Thiền Định là gi và chính muc đích Thiền Dinh sẽ thúc đây 
đời sống của chúng ta viên mãn. 

Ví dụ, sự yếm quyện trong đời sống của chúng ta; làm thế nào 
chúng ta có thể đối phó với điều này mà nó thường luôn nhiễu loạn đời sống 
của chúng ta ? 


Vipassana meditation will help you to deal with this kind of problem 
quite successfully. Vipassanü meditation will become a true friend of us to 
be with us as long as we are alive. 

We are all looking for satisfaction but we do not know how we will 
find it. 

Thiền Định Minh Sát sẽ bang trợ bạn dé đối phó với thé loai vẫn dé 
này một cách hoàn toàn viên mãn. Thiền Định Minh Sát sẽ trở thành một 
Chân Bằng Hữu hiện hữu ở bên chúng ta miễn là chúng ta vẫn còn sống. 


199 


Tât cá chúng ta déu tám trào niêm màn túc cảm, thé nhưng chúng ta 
không biệt làm thé nào chúng ta së trào tâm được nó. 


Some people work so hard to gain enough things so that they can feel 
satisfied but finally it does not work. Some people are so rich; they don't even 
know how to spend their wealth but they do not feel satisfied as well. Some 
people are knowledgeable, so brilliant and quick to learn things but they do 
not feel satisfied as well. 

Some people choose life of monk expecting to find satisfaction but it 
can be worse. 

Mót só người làm việc hết sức chăm chi dé hoạch đắc đủ các thứ nhằm 
để họ có thể cảm thấy được mãn y, thế nhưng cuối cùng nó không có tác 
dụng. Một só nguói rát giàu có; ho thám chí khóng biết làm thé nào dé tiêu 
phí cúa cái cüa ho, dén nói ho cüng khóng cám tháy được mãn ý. Một số 
người thì thông tuệ, rất cao minh và học hỏi sáng trí các thứ, thế nhưng họ 
cũng không cảm thấy được mãn ý. 

Một số người lựa chọn đời sóng tu sĩ kỳ vong dé trào tầm niềm mãn 
túc cám, thé nhưng điều đó có thể tôi tệ hơn. 


(2): So then, what can make us satisfied ? 
Váy thi, diëu chi có thé làm cho chúng ta duoc màn y ? 


(2): It is really a good question. We should look for a true friend and 
accompany with him and learn from him and practice with and get advice 
from him and use it practically in daily life. 

Remember that you should not look for a good teacher but a true 
friend. There are so many teachers and so good in teaching but you know 
they will say: "Please do as I say but don't do as I do". It is really a 
compassionate teacher to tell you like this. A true friend will teach you, help 
you, take care of you and will protect you as well. 

Dó thuc sự là một câu hỏi hay. Chúng ta nên tim kiếm một Chân Bằng 
Hữu và hãy đồng hành với anh ấy, và để học hói từ anh ấy, và thực hành với 
anh ấy, và nhận lời khuyên bảo từ anh ấy, và áp dụng nó một cách thực tiễn 
trong đời sống hăng ngày. 

Hãy nhớ rằng bạn không nên tìm kiếm một người thầy giỏi mà là một 
Chân Bằng Hữu. Có rất nhiều vị Giáo Thọ và rất giỏi trong việc chỉ giáo, thế 
nhưng bạn biết họ sẽ nói: “Xin vui lòng làm như Sư nói, mà không làm nhu 
Sư làm”. Đó thực sự một vị Giáo Thọ hữu đồng tình tâm khi nói với bạn như 


200 











thé này. Một Chân Băng Hữu sẽ chỉ dạy bạn, bang trợ bạn, chăm sóc bạn và 
cũng sẽ bảo vệ bạn. 


“True friend is the most important to accompany in life-circle" said 
the Buddha. 

When you meet a true friend, he will tell you as he does without any 
secret and he will open his heart wide to let you see who he is. However, he 
can just help you by showing the way how he practices to find satisfaction 
within himself. | 

Nobody can make us satisfy but we have to try ourselves. 

True friend is the only one who can really help us without shrinking 
in happy and unhappy situation and I believe that true love will make us 
satisfy as well. True love will not depend on mutual expectation; it goes 
straight to see the benefit of each other 's life. 

Đức Phật đã nói: “Chân Bằng Hữu là tối quan trọng để đồng hành 
trong chu kỳ sinh hoạt”. 

Khi bạn gặp được một Chân Bằng Hữu, anh ấy sẽ nói với bạn như anh 
áy làm mà không có bát luận điều bí mật nào, và anh ấy sẽ mở rộng tám lòng 
của mình để cho bạn suy kiến anh ấy là ai. Tuy nhiên, anh ấy chỉ có thể bang 
trợ bạn băng cách biểu thị phương thức anh ấy đã thực hành nhu thé nào dé 
trảo tầm niềm mãn túc cảm trong bản thân anh ấy. 

Không ai có thể làm cho chúng ta được mãn ý mà bản thân chúng ta 
phải có gáng. 

Chính Chân Bằng Hữu là người duy nhất có thé thực sự bang trợ 
chúng ta mà không phải thu súc trong tình huống hạnh phúc và bắt hạnh, và 
Sư nghĩ rằng Chân Hy Ái cũng sẽ làm cho chúng ta được mãn ý. Chân Hy 
Ái sẽ không phụ thuộc vào sự kỳ vọng lẫn nhau; nó trực tâm thâm thị quả 
phúc lợi đời sống lẫn nhau. 


(3): Then, what is the quality of true friend ? 
Thé thi, phám hạnh của Chân Bằng Hữu là chi ? 


(3): It is also a very serious question to answer. We can say: “Friend 
in need is friend indeed". But the quality of true friend is good enough 
morality, good enough serenity and good enough wisdom. If someone 
practices so, he/ she will be a true friend. I believe that it will be a snow in 
the summer but there is; you could probably find such person if you really 
want. 


201 


Dó cüng là mót cáu hói rát nghiém túc dé trả lời. Chúng ta có thê nói: 
“Băng Hữu hoạn nan tài thị Chân Bằng Hữu”. Thế nhưng, phẩm hanh 
của Chân Bằng Hữu phải hội đủ thiện hảo quy phạm đạo đức, túc tịnh an 
tường, và túc hảo minh trí. Nếu như ai đó tu dưỡng như thế, anh ấy/cô ấy sẽ 
là một Chân Băng Hữu. Sư nghĩ rằng sẽ có một lượng tuyết roi trong müa hë 
nhung mà noi đó; ban rất có thé sẽ tìm được người như thế néu như bạn thực 
sự mong cầu. 


We have found and met enough teachers and enough friends for 
variety of knowledge since we were young but sometimes, we were not aware 
of it; sometimes we thought that we would have time or chance to meet such 
teachers or such friends again. 

Chúng ta dà trào tàm và dà gáp đủ các vị Giáo Tho và đủ các bằng 
hữu với rất nhiều kiến thức sai biệt từ khi chúng ta hãy còn trẻ, thế nhưng đôi 
khi, chúng ta đã không ý thức được điều đó; đôi khi chúng ta đã nghĩ suy 
rằng chúng ta sẽ có thời gian hoặc có cơ hội dé gặp lại các vị Giáo Thọ hoặc 
những bằng hữu như thé. 


We know very well that future is not certain but we thought about it 
and we expect uncertain future results beautifully and ignorantly. I believe 
that future will get you nowhere and nothing but right now. Don't lose right 
here and now because we are not sure of when we die. 

Chüng ta biét rát ró rằng tuong lai là khóng chác chán, thé nhung 
chüng ta dà nghi suy vé nó và chüng ta ky vong những kết quả bất xác định 
trong tương lai một cách tuyệt hảo và một cách bất tri đạt lý. Sư nghĩ răng 
tương lai sẽ làm cho bạn hiểu được không có nơi nào và không có chi khác 
ngoài ngay hiện tại. Đừng để mát ngay lúc này vì chúng ta không biết chắc 
khi nào chúng ta tử vong. 


We do not know the true friend we experience now will live longer but 
we can just perfectly expect that he/ she would have longer life. 

It isn't bad but it won't work either. Actually, learning how to let go 
things is much more important than following a traditional religion and the 
knowledge of how to let things go will make us a satisfactory way of life and 
leave us peacefully and calmly when we die. 

Chúng ta không biết Chân Bằng Hữu mà chúng ta trải nghiệm bây gió 
sẽ sông lâu dài hơn, thế nhưng chúng ta chỉ có thể kỳ vọng một cách hoàn 
hảo răng anh áy/có ấy sẽ có đời sống lâu dài hơn. 


202 














Diëu dó khóng có chi xáu xa thé nhung nó cüng sé khóng hiéu quá. 
Thực ra, học cách thức để vong hoài mọi thứ là quan trọng hơn nhiều so với 
lý giải một tôn giáo truyền thống và liễu giải cách thức vong hoài mọi thứ, 
sẽ giúp chúng ta có một phương thức sinh hoạt mãn ý và để lại cho chúng ta 
một cách an tịnh và một cách bình tịnh khi chúng ta tử vong. 


Believe me no one and nothing can help us when we are in crises and 
confusion but our knowledge and our wisdom. Then, true friend should be 
knowledge and wisdom developed in concentration and morality. 


No matter how much security is prepared politically by a good 
government. Our life is always uncertain but our death is certain. We have 
to choose just what is important and what is necessary to our life before we 
die. 

Háy tin tuóng Su ráng khóng có ai và khóng có diàu chi có thé bang 
tro chúng ta khi chúng ta trong nhüng cuóc khüng hoàng và khón hoác, ngoài 
tri thức và trí tuệ của chúng ta. Thé thì, Chân Bằng Hữu cán phải được phát 
triển tri thức và trí tuệ trong sự định thức và quy phạm đạo đức. 

Chẳng có chi đáng lo ngại cho lắm sự bảo an đã được chuẩn bị một 
cách chính trị với một chánh phủ tài giỏi. Sự sống của chúng ta luôn bát xác 
định, thế nhưng sự tử vong của chúng ta thì xác định. Chúng ta chỉ phải tuyến 
trach điều chi là quan trọng và điều chi là tất yếu cho đời sống chúng ta trước 
khi chúng ta tử vong. 


We should not be busy with silly things not useful and that will not 
follow us when we die. Of course, we must live with what we have had in our 
surrounding because we were born that way. 


We can't refuse our society; we must live with our environment but by 
learning and observing way. And we should learn the way how to easily let 
go what we have had; we have to let go even ourselves you know. 

Why should we attach to the things animate or inanimate ? 

Chúng ta không nên bận rộn với những điều ngu xuân không hữu ích 
và điều mà sẽ không đi theo chúng ta khi chúng ta tử vong. Lễ tất nhiên, 
chúng ta phải sống với những gì mà chúng ta đã có trong môi trường xung 
quanh chúng ta vì chúng ta đã được sinh ra vốn là như thế. 

Chúng ta không thể nào cự tuyệt xã hội của chúng ta; chúng ta phải 
sống với hoàn cảnh chúng ta nhưng băng với phương thức học hỏi và quan 
sát. Và chúng ta nên học phương thức làm thế nào để vong hoài một cách dễ 


203 


dàng nhüng gi chúng ta dà có; chúng ta phái vong hoài ngay cà bàn thán minh 
mà ban tri dác. 

Vi sao chúng ta phải dính mắc vào các thứ hữu sinh mang hoác vó 
sinh mang ? 


(4): It has been so beautiful and wonderful to listen to this kind of 
lesson and we can have time to think it over. Of course, it is not easy to let 
things go but we will learn anyway; it is acceptable that we should live in 
letting go because we must leave our things, beloved children, parents, 
grand-parents and friends and finally we must leave even ourselves when 
we die. It is absolutely true; there is no choice in between. It is also the only 
way of life. So how shall we start practicing Buddhist meditation ? 

Quả là quá tuyệt hào và rát tuyệt vời khi lắng nehe thé loại bài học 
này và chúng ta có có thể có thời gian để nghĩ suy lại. Lë tất nhiên, quả là 
không dễ dàng để vong hoài mọi thứ, thê nhưng chúng ta sẽ học hỏi băng bát 
cứ cách nào; có thé chấp nhận được rằng chúng ta nên sống trong sự vong 
hoài vì chúng ta phải xa lìa mọi thứ của chúng ta, những con trẻ thương yêu, 
Cha Mẹ, Ông Bà và những bằng hữu và cuối cùng chúng ta phải lia bỏ ngay 
cả bản thân chúng ta khi chúng ta tử vong. Điều đó hoàn toàn đúng sự thực; 
không có sự lựa chọn ở giữa. Đó cũng là phương thức duy nhất của đời sống. 
Vậy chúng ta nên bắt đầu việc thực hành Thiền Định Phật Giáo như thế nào? 


(4): It is also a very good question. And it is so easy to answer and so 
easy to understand the way how you should start but fairly difficult to 
practice and to reach the goal. The problem is neither the path nor the goal 
but human weakness to let go things and human thought that blocks true 
wisdom. 

Đó cũng là một câu hỏi rất hay. Và nó rất dé dàng dé trả lời và rất dé 
dàng để tuệ tri phương thức bạn nên bắt đầu như thế nào, thế nhưng tương 
đối khó khăn để thực hành và đạt được mục tiêu. Vấn đề không phải là đạo 
lộ cũng không phải là mục tiêu mà chính là sự yếu kém của con người dé 
vong hoài các thứ và su nghĩ suy của con người mà đã trở tác Chân Trí Tuệ. 


We all enjoy thoughts, beautiful opinions and emotions; that sort of 
enjoyment is also a big block to open the mind and the heart in which true 
wisdom is covered. 


This is the reason why so many philosophers have not been able to 
reach the level of true wisdom. 


204 














Tất cả chúng ta đều thụ hưởng những sự nghĩ suy, những quan điểm 
và các cảm xúc tuyệt hảo; thé loại thụ hưởng ây cũng là một trở ngại to lớn 
dé đả khai tâm thức và nội tâm mà trong đó Chân Trí Tuệ đã bị che phủ. 

Đây là lý do tại sao rất nhiều triết học gia đã không có được khả năng 
dé đạt đến trình độ của Chân Trí Tuệ. 


Actually, we are including me are so fond of beautiful thoughts and 
opinions; we enjoy it and we don't want to let them go. We are really 
reluctant to let go our beautiful emotions motivated through love particularly 
between male and female or man and woman. I believe that it may be easy 
to fall in love with man or woman but there is much discussion in it and it is 
like a big issue of life. 

Thực ra, chúng ta kë cả Su rất ua thích những sự nghi suy và các quan 
điểm tuyệt hảo; chúng ta thích thú nó và chúng ta không muốn để vong hoài 
chúng. Chúng ta thực sự miễn cưỡng để vong hoài những cảm xúc tuyệt hảo 
đã được kích hoạt thông qua tình yêu thương một cách riêng tư giữa nam tính 
và nữ tính hoặc giữa nam nhân và nữ nhân. Sư nghĩ rằng có thể dë dàng yêu 
thương với nam nhân hoặc nữ nhân, thế nhưng có nhiều cuộc thảo luận về 
điều đó và nó tự hồ một vẫn dé lớn của cuộc đời. 


Here, everybody should remember that I’m not blaming anything and 
anyone but I'm saying the truth. 

The more we love, the more miserable we will become. And the 
emotion of love for the only person grows stronger; suffering grows bigger 
and bigger. 

If we do not learn how to let it go, there will be little chance to exist 
in this planet for someone with whom we deeply fall in love because we are 
not able to handle our emotion of deep love. 

Ở đây, mọi người nén nhớ răng Sư không có chê trách bất luận điều 
chi và bất luận ai, mà Sư đang nói sự thật. 

Chúng ta càng yêu thương thì chúng ta sẽ càng trở nên khốn khổ hơn. 
Và tình cảm duy nhất dành cho một người dần dàn tha thiết lên thì nỗi khó 
đau càng lúc càng lớn dàn lên. 

Nếu như chúng ta không học cách thức để vong hoài nó thì sẽ có ít 
cơ hội để hiện hữu trong hành tỉnh này với một người mà chúng đã yêu 
thương một cách thâm thiết, vì chúng ta không có khả năng để xử trí tình 
cảm thâm thiết của mình. 


205 


If we are not cared by whom we love so much, we will become worse 
and worse and I believe that life will become dry and fading away. It is just 
the result of loving emotion in the world. There is no connection with any 
religions in love affair but simply with human heart. 

Néu nhu chúng ta khóng duoc người mà chúng ta yêu thương đặc biệt 
quan tâm đến thì chúng ta sẽ ngày càng trở nên càng tói të hon và Su nghi 
ráng cuóc sóng áy sẽ trở nén khô khan và yém yém nhất tức. Đó chính là kết 
quả của nỗi cảm xúc yêu thương ở trong thế gian. Không có mối quan hệ với 
bắt luận tôn giáo nào trong chuyện phong lưu luyến ái, mà một cách đơn giản 
chỉ với tâm khảm con người. 


Therefore, the problem is not the mind of falling in love with male or 
female because it can be and must be as long as you live in sensual world. 
You cannot avoid it and you have to accept it but you must learn the 
technique how to handle it properly and harmoniously within yourself when 
you feel you are not cared by someone with whom you have fallen in love. 

Vi thé, ván dà khóng phải là tâm thức yêu thuong với nam tính hoặc 
nữ tính, vì nó có thé có và št hắn là có với điều kiện bạn sống trong thế giới 
dục trần. Bạn không thé nào tránh nó và bạn phải cam chịu nó, thế nhưng bạn 
cán phải học kỹ thuật như thé nào để xử trí nó một cách chính đáng và một 
cách hài hòa trong bản thân khi bạn cảm thấy bạn đã không được quan tâm 
bởi người mà bạn đã yêu thương. 


The technique is very simple; you should observe just the emotion of 
love within you instead of observing the person who you have fallen in love 
with. You should not identify your emotion with the person you love so much. 
If you try to identify the emotion of love with person, you will be suffered 
from it. 

Kỹ thuật thì rất đơn giản; ban chỉ nén quan sát tình cảm ở trong bạn 
thay vì quan sát người mà bạn đã yêu thương. Bạn không nên đồng cảm cảm 
xúc của mình với người mà bạn vô cùng yêu thương. Nếu như bạn cố gắng 
đồng cảm tình cảm với người, bạn sẽ chịu khổ đau vì nó. 


Therefore, you should observe it and let it go as cleverly and wisely 
as possible not to harm you. This kind of skill will come together with 
practice of Vipassana meditation. I believe that Vipassanã meditation is 
necessary to both the young and the old equally. It is a sort of antibiotic to 


206 

















protect us from external mental diseases such as love, unkind people and so 
on. 

Vi thé, ban nën quan sát nó và khà thi vong hoài nó mót cách thóng 
minh và một cách minh trí, không dé nó làm tón hại ban. Thé loai kỹ năng 
này sẽ đến cùng với việc thực hành Thiền Dinh Minh Sát. Su nghĩ rằng Thiền 
Định Minh Sát là tất yêu một cách tương đồng cho cà người trẻ và người già. _ 
Nó là một loại thuôc kháng sinh đê bảo vệ chúng ta khói những căn bệnh tỉnh 
thần ngoại tại như tình yêu, người bất hữu thiện v.v. 


Therefore, I have often said the meaning of meditation is the skill of 
letting go and how to handle the particular feeling and the emotion. But it is 
not easy you know. We need a true guiding teacher who has already 
practiced good enough meditation and we should follow as instructed. 

Vì thé, Sư đã thường nói ý nghĩa của Thiền Định là kỹ năng vong hoài 
và cách thức xử trí sự cảm giác và nỗi cảm xúc cá nhân. Thế nhưng nó không 
phải là dễ dàng bạn biết. Chúng ta cần một Chân Chỉ Đạo Sư, bậc đã có được 
trải nghiệm đủ tốt về Thiền Định và chúng ta nên tuân theo như đã được giáo 
đạo. 


A patient should follow the doctor's instruction for his physical 
health. Similarly, we must follow the master’s instruction as good as possible 
for the energy of wisdom when we practice meditation. If we refuse the 
doctor's instruction or if we argue to the doctor's instruction, we may not 
recover our health; we should just follow the complete instruction given 
through the particular meditation master's love. Only then will we recharge 
the energy of our wisdom and reach the level of proper wisdom. That sort of 
wisdom will work quite properly within you to let the attachment go and to 
cut it off at the root. 

Bệnh nhân nên tuân theo mệnh lệnh của vi y si cho tinh trang kiện 
khang của mình. Một cách tương tự, chúng ta cần phải tuân theo sự giáo đạo 
của vị Giáo Thọ thiện hảo chừng nào càng tốt chừng náy cho năng lượng của 
trí tuệ khi bạn thực hành Thiền Định. Nếu như chúng ta cự tuyệt mệnh lệnh 
của vị y sĩ hoặc nếu như chúng ta tranh luận với mệnh lệnh của vị y sĩ, chúng 
ta có thé không khôi phục sức khỏe của mình; chúng ta chỉ nên tuân theo sự 
giáo đạo hoàn hảo đã được ban phát qua vi Thiền Sư thân thương. Chỉ như 
thế, chúng ta sẽ nạp lại năng lượng cho trí tuệ của mình và đại đến trình độ 
trí tuệ triệt dé. Loại trí tuệ sẽ hoạt động một cách hoàn toàn chính xác ở trong 
bạn dé vong hoài sự chấp trước và cát bỏ nó tận góc rễ. 


207 


Then, we will be truly free to live with us and with things and friends 
around us. This is the goal of meditation practice. 


Tt is really beautiful instruction, but we should not expect to greedily 
thinking that we will reach within a few weeks. Of course, we really want to 
reach that sort of wisdom as soon as possible because we are suffering but 
we need to practice good enough by following the master's instruction. 

Thé rói, chüng ta sé thuc su duoc tu do dói vói chüng ta và vói moi 
thứ và các bằng hữu xung quanh chúng ta. Đây là mục tiêu của việc thực 
hành Thiền Định. 

Đó thực sự là lời giáo đạo tuyệt hảo, thế nhưng chúng ta không nên 
kỳ vọng một cách quá tham lam nghĩ suy rằng chúng ta sẽ đạt được trong 
vòng một vài tuần lễ. Lë tất nhiên, chúng ta thực sự mong muốn để đạt được 
loại trí tuệ ấy càng sớm càng tốt vì chúng ta đang đau khó, thế nhưng chúng 
ta cần phải thực hành đủ tốt bằng cách tuân theo sự giáo đạo của vị Giáo Thọ. 


To start this kind of meditation, we should just be aware of the 
breathing in and out through the nostril or aware of Óthe abdominal movement 
rising and falling in sitting posture but cross-legged but I know it will be 
difficult particularly for westerners but don't think that meditation is only in 
sitting posture; there is walking meditation as well. 

Dé bát đầu loại Thiền Dinh này, chúng ta chỉ nén ý thức vào hoi thở 
vô và ra qua lỗ mũi, hoặc y thức vào sự chuyên động phóng lên và xộp xuống 
của bụng trong tư thế ngồi bắt chéo chân (kiết già), thế nhưng Sư biết nó sẽ 
khó khăn một cách đặc biệt đối với những người Phương Tây, thế nhưng 
đừng nghĩ suy rằng Thiền Định ấy chỉ ở tư thé an tọa; cũng có Thiền Hành 
nữa. 


However, I experience with them; they are able to do it and they are 
successful in the position of sitting cross-legged. Retreat will be better for 
you. Í want to suggest that you should take Vipassanü meditation retreat for 
. at least ten days’ course with an experienced teacher in your country or in 
some other countries. 

Tuy nhiên, Su trái nghiệm với họ; ho có khả năng dé làm được điều 
đó và họ thành công trong tu thế ngòi bắt chéo chân (kiết già). Khóa tu tinh 
tâm sẽ là hoàn hảo hơn đối với bạn. Sư muốn dé nghị rằng bạn nên tham gia 
khóa tu tĩnh tâm Thiền Định Minh Sát trong khóa tu ít nhất mười ngày với 


208 





một Giáo Tho đã có trải nghiệm ở trong đât nước của bạn hoặc ở trong một 
sô quôc gia khác. 


(5): Do you know some meditation centers in United States ? 
Su có biét môt só các Trung Tâm Thién Dinh ó Hiép Chúng Quóc 
khóng ? 


(5): Certainly. I don't know which state you live in America but it is 
good to learn Vipassanà meditation in your own country and in your own 
culture because Vipassanü meditation is already like another land; it will be 
quite foreign for you. 

When you learn it in abroad in which culture you are not familiar, you 
will have to face a great challenge to learn Buddhist meditation in abroad. 

Hán là thé, Sư không rõ ban sống ở tiêu bang nào trong Mỹ Quốc, thé 
nhưng nó là thiện hảo để học Thiền Định Minh Sát trong chính đất nước của 
bạn và trong chính văn hóa của bạn, vì Thiền Định Minh Sát đã tự hồ địa hạt 
khác; nó sẽ hoàn toàn xa lạ đối với bạn. 

Khi bạn học nó ở nước ngoài, nơi mà bạn không có quen thuộc với 
văn hóa, bạn sẽ phải đối điện với một thách thức to lớn để học Thiền Định 
Minh Sát ở nước ngoài. 


Now, I will suggest exactly to where you should go in America for 
meditation: one is Spirit Rock Center in California run by Jack Kornfield; 
the other is Vipassanü Hawaii in Honolulu. This is all what I know about 
Vipassanü meditation center in United States. If you have time, you can go 
lo visit them and get some information on Vipassanà from them. It will be 
quite good for you to start meditation in your country. 

Báy gió, Su sé dé nghi mót cách xác thiét noi mà ban nén dén ó trong 
Mỹ Quốc dé Thiền Định: một là Trung Tâm Spirit Rock ở California do ông 
Jack Kornfield điều khiển; cái khác là Trung Tâm Thiền Định Minh Sát 
Hawaii ở Honolulu. Đây là tất cả những gì Sư biết về Trung Tâm Thiền Định 
Minh Sát ở Hiệp Chúng Quốc. Nếu như bạn có thời giờ, bạn có thé đến thăm 
viếng chúng và nhận một số thông tin về Thiền Định Minh Sát từ nơi chúng. 
Së hoàn toàn thiện hảo cho bạn để bắt đầu Thiền Định ở đất nước của bạn. 


(6): Well, thank you very much for your instruction and suggestion 
to us; we will do it the best we can. 


209 


Lành thay, cám on Su rât nhiêu vé su giáo dao và lời dé nghi cho 
chúng tói, chúng tói sé làm diéu dó vói hét cà náng luc mà chúng tói có thé. 


(6): Well, you are very welcome, and I wish all the best and I hope we 
will see again in some days. | 

Lành thay, ban thi rát duoc hoan nghénh dón tiếp, và Sư câu chúc mọi 
điều tốt đẹp nhất và Sư hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vài ngày 
tỚI. 


CHAPTER IV 
CHUONG IV 


HUMAN DIGNITY 
NHÁN PHÁM 


Human beings are always thinking about the past and the future; they 
are so hard to be in the present. 

However, we can hear the voice of the leaders of the world so loudly 
to leave the past in the past and to work any situations together for the future. 
It is good idea to think about the future but we are still missing the present. 

Chúng nhân hữu tình đã đang luôn nghi suy vé quá khứ và tương lai; 
họ hết sực khó khăn để sống trong hiện tại. 

Tuy nhiên, chúng ta có thé nghe thấy tiếng nói một cách vang dội của 
các nhà lãnh đạo trên thế giới để quá khứ lại trong quá khứ và cùng nhau làm 
việc trong bất luận tình huống vì tương lai. Đó là một ý tưởng tốt để nghĩ suy 
về tương lai, thế nhưng chúng ta vẫn đang đánh mắt hiện tại. 


Actually, you can be aware of fighting between from two people to 
two nations either for the past or for the future. Hardly do we fight for the 
present situation; I'm sorry for human weakness and so many people have 

. died and have been killed through useless and meaningless war. 

Thực ra, ban có thé ý thức duoc sự chiến đấu từ giữa hai người đến 
hai quốc gia, hoặc trong quá khứ, hoặc trong tương lai. Hầu như chứng ta 
không chỉ chiến đấu cho tình huống hiện tại; Sư rất tiếc vì tính chất yếu đuối 
của con người và rất nhiều người đã phải tử vong và đã bị sát tử vì cuộc chiến 
phí công vô ích và vô ý nghĩa. 


210 


Of course, not only one side is wrong, when you see two people or two 
nations fighting, but both sides involving in fighting situation are truly 
wrong. Philosophically, human beings are brothers and sisters but they have 
the defilements such as selfishness, fear, anger, greed, ignorance and so on 
that make discrimination among them. 

Lë tắt nhiên, không chi một bên sai trái, khi bạn nhìn thấy hai người - 
hoặc hai quốc gia đang đánh nhau, mà cả hai bên đang tham gia vào tình 
huống giao tranh một cách xác thực là sai lầm. Về mặt triét học, chúng nhân 
hữu tình là những anh chị em với nhau, thế nhưng họ có những Pháp ué 
nhiễm chắng hạn như là sự tự tư, nỗi sợ hãi, sự phán nó, lóng tham lam, su 
bát tri tình dat lý v.v. mà tạo nên hữu thức biệt lực ở giữa ho. 


Therefore, they are always confined in their own prison, mental 
prison; I believe that they will never be free people and never find freedom 
as long as they do not try to understand true nature of their own being. 

Moreover, religions are one sort of disturbances to both worlds’ 
spiritual and secular development in the twenty first century filled with 
human philosophy and science. 

Vi thé, ho đã luôn bi giam cám trong giám nguc cúa chính ho, giám 
nguc tinh thàn; Su nghi ráng ho sé khóng bao gió là nhüng người tự do và 
không bao giờ nghiệm thấy sự tự do chừng nào họ không có gắng để tuệ tri 
Chân Thực Tính của chính hữu tình mình. 

Hơn nữa, các tôn giáo là một thể loại gây đả nhiễu cho cả hai sự phát 
triển tinh thần và thế tục của thế giới trong thế kỷ hai mươi mốt được láp đây 
triết học nhân văn và khoa học. 


In my opinion, the religion that teaches how to tame inner human 
being and gives them the technique to reach such goal is true religion. 1 
believe that Buddhism is that kind of religion and encouraging such sense 
to develop inner human being. Buddhism is the most suitable religion to the 
world of twenty first century; it is ready and willing to open human heart, 
human mind and human brain. There is no secret in it. Human fear makes us 
secret just to put us in our own prison but Buddhism teaches us to understand 
human fear and let it go in order to be peaceful. 

Theo quan diém cüa Su, tón giáo mà chí giáo cách thüc dé thuán hóa 
nói tám và truyén trao ky thuát cho ho dé dat dugc muc tiêu như vậy mới là 
Chính Giáo. Sư nghĩ rằng Phật Giáo là thể loại tôn giáo ấy và cô lệ ý thức 


211 


nhu váy dé phát trién nói tám chúng nhân hữu tình. Phật Giáo là tôn giáo 
thích hợp nhất với thế giới của thế kỷ hai mươi mốt, nó sẵn sàng và tự nguyện 
dé khai minh nhân ái, nhân tâm và nhân trí. Bát án man trong đó. Nỗi sợ hãi 
con người khiến chúng ta án tế, chí để đưa chúng ta vào trong giám neục của 
chính mình; thế nhưng Phật Giáo chỉ giáo chúng ta để tuệ tri nỗi sợ hãi con 
người và dé vong hoài nó ngó hàu duoc an tinh. 


Therefore, we should believe that Buddhism will never teach us how 
to fear but how to understand. How to fear is the voice of religion but how to 
understand is the voice of Buddhism. Please, do not think about that I'm 
talking good about Buddhism but I just try to advise you all. And also, 
Buddhism is not a religion and it will never treat the world in religious way 
but in a wise way. 

Vi thé, chüng ta nén nghi ráng Phát Giáo s& khóng bao gió chi giáo 
chúng ta vi sao phải sợ hãi, mà phải làm thé nào dé tuệ tri. Vì sao phải sợ hãi 
là biểu đạt của tôn giáo, mà phải làm thế nào để tuệ tri là biểu đạt của Phật 
Giáo. Xin vui lòng, đừng có nghĩ răng Sư đang nói tốt về Phật Giáo, mà Sư 
chỉ có gắng để khuyên bảo tất cả các bạn. Và hon nữa, Phật Giáo không phải 
là một tôn giáo và nó sẽ không bao giờ xử lý thế giới theo phương thức tôn 
giáo mà trong một đạo lộ minh trí. 


Today, our world is secularly unbelievably developed but spiritually 
unbelievably confined. Religious conflicts are much more than political 
conflicts. When we observe unsolved problems at any corner of the world, 
they may be found in religious conflict. We know that we are all difficult to 
solve when we must find the solution in religious conflict 

Religious hatred is much bigger than the other kind of hatred and 
unbearable. 

Ngày nay, thé giói chúng ta dà duoc phát trién mót cách nan di trí tín 
vé mát thé tuc, thé nhung dá bi han ché mót cách nan di trí tín và mát tinh 
thần. Các sự xung đột thuộc tôn giáo còn nhiều hơn các sự xung đột thuộc 
chính trị. Khi chúng ta quan sát những vấn đề chưa được giải quyết ở bất 
luán góc cạnh nào trên thé giới, chúng có thể được tìm thấy trong xung đột 
tôn giáo. Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều khó khăn dé giải quyết khi 
chúng ta cần phải trảo tầm giải pháp trong sự xung đột tôn giáo. 

Lòng cừu hận thuộc tôn giáo thì lớn hơn nhiều so với thé loại cừu hận 
khác và nan dĩ nhẫn thụ. 


212 


I feel so sad and unhappy to hear all about religious conflicts from 
the news of radio. My heart is telling me "no fighting, no fighting and no war 
among human beings but love and compassion to all the beings". However, 
I have no contact with world to leave my heart and try to find the way to 
leave my message to the world. 

Sư cảm thấy rất buồn và bát cao hứng khi nghe tất cả các sự xung đột | 
tôn giáo từ các bán tin của đài phát thanh. Nội tâm Su dang nói với minh 
“không chiến đấu, không chiến đấu và không chiến tranh ở giữa chúng nhân 
hữu tình, mà là tình yêu thương và lòng bi mẫn đối với tát cả chúng hữu tình”. 
Tuy nhiên, Sư không có liên hệ với thế giới để vong ký nội tâm mình và có 
gắng trào tầm phương thức để gửi gắm yếu chỉ của mình với thế giới. 


In my opinion, human mind is good enough to be tamed, to keep it soft 
and to rain it better. Human beings are just different in the head filled with 
opinions and thoughts. 

Honestly, we are made different by religions, not by birth, not by 
nationalities. 

Theo quan điểm của Sư, nhân tâm chắc hàn đã được thuần hóa, tiếp 
tục duy trì nó nhu hòa và phát xuất nó hoàn hảo hơn. Chúng nhân hữu tình 
chỉ sai biệt trong cái đầu đã chứa đầy những quan điểm và các sự nghĩ suy. 

Một cách thành thật, chúng ta đã bị tạo ra bất đồng do bởi tôn giáo, 
không do bởi sinh chủng, không do bởi các quốc tịch. 


Buddhism does not instill pure idea but advises to observe the idea 
formed in your head. Buddhism teaches to understand three negative 
elements rooted in human mind for unwholesome deeds and three positive 
elements for wholesome deeds. 

Phật Giáo không làm cho hình thành dàn dàn y tưởng thuần tinh, mà 
khuyên bảo hãy quan sát ý tưởng đã được hinh thành ở trong đầu bạn. Phật 
Giáo chỉ giáo để tuệ tri ba tố chất tiêu cực đã được sinh căn từ ở nhân tâm 
đối với các hành vi vô tịnh hảo và ba tố chất tích cực đối với các hành vi tịnh 
hảo. 


Three negative elements are greed, hatred and delusion; if we do 
something with one of them, our action will be truly bad and we will see bad 
situation and bad result. Then, our dignity will be relegated by greedy action 
or deluded action or angry action. When our dignity is relegated, good 
respect from the people will be relegated as well. Then, we will fell 


213 


depressed. It is very dangerous to our life. It is also the problem of the world 
today. 

Then, Buddhism is standing strong by the people to help but not to 
convert anion 

Ba tó chát tiéu cuc là long tham lam, su ciru hận và su vong tưởng: 
néu nhu chúng ta làm diéu gi dó vói mót trong só chúng thi hành dóng cüa 
chúng ta sé xáu xa mót cách xác thuc, và chúng ta së khán kién tinh huóng 
xáu xa cüng vói két quà xáu xa. Thé rói, phẩm giá của chúng ta së bị hạ thấp 
do bởi hành động tham lam, hoặc hành động đã lừa đối, hoặc hành động phẫn 
nộ. Khi phẩm giá của chúng ta đã bị hạ thấp, lòng hảo kính từ mọi người 
cũng sẽ bị hạ thấp. Thế rồi, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ué oải, ú rũ. Nó rất 
nguy hiểm đến sinh mệnh của chúng ta. Đó cũng là vẫn đề của thế giới ngày 
nay. 

Thế rồi, Phật Giáo dang làm nhiệm vụ bën vững vi moi người dé bang 
trợ, thé nhưng không có cải biến tín ngưỡng bát luận ai. 


The other three positive elements are generosity, love and wisdom. If 
we do something with one of positive elements, our action will be truly good; 
we will see good situation and good result. Then, our dignity will be 
increased by generous action, or by loving action, or wise action. When our 
dignity is increased, good respect from the people will be increased as well. 

Ba tó chát tích cuc khác là su khoan hóng dai luong, tinh yéu thuong 
và trí tuệ. Nếu nhu chúng ta làm điều gì đó với một trong số chúng thì hành 
động của chúng ta sẽ thiện hảo một cách xác thực; chúng ta së khán kién tinh 
huóng thién hào cùng với kết quả thiện hảo. Thé rồi, phẩm giá của chúng ta 
sẽ được tăng tién do bởi hành động kháng khái, hoặc do bởi hành động yêu 
thương, hoặc hành động minh trí. Khi phẩm giá của chúng ta đã được tăng 
tiến, lòng hảo kính từ mọi người cũng sẽ được tăng tiến. 


Then, we will feel encouraged to do for both ourselves and for the 
other as well. It is so beautiful to our life. 

So many people have lost their own dignity by doing angry action, 
greedy action and deluded action. When you do something angrily, greedily 
and ignorantly, not only your dignity is relegated but also your health is hurt. 

Thé rói, cháng ta sé cám thấy được có lệ dé làm cho cả bản thân chúng 
ta và cũng cho cả tha nhân. Điều đó rất tuyệt hảo đối với đời sống chúng ta. 

Vì vậy, nhiều người đã đánh mát phẩm giá của chính mình bởi đo tạo 
tác hành động phẫn nộ, hành động tham lam và hành động đã lừa đối. Khi 


214 








ban làm diëu gi dó mót cách phán nó, mót cách tham lam, mót cách bát tri 
tinh đạt lý; không chỉ pham giá của ban đã bi ha thấp mà sức khỏe của bạn 
cũng bị tôn hại. 


In Buddhist, Vipassanā meditation everybody is trained to observe 
mental activities, physical activities and the relation between the body and . 
the mind. However, Vipassanü meditation is well-known; a few people 
practice it properly. 

Trong Phát Giáo, tát cà moi nguói dà duoc thu quá bồi huấn Thiền 
Định Minh Sát để quan sát các hoạt động tinh thần, các hoạt động thé chất 
và mối tương quan giữa sắc thân và tâm thức. Tuy nhiên, Thiền Định Minh 
Sát rất được nhiều người biết đến; một ít người thực hành Thiền Định một 
cách chính xác. 


Actually, people who learn Buddhism from books will not be easy to 
reach the point that the Buddha wanted to give to humanity. And also, they 
will never understand the essence of Buddhism properly. Even Buddhist 
people will not understand the essence of Buddhism if they learn from books. 

Thực ra, người tu học Phát Giáo từ những sách vở, họ sẽ không dé 
đàng để đạt đến thực chất mà Đức Phật đã muốn ban phát cho nhân loại. Và 
hơn nữa, họ sẽ không bao giờ tuệ tri tinh hoa của Phật Giáo một cách chính 
xác. Ngay cả những người Phật Tử sẽ bất tuệ tri tinh hoa của Phật Giáo nếu 
như họ tu học từ những sách vỡ. 


This is a very good reason why Buddhist people even born and who 
have lived in Buddhist countries practice some wrong ways, for example 
pouring some water on the head of the Buddha in the compound of some 
temples. 

Đây là một lý do rất tốt vi sao những người Phật Tử ngay cả được sinh 
ra và cả những ai đã được sinh sống trong các quốc gia Phật Giáo thực hành 
một số phương thức sai lầm, ví dụ như việc rót một ít nước lên đầu của Đức 
Phật trong quần thể của một số ngôi chùa. 


Inner changes or development of understanding is not connected with 
blind faith but with rational confidence. The Buddha teaches to do anything 
with no hatred, no greed and no delusion for good action and to practice 
generosity, love and wisdom as well. It is just advice to the realm of Karma 
(cause and effect) or to live in good life every day. If one understands the 


215 


Buddha's teaching of Karma (cause and effect), one will see Buddhism is 
not religion. 

Nhüng su bién cái nói tám hoác su phát triển của tué tri đã không có 
kết nối với đức tin mù quáng, mà với lòng tín thành lý tính. Nhằm để có được 
hành động thiện hảo, và cũng nhằm để thực hành sự khoan hồng đại lượng, 
tình yêu thương và trí tuệ, Đức Phật đã giáo đạo làm bất luận điều chi là phải 
với vô sân, vô tham và vô si. Đó là sự khuyên bảo một cách chuẩn xác đối 
với lĩnh vực Nghiệp Lực (Tác Nhân và Hệ Quá) hoặc dé sông đời sống bình 
nhật tốt lành. Nếu như người ta tuệ tri giáo huấn của Đức Phật về Nghiệp 
Lực (Tác Nhân và Hệ Quả), người ta sẽ thâm thị Phật Giáo không phải là tôn 
giáo. 


Therefore, you must observe your thought process the way that you 
are going to do. If you see that there is anger, greed or ignorance in the 
action you are going to do, you should take that anger first and remove and 
do with good love and wisdom. Then, you will see beautiful action and you 
will enjoy it. Your dignity will become higher and you will be respected more 
by the people. 

To see those negative emotions, you need awareness and wisdom. 

Vi thé, ban cán phái quan sát quá trinh nghi suy cüa minh theo phuong 
thức ban sáp làm. Néu nhu ban thám thi rằng có sự phẫn nộ, lòng tham lam 
hoặc sự bát tri tình đạt lý trong hành động mà bạn sắp làm, bạn nên xử lý sự 
phán nộ Ấy trước tiên và loại trừ nó bằng với hảo hỷ ái và trí tuệ. Sau đó, bạn 
sẽ thám thị hành động tuyệt hảo và bạn sẽ hoan hy với nó. Phẩm giá của bạn 
sẽ trở nên cao thượng hơn và bạn sẽ được mọi người kính trọng nhiều hơn. 

Đề thâm thị những sự cảm xúc tiêu cực íy, ban càn phåi ý thúc và trí 
tuệ. 


Therefore, Buddhism gives training course of awareness in its 
teaching of meditation. However, education is important in any situation. If 
there is no education in one's life, one could be foolish by doing no decent 
words and deeds. If one makes different action from what he has spoken, 
one's dignity will be relegated and belittled by other people. Without 
awareness we will be easy to go wrong. That is why The Buddha said 
awareness (AÁppamüdena) in his entire life. i 

Vi thé, Phát Giáo truyén trao khóa trinh bài huán và su y thức trong 
việc giáo huấn Thiền Dinh của minh. Tuy nhiên, giáo dục là quan trong trong 
bất luận tình huống. Nếu như không có sự giáo dục trong đời sống của mình, 


216 








nguói ta có thé xuán ngóc qua việc tao tác những Ngữ Hành và Thân Hành 
bát thiện lương. Nếu như người ta thực hiện hành động sai biệt với những gi 
mà mình đã nói, phàm giá của vi ây sẽ ha thâp và bị các tha nhân đánh giá 
thâp. Nêu không có sự ý thức, chúng ta sẽ dê dàng đi lạc đường. Đó là lý do 
tại sao Đức Phật đã nói đến sự ý thức (Bất Phóng Dật) trong suốt cuộc đời 
Ngài. 


He did not say "let's be a Buddhist." Conversion will make people 
foolish and see people differently putting their respective religious labels on 
them. The Buddha did not like it and I don't like it either. 

Ngài đã không nói “Hãy là một Phật Tử.” Sự cải bién tín ngưỡng sẽ 
làm cho người ta xuân ngốc và thấy mọi người một cách sai biệt trong việc 
gán nhãn hiệu tôn giáo tương ứng với họ. Đức Phật đã bát hoan hy điều đó 
và Sư cũng bát hoan hy điều đó. 


Actually, Buddhism is not religion but those who were born and 
grown up in Buddhist countries are not aware of what Buddhism is. They 
are much more traditional than practical and they are much more ritualistic 
than rational. 

Thực ra, Phật Giáo không phải là tôn giáo, thế nhưng những ai đã sinh 
ra và đã lớn lên ở các quốc gia Phật Giáo cũng không ý thức Phật Giáo là 
chi. Họ mang tính truyền thống nhiều hơn là thực hành và họ thiên về nghi 
thức nhiều hơn là lý tính. 


Sometimes, I do not understand why they do not practice Buddhism 
correctly even though they have strong sense of Buddhism. They are really 
strong in their faith to Buddhism. They also understand Buddhism correctly 
when you go to talk to them. I believe that my country (Myanmar) is the 
strongest believer in Buddhism. 

Đôi khi, Sư bát lý giải vì sao họ không thực hành Phát Giáo một cách 
chính xác dù cho là họ có khả năng xét đoán mạnh mẽ về Phật Giáo. Họ thực 
su vững chắc trong đức tin của họ đối với Phật Giáo. Họ cũng tuệ tri Phật 
Giáo một cách chính xác khi bạn đến nói chuyện với họ. Sư nghĩ rằng đất 
nước của Sư (Miến Điện) là tín đồ manh mé nhất trong Phật Giáo. 


There are a lot of monasteries in Burma and people are so happy to 
support monasteries and monastic lives so that they can lead their learning 
and practicing peacefully. Buddhist monks are so eager to learn Buddhist 


217 


scriptures and to practice good discipline. So many holy monks are devoted 
to their learning life; some are able to memorize all the Buddhist scriptures. 

Có rất nhiều tu viện ở Miễn Điện và moi người rất vui mừng để bang 
trợ các tu viện và đời sống tu đạo viện nhằm dé ho có thé trải qua việc tu học 
và việc thực hành của mình một cách an tịnh. Các tu sĩ Phật Giáo rất nhiệt 
thiết tu học các văn bản kinh điển Phật Giáo và thực hành kỷ luật tốt. Rất 
nhiều các bậc Thánh tu sĩ đã phụng hiến cho cuộc đời tu học của mình; một 
số có khả năng ghi nhớ tất cà các văn bàn kinh điển Phật Giáo. 


It is really amazing. Yet, Buddhist people have practiced some 
superstitions that are not truly connected with the Buddha's teaching; it is 
really incredible. 


To me Buddhism is quite acceptable and it opens to test to everyone, 
Buddhist or non- Buddhist. 


One of special qualities of Dhamma (teaching) is "Come and see" 
but not to come and believe. 

Điều đó thực sự ky điệu. Tuy nhiên, người Phật Tử đã thuc hành một 
số điều mê tín mà một cách xác thực không có kết nối với lời giáo huấn của 
Đức Phát; điều đó thực sự nan di trí tín. 

Đối với Sư, Phật Giáo hoàn toàn khả tiếp thụ và nó khai minh để trắc 
nghiệm tất cả mọi người, Phật Tử hoặc không phải Phật Tử. 

Một trong những đặc tính của Giáo Pháp (giáo huấn) là “Đến dé thám 
thị” mà không phải đến và tin tưởng. 


I truly believe that the Buddha's teaching will make people high in 
dignity and quality when they practice it correctly. We should take 
Vipassaná course in meditation retreat to learn from ourselves and practice 
it as instructed by experienced master for seven to ten days course at least 
and go back to work in normal world. 

Su nghi mót cách xác thuc ràng giáo huấn của Đức Phát sé làm cho 
con người cao thượng ở trong phám giá và phẩm hanh khi ho thực hành nó 
một cách chính xác. Chúng ta nên tham gia khóa trình Thiền Định Minh Sát 
trong khóa tu Thiền Định tĩnh tâm để học hỏi từ nơi bản thân mình và thực 
hành nó khi đã được vị Giáo Thọ đã có trải nghiệm giáo đạo trong khóa trình 
ít nhất bảy hoặc mười ngày và trở lại làm việc trong thế giới bình kh 2 


I hope life taste will be different after meditation; lifestyle will be more 
different and practical than before. Just after meditation, you may find some 


218 





sort of challenges in your normal life but I hope you will pass it easily and 
overcome it. 

Su hy vong phám vi dói sóng sé sai biét sau khi Thién Dinh; phuong 
thức sinh hoat sẽ sai biệt và thiết thực hơn trước đây. Chỉ sau khi Thiền Dinh, 
bạn có thé nghiệm thấy một số thử thách trong đời sống bình thường của 
minh, thế nhưng Sư hy vong bạn sẽ vượt qua nó một cách dé dàng và áp phục 
nó. | 


My suggestion is that you should take meditation retreat for seven or 
ten days once in a year regularly as long as you are alive. I hope that it will 
be helpful to your daily life. If necessary you feel, take it more one month and 
so once in a year. I believe that life-dignity, life-decency and life-quality will 
become obviously high and you will enjoy your life with calmness through 
Vipassanü meditation. 

Sự kiến nghi của Su là ban nén tham gia một khóa tu Thién Dinh tinh 

tám trong bảy hoặc mười ngày một lần trong một năm một cách thường 
xuyên với điều kiện là bạn hãy còn sống. Sư hy vọng ràng. nó sé giüp ích cho 
dói sóng binh nhát cüa ban. Nếu nhu ban cảm thấy cần thiết, hãy tham gia nó 
thém níta vói mót tháng và nhu thé một lần trong một năm. Su nghĩ răng 
phẩm giá cuộc sống, lễ nghi cuộc sống và phẩm chất cuộc sống sẽ trở nên 
cao thượng một cách minh hiển và bạn sé thụ hưởng cuộc sống của mình với 
sự trấn tịnh thông qua Thiền Định Minh Sát. 


In Vipassanā retreat we teach to observe things as they truly are. 
Observing others is not allowed in Vipassanà retreat. 

When you are angry with someone else, you should observe just your 
anger precisely and closely and realize its nature. When you pay attention to 
your anger closely, the other one you are angry with cannot enter your mind. 
You are protected by your observation and you are free from being harmed 
and burnt through the anger. It is actually the way how we should live in 
normal world. 

Trong khóa tu Thién Dinh Minh Sát tinh tám, chúng ta chi day quan 
sát các Pháp mót cách xác thuc chúng dang là. Viéc quan sát các Pháp khác 
nüa dà khóng duoc cho phép trong khóa tu Thién Dinh Minh Sát tinh tám. 

Khi ban phán nó vói mót nguói nào khác, ban chi nén quan sát su 
phán nó của mình một cách chuán xác và một cách cán trong, và chứng tri 
được thuc tính của nó. Khi ban chú y tới su phán nó của minh mót cách cán 
trong thi tha nhán mà ban dang phán nó sé khóng thé nào tién nháp tám thúc 
của ban. Ban đã được báo hộ do bởi sự quan sát của mình và ban đã được 
thoát khỏi trạng thái bị tổn hại và bị thiêu đốt vì sự phẫn nộ. Điều đó thực sự 
là phương thức mà chúng ta nên sống trong thé giới bình thường. 


219 


If everyone is able to live this way, they will be more aware of 
themselves than others. If they practice more attention to themselves, they 
will have no negative emotions to the other people. I believe that they will be 
in better health, peaceful and happy when they practice more attention to 
themselves. 

Néu nhu tất cà moi người có khả náng dé sóng theo phuong thúc này, 
ho sé ý thức vé chính bán thán ho nhiều hon các tha nhân. Nếu nhu họ thuc 
hành hữu tâm cán y nhiéu hon vào chính bàn thân ho, ho sẽ không có những 
cảm xúc tiêu cực đối với tha nhân. Sư nghĩ rằng họ sẽ có sức khỏe hoàn hảo 
hơn, an tịnh và hạnh phúc khi họ thực hành hữu tâm cần ý vào chính bản thân 
mình. 


Our baby mind is always leaving us in problems and in crises. It 
sometimes makes us so hard to live. Then, some of our friends take suicide 
lo stop living in a big burden of small life but heavy. They do not know how 
lo handle such foolish emotion small but so strong to harm us. 

That is why I say that Vipassan8 meditation is really important not to 
make any religious but to live life lightly, harmoniously, peacefully and 
happily. 

Tâm thức ấu trĩ của chúng ta luôn lia bó chúng ta trong các vấn đề khó 
khăn và trong những cuộc khủng hoảng. Nó đôi khi làm cho chúng ta hết sức 
khó khăn dé sóng. Thé rồi, một số bàng hữu của chúng ta tự sát dé không còn 
thiết sống trong một nỗi phiền nhiễu đè nặng cuộc đời nhỏ bé nhưng lại nặng 
né. Họ không biết cách thức dó xử trí cảm xúc xuân ngốc nhỏ bé nhung lại 
quá mạnh mẽ như thế dë làm tón hại chúng ta. 

Đó là lý do tại sao Sư nói răng Thiền Định Minh Sát thực sự quan 
trọng, bát cầu thành bát luận tôn giáo nào, mà sống đời sống một cách khinh 
an, một cách hài hòa, một cách an tịnh và một cách hạnh phúc. 


When you practice Vipassani meditation, greed, hatred and delusion 
will be reduced and hard to arise. Then, your dignity will become higher; 
your action will be better and you will receive more respect from the people 
around you. 


Khi ban thuc hành Thién Dinh Minh Sát, lóng tham lam, su ciru hán 
và su vong tuóng sé duoc giám thiéu và nan di khói sinh. Thé rói, phám giá 
của ban sẽ trở nén cao thượng hon, hành động của ban sé duoc hoàn hảo hơn 
và bạn sẽ được thọ nhận nhiều sự tôn kính hơn từ những người xung quanh 
bạn. | 


220 


Of course, we do not practice this meditation to receive respect from 
the people but when you are less angry, less greedy and less ignorant, you 
will be respected by the people anyway. When greed, anger and delusion are 
less, the other positive elements will be clear in your mind. Then, you need 
no religion. And also, there is no matter in which religion you have followed. 

Lë tất nhiên, chúng ta không phải thực hành Thiền Dinh này để thọ 
nhận sự tôn kính từ ở mọi nguoi; mà khi ban dá giám thiểu phán nộ, giám ` 
thiểu tham lam và giảm thiểu bát tri tình dat lý thì băng bát luận cách nào bạn 
cũng sẽ được mọi người tôn kính. Khi lòng tham lam, sự cừu hận và sự vọng 
tưởng đã giảm thiểu, các tó chất tích cực khác sẽ được thanh tịnh ở trong tâm 
thức bạn. Thế rồi, bạn bất nhu yếu tôn giáo. Và hơn nữa, không có vân đề 
nào ở trong tôn giáo mà bạn đã tuân theo. 


It is the most beautiful message of the Enlightened Buddha to the 
world. I believe that the Buddha did not want to see people as Buddhists but 
wanted to see people in good dignity, good decency and good quality. 

To live in good dignity, good decency and good quality we need to 
learn Buddhist philosophy and practice it in daily life. 

When you practice what you have learnt, it will be good here and now 
and hereafter as well. 

Dó là yéu chí hoàn m$ nhát cüa Düc Phát Dà Giác Ngó dói vói thé 
giới. Su nghi răng Đức Phật đã không mong muốn để khán kiến mọi người 
là Chư Phật Tử, mà Ngài đã mong muôn khán kiến mọi người trong thiện 
hảo phẩm giá, thiện hảo lễ nghi và thiện hảo phẩm chất. 

Dé sóng trong thiện hào phám giá, thiện hảo lễ nghi và thiện hảo phẩm 
chất, chúng ta cần phải học triết học Phật Giáo và phải thực hành nó trong 
đời sống bình nhật. 

Khi bạn thực hành những gì bạn đã học, nó sẽ được thiện hảo ngay 
bây giờ và cũng từ nay về sau. 


May everyone find right way for world-peace in twenty first century. 

May everyone be peaceful and happy. 

Uóc mong tát cà moi người nghiệm thấy Chánh Đạo vì hòa bình thế 
giới trong thé kỷ hai mươi mốt. 

Ước mong tất cà mọi người được an tịnh và hạnh phúc. 


CHAPTER V 
CHƯƠNG V 


221 


SATISFACTORY LIFE 
pOI SÓNG MÀN Y 


Life is simple but thoughts, opinions and ideas make life complicated. 
Position and possessions are two other things that keep life confused. We are 
full of self-idea that makes us a big burden that we carry on ourselves so 
heavily. 

The Buddha simply said desire is like a man who put different goods 
on us and we are like those who unavoidably have to carry them. 

Actually, our world is alive with Lord Desire that has kept on 
commanding us to work harder telling us that we are not full yet. 

Đời sóng thi don giản, thé ' nhung những su nghi suy, các quan diém 
và những y tưởng làm cho đời sống phải gây cán lên. Dia vị và các vật sở 
hữu là hai điều khác tiếp tục làm cho đời sông phải khốn hoặc không ngừng. 
Tư kiến chiếm trọn vẹn chúng ta đã cấu thành cho chúng ta một nôi phiền 
nhiễu mà chúng ta cưu mang ở trên mình môt cách hét süc năng nè. 

Dúc Phát dà nói môt cách don giån ràng lòng khát vong (Ái Duc) tu 
hồ một người đặt các thương phẩm sai biệt lên trên chúng ta và chúng ta tự 
hồ những người phải cưu mang chúng một cách bát khả ti miễn. 

Thực ra, thế giới của chúng ta đang sống với Thần Khát Vọng đã cứ 
tiếp tục đốc xuất chúng ta phải làm việc chăm chỉ hăng say hơn khi nói với 
chúng ta rằng chúng ta vẫn chưa đầy đủ. 


So many of us are not free and always busy with no rest for what we 
want. Everyone of us has not been able to touch ourselves as deeply as 
possible because we have been running on the surface, that means we have 
Just been busy with external part of life that will never bring any kind of 
satisfaction to our life but makes our desire bottomless. 

Vi vậy, nhiều người trong chúng ta không được rảnh rỗi và luôn bận 
rộn không được nghỉ ngơi cho những gi chúng ta mong cầu. Tất cả mọi người 
của chúng ta đã không có khả năng để hiểu rõ được bản thân mình một cách 
khả thi thâm niệm nhất, vì chúng ta đã quan tâm tới biểu điện, điều đó có 
nghĩa là chúng ta chỉ lo bận rộn với ngoại biểu của cuộc đời, mà điều đó sẽ 
không bao giờ mang lại bất luận thể loại nào cho sự mãn y cuộc đời của 
chúng ta, trái lại chỉ làm cho lòng khát vọng của chúng ta vô cùng vô tận. 


Our stomach is so little and our body is so small but our desire is 
much bigger than us and so hard to fulfill. So everyone is suffering through 
such desire; the desire is the truth of the origin of suffering humanity. Things 
we have earned with hardship and that belong to us are always frightening 
us. They always make us nervous and anxious but give us little enjoyment. 


222 


























Da dày cúa chüng ta thi nhó xíu và sác thán cúa chúng ta thi quá nhó 
bé, thé nhung lóng khát vong cua chúng ta thi lai quá to lón hon cà chúng ta 
và nan di mãn túc. Vì vậy, tất cả moi người dang phải chịu dau khổ vì lòng 
khát vọng như thế; lòng khát vọng là chân nguyên (Tập Để) của nỗi khó đau 
nhân loại. Các sự vật chúng ta đã thâu hoạch với nôi khốn cùng và vật mà 
thuộc về chúng ta luôn làm cho kinh sợ. Chúng luôn làm cho chúng ta cục 
xúc bát an, thế nhưng lại cho chúng ta chút ít lạc sự. 


We should make a clear difference between what we really need and 
what we want and we must be able to live on what we need in order to enjoy 
life. 

Many of us have the idea that it is good to have things as our own. It 
is not bad but not true. You know many people who are rich in the world have 
still suffered with some problems not expected and unintended to be suffered. 
Suffering is a true part of our life; we have to accept it and observe it as 
wisely as possible. We cannot expect that good thing should happen; bad 
thing shouldn't happen. Either good thing or bad thing can happen; we have 
to just accept it positively. 

We are suffering in between grasping and rejecting. 

Chúng ta nén xác lập một su sai biệt hiên minh giữa những gi chüng 
ta thuc su nhu yêu và những gì chúng ta sở cầu, và chúng ta cân phải có khả 
năng để sống những gì chúng ta nhu yếu nhằm để hưởng thụ cuộc đời. 

Nhiều người trong chúng ta có ý tưởng rằng tốt thay có những thứ là 
của chính mình. Điều đó không phải là xâu xa, thế nhưng không phải là đúng 
sự thực. Bạn biết. đây, có nhiều người giàu có trên thế giới vân phải bị khó 
dau vói mót só ván dé bát dự liệu và phi kế hoạch. Nỗi khó dau là một phần 
trung thực của đời sống chúng ta, chúng ta phải chấp nhận nó và quan sát nó 
một cách khả thi minh trí nhất. Chúng ta không thé nào ky vong điều tốt sẽ 
xây ra, điều xấu không nên xảy ra. Điều tốt hoặc điều xấu đều có thể xảy ra; 
chúng ta chỉ phải tín thọ một cách tích cực. 

Chúng ta đang khổ đau giữa sự chấp trước và sự bác hồi. 


We do not observe them as they truly are. Vipassanü meditation in 
Buddhism teaches us to accept things good or bad and observe them and let 
them go. This is the way of life. 

Chúng ta khóng quan sát chúng nhu chúng thuc su dang là. Thién 
Dinh Minh Sát trong Phật Giáo chỉ day chúng ta chấp nhận những điều tốt 
hoặc xấu và hãy quan sát chúng và hãy vong hoài chúng. Đây là phương thức 
sinh hoạt. 


223 


Last year (2001) on the 11" of September in United States, the 
terrorist attack was unbelievable and unimaginable to me. I feel so sorry for 
those who were killed in the World Trade Center by such stupid attack and 
it is so difficult for me to understand how human jealously, grudge, hostility 
and so on can cause such a tragedy for humanity. Nobody expected such a 
terrible action to happen but it happened. I expect that there were many rich 
people killed in that attack. 

Năm vừa qua (2001) vào ngày 11 tháng Chín tại Hiệp Chúng Quóc, 
cuóc tán cóng khüng bó đã là nan di trí tín và bát năng tưởng tượng đối với 
Sư. Sư cảm thấy rất tiếc cho những người đã bi sát tử ở Trung Tâm Thương 
Mại Thế Giới bởi một cuộc tấn công ngu xuân như vậy và quả thật khó đối 
với Sư để tuệ tri làm thế nào sự tật đó, lòng tích oán, sự phản đối, v.v. có thé 
gây ra một bi kịch như thế cho nhân loại. Không ai đã dự liệu được một hành 
động khủng khiếp như thế xảy ra, thế nhưng nó đã xảy ra. Sư dự tính rằng đã 
có nhiều người giàu có đã bị sát tử trong cuộc tấn công đó. 


They just had to die leaving things they earned so hard behind. It was 
life. We came to the world to die, nothing more. If we love each other quite 
sufficiently, it will be useful to come to the world. Why are human beings 
foolish to kill the others ? There is no reason to Kill; UNE will never be 
acceptable to everyone. 

Ho đã phải tú vong dang khi dé lại sau những thứ mà ho đã thâu hoạch 
hết sức khó khăn. Dó đã là cuộc sống. Chúng ta đã đến thế gian để tử vong, 
không còn gì nữa. Nếu như chúng ta yêu thương lẫn nhau một cách hoàn toàn 
viên mãn thì nó sẽ hữu ích dé đến với thế gian. Vì sao chúng nhân hữu tình 
xuân ngốc dé sát tử tha nhân ? Không có lý do gì để sát tử; việc sát tử sẽ 
không bao giờ được chấp nhận đối với mọi người. 


Yet, I'm so sorry and regretful for those who have been mentally 
injured and who have suffered physically and mentally. It will be difficult for 
such people to recover from their pain and tragedy. They want to be 
vindictive to those who made terrorist attack. Such sort of tragedy will go on 
and on in reprisal. I do not believe that anger will be overcome by anger or 
that war will be overcome by war. This is the Buddhist attitude towards the 
world. 

Tuy nhién, Su rát áy náy và thuong xót sâu sa cho những ai đã phải bị 
tón thuong về mặt tinh thần và những ai đã phải chịu đau khô về thể. chất và 
tinh thần. Sẽ là khó khăn cho những người như thế khôi phục lại từ nỗi thống 
khổ và bi kịch của họ. Họ mong muôn để được báo phục đến những ai đã 
thực hiện cuộc tắn công khủng bó. Loại bi kịch như thế sẽ còn tiếp diễn và 
liên tục trong việc báo phuc. Sư không nghĩ răng sự phán nộ ấy sẽ được áp 


224 


phục bởi sự phân nó, hoặc cuộc chiên ây sẽ duoc áp phuc bởi cuộc chiên. 
Đây là quan diém của Phật Giáo đôi với thé gian. 


I think that religious communities should seriously consider how or in 
which way we can help people who have suffered enough in the attack and 
should not be stupid by discriminating among religious labels. We all should 
work together to help people and make them happy. Sometimes, religious | 
way of thinking is funny; it is so faraway from practical and present situation. 
The act of love and compassion will be so beautiful and works fine with such 
painful and tragic situation. 

You know how much religion is powerful and influential. People will 
be so happy to be touched with love, kindness and compassion. 

Sư nghĩ rằng các cộng đồng tôn giáo nên truy cứu một cách nghiêm 
túc cách thức hoặc trong một phương thức mà chúng ta có thé bang trợ những 
người đã chịu đủ đau khổ trong cuộc tán công và không nên ngu xuân bởi 
hữu thức biệt lực giữa các nhãn hiệu tôn giáo. Tất cả chúng ta nên cùng nhau 
làm việc để bang trợ mọi người và làm cho họ được hạnh phúc. Đôi khi 
phương thức nghĩ suy của tôn giáo thật khôi hài; nó quá xa vời so với thực tế 
và tình huống hiện tại. Hành động của tình yêu thương và lòng bi mẫn sẽ rất 
hoàn mỹ và khởi tác dụng tốt đẹp với nỗi thống khổ và tình huống bi thảm 
như thế. 

Bạn biết đấy, tôn giáo hữu cường lực và hữu ảnh hưởng lực bao nhiêu. 
Moi người sẽ rất hạnh phúc khi được tiếp xúc với tình yêu thương, tắm lòng 
hảo ý và lòng bi mẫn. 


They want your loving touch, not a religious touch. We must be kind 
with suffering people. I have often seen some people so happy to be shared 
loving-kindness and compassion with them. I'm also used to staying with 
people in different cultures by understanding them. I want to make people 
happy and I want to see people happy because I want to be happy as well. 

Ho muón su tiép xüc tinh thuong chám sóc àn cần của ban, không 
phải là một sự tiếp xúc thuộc tôn giáo. Chúng ta cần phải tử tế với những 
người đang đau khó. Sư đã thường trông thấy một số người rất hạnh phúc khi 
được cộng hưởng tám lòng thân ái và lòng bi mẫn với họ. Sư cũng đã quen 
với việc ở cùng những người có các nền văn hóa sai biệt qua việc tuệ tri được 
họ. Sư muốn làm cho mọi người hạnh phúc và Sư muốn được trông thấy mọi 
người hạnh phúc vì Sư cũng muốn được hạnh phúc. 


In my opinion, religions should teach everyone to make their hearts 
and their minds sofier and more peaceful. Conversion is not actually 


225 


necessary and should not be done by the force of a religion or a mission but 
done by one's own genuine understanding. Everybody can understand that a 
large number of people in one religion are just quantity and are not 
important as well. 

Theo quan diém cüa Su, các tón giáo nén chi day moi người phải làm 
cho những trái tim của ho và các tâm thức của ho nhu nhuyén hon và an tinh. 
Su cải bién tín ngưỡng không thực su cần thiết và không nên được thực hiện 
bởi sức mạnh của một tôn giáo hoặc một sứ mệnh, mà được thực hiện bởi sự 
tuệ tri chân chính của chính mình. Mọi người đều có thể tuệ tri được rằng 
một số lượng rộng lớn của con người trong một tôn giáo chỉ là số lượng và 
cũng không là quan trọng. 


Buddhism does not think of quantity but quality of people. 

If we try to compete in numbers, there will be nothing to do with 
essence. 

Many people are religiously still narrow-minded; it is a danger to 
humanity and developed world as well. The Buddha, the founder of Buddhist 
society gave the key to open the closed hearts and closed minds; that key is 
knowledge and wisdom developed through morality and concentration. 

Phật Giáo không nghĩ dén só luong mà là chát lượng của con người. 

Nếu như chúng ta cô gắng cạnh tranh về số lượng, sẽ không có chi để 
làm với thực chất. 

Nhiều người về mặt tôn giáo thì vẫn còn hẹp hòi; đó là một mối nguy 
hiểm cho nhân loại và cho cả thế giới đã phát triển. Đức Phật, vị sáng lập giả 
xã đoàn Phật Giáo đã ban phát chìa khóa để khai minh những trái tim đã khép 
kín và các tâm thức đã khép kín; chìa khóa â ấy là tri thức và trí tuệ đã được 
phát triển thông qua quy phạm đạo đức và sự định thức. 


You can see that actually we are not much different in heart but may 
be different in mind when you see each other without discriminating which 
religion you follow. 

Human beings are lovely and amazing. I always love to share different 
opinions with different people who were born in different background and 
different countries. 

— Bạn có thé thấy rằng thực sự chúng ta bát sai biệt nhiều về tâm khảm, 
nhung có thé sai biệt vé mát tâm thức khi ban trông thấy lẫn nhau mà phi hữu 
thức biệt lực về tôn giáo mà bạn theo. 

Chúng nhân hữu tình thật đáng yêu thương và thập phần tuyệt vời. Sư 
luôn ưa thích để cộng hưởng với những quan điểm sai biệt với những người 
sai biệt, với những ai đã được sinh ra trong bối cảnh sai biệt và trong những 
quốc gia sai biệt. 


226 


You will gain a great value of mutual understanding from each other 
when you stay with different people. You may be silent because of language 
problem but you will learn a lot from each other even without language. 

- You must know that opinions, thoughts, ideas and imaginations are 
all formed in the head but love, compassion, joy, anger, grudge, hatred and 
jealousy and so on are all formed in the heart. 

Ban sẽ hoạch đắc một giá trị to lớn về sự tué tri quan hệ đôi đăng lẫn 
nhau khi bạn ở với những người sai biệt. Bạn có thể im lặng vì vấn đề ngôn 
ngữ, thế nhưng bạn sẽ học hỏi lẫn nhau được nhiều điều ngay cả khi không 
có ngôn ngữ. 

Bạn cần phải biết rằng tất cả các quan điểm, những sự nghĩ suy, những 
ý tưởng và các tưởng tưởng lực đều đã được hình thành ở trong đầu, thế 
nhưng tình yêu thương, lòng bi mẫn, niềm hân hoan duyệt ý, sự phẫn nộ, 
lòng tích oán, lòng cừu hận và sự tật đồ v.v. đều đã được hinh thành ở trong 
tâm khám. 


And you know that opinions, thoughts and so on will be different for 
each person but love, compassion and so on are all the same meaning in 
human heart and they will treat the same way to everyone. 

Thoughts make you restless and emotions make you suffer. They will 
not make you happy. but they will make you worry. 

. Và ban biét Tăng các quan điểm, những su nghi Suy v.v. SẼ sai biét dói 
với mỗi người, thé nhưng tình yêu thương, lòng bi mẫn v.v. đều có ý nghĩa 
như nhau trong tâm khảm con người và chúng sẽ đối xử như nhau với mọi 
người. 

Những sự nghĩ suy đã làm cho bạn tiêu táo bất an và những nỗi cảm 
xúc đã làm cho bạn đau khô. Chúng sẽ không làm cho bạn hạnh phúc, mà 
chúng sẽ làm cho bạn ưu não. 


I have met many people from east and west. And I find that those who 
accept humanism will easily agree with Buddhism. Buddhism is always 
teaching us to be considerate towards everyone so as not to harm anyone. 
Buddhism does not want harming any beings in this world. This is the reason 
why the Buddha gave the strong advice that one has to practice non-killing 
of any sentient beings in Buddhist morality. 

Su đã có gặp gỡ rất nhiều người từ phương Đông và phương lây. Và 
Su đã nghiệm ra răng những ai tín thọ chủ nghĩa nhân văn thì sẽ đông ý một 
cách dë dàng với Phật Giáo. Phật Giáo luôn chỉ dạy chúng ta phải thé lượng 
Với moi nguoi nhằm để không làm tốn hại bát luận ai. Phật Giáo không muôn 
làm tón hại bất luận chúng hữu tình nào trên thế giới này. Đây là lý do tại sao 


227 


Đức Phát đã đưa ra lời khuyên báo manh mé rằng người ta phải thực hành 
việc bất sát tử bất luận chúng hữu tình trong quy phạm đạo đức của Phật 
Giáo. 


Yes, many of us do not like killing and will never agree to killing in 
any society. It is not connected with any religious idea but human emotion 
that is included in man hearts. 


If you practice consideration, compassion, love and sympathy quietly, 
you will see that it is so difficult to harm others because your heart becomes 
softer and gentler. 


Váng, nhiéu người trong chúng ta không ua thích việc sát tử và sẽ 
không bao giờ đồng ý để sát tử trong bất luận xã đoàn nào. Nó không được 
kết nối với bất duận ý tưởng tôn giáo nào, mà là cảm xúc của nhân loại trong 
đó được bao gồm cà những trái tim con nguói. 

Néu nhu ban thuc hành su quan tám, lóng bi mán, tinh yéu thuong và 
su dóng tinh mót cách an tinh; ban sé tháy duoc ràng quà là rát khó dé làm 
tón hai những tha nhân vì tâm khám của bạn trở nên nhu nhuyễn hơn và ôn 
hòa hơn. 


In my opinion it is more important to make the mind and the heart 
softer than to make a person religious. There are many people who are just 
holding the tradition but have not been touched yet with the heart of their 
own religion. However, majority of Buddhist people have practiced love, 
compassion, consideration, caring and so on that is so easy to see in their 
hearts. 


Theo quan điểm của Su, điều quan trọng là làm cho tâm thức và trái 
tim nhu nhuyén hơn là làm một người tín dao. Có nhiều người chỉ nắm giữ 
truyền thống mà vẫn chưa được cảm hóa với tâm khám của chính tôn giáo 
mình. Tuy nhiên, đa số người Phật Tú đã có thực hành tinh yêu thương, lòng 
bi mẫn, sự quan tâm và sự chiếu có v.v. điều đó rất dễ dàng trông thấy trong 
tâm khám của ho. 


However, I believe that the hearts, the minds of humanity are 
dominated, influenced and affected by the materialistic way of thinking and 
its development. We are all so proud of our materialistic development. 

We all become slaves of this so-called development of physical world. 

Tuy nhiên, Su nghĩ rằng những trái tim, các tâm thức của nhân loại đã 
bị khống chế, đã bị ảnh hưởng lực và đã bị đả động bởi đường lối nghĩ suy 
của chủ nghĩa duy vật và sự phát triển của nó. Tất cả chúng ta đều rất tự hào 
về sự phát triển chủ nghĩa duy vật của mình. 


228 


Tát cà chúng ta đều trở thành những người nó lệ của cái được goi là 
sự phát triển của thế giới vật chất. 


On the other hand, we are sure that we are not really satisfied with 
such materialistic life and there are many things left to understand why many 
of us are still suffering even though we are materially rich enough. Finally, 
we can see the whole world; there are many people rich but majority have 
been poor for years. 

Mặt khác, chúng ta chắc chán rằng chúng ta đã không được mãn ý với 
đời sống của chủ nghĩa duy vật nhu thé và có rất nhiều điều dé được tuệ tri 
VÌ sao nhiều người trong chúng ta vẫn còn đau khó dù cho là chúng ta đã đủ 
giàu có về vật chất. Cuối cùng, chúng ta có thể trông thấy toàn bộ thế giới; 
có rất nhiều người giàu có, thế nhưng đa số đã bị nghèo khó trong nhiều năm. 


The rich try to be richer and try to gain more and more things just to 
keep them suffer. If you see the world critically, you will see the rich are 
suffering in one way and the poor are suffering in the other so both are not 
satisfied with their respective lives. 


Người giàu có gáng dé duoc giàu có hon và có găng. để hoạch đặc 
ngày càng nhiều thứ chỉ dé khiến họ dau khó. Nếu nhu bạn thám thị thế giới 
một cách nghiêm túc ban sẽ thâm thị người giàu dang đau khó theo một 
phương thức và người bàn cùng đang đau khổ theo một phương thức khác, 
vì vậy cả hai đầu không được mãn ý với cuộc sống tương ứng của họ. 


Yet, people have opinion that they will be happy when they are rich 
enough. Actually, true happiness is not with wealth and popular name. If it 
comes this way, that happiness will be illusion. We will be suffered for that 
kind of happiness. 

Tuy nhién, moi nguói có quan điểm rằng họ sé hạnh phúc khi ho đủ 
giàu có. Thực ra, chân hạnh phúc không chỉ với của cải và danh xưng phó 
bién. Néu nhu nó dén theo phuong thúc này, niềm hạnh phúc ây sẽ là ảo 
tưởng. Chúng ta sẽ bị khổ đau vì thể loại của niềm hạnh phúc ây. 


Now, look at the world; the capitalism tries to squeeze the poor 
people's labor and destroy the morality of the young generation. Many 
people are broken in their hearts for survival of their lives. We need just 
enough love and compassion to lead our world satisfactorily. 

Bây giờ, hãy nhìn vào thế giới; chủ nghĩa tư bản có găng bóc lột sức 
lao động của người bàn cùng và hủy hoại quy phạm đạo đức của thế hệ trẻ. 
Nhiều người đã tan nát trong những trái tim của họ vì sự sống còn cuộc đời 


229 


của họ. Chúng ta chỉ cần có đủ tinh yêu thương và lòng bi mẫn dé dẫn dát 
thế giới của chúng ta một cách mãn y. 


Truly satisfactory life cannot be found in wrong doings. Buddhism 
often says that you have to practice good deeds, good words and good 
thoughts in order to make you satisfy in life. 

Worldly goods, wealth, position and possessions are always 
compared to a piece of meat that can make one dangerous when he/she holds 
firmly. Position and possessions as I said earlier in this writing are also 
frightening us because we are so much afraid of losing them. 

Doi sóng mót cách xác thuc màn y khóng thé nào duoc nghiém tháy 
trong nhüng tà hanh. Phát Giáo thuóng nói răng ban phải thuc hành các thiện 
hạnh, những thiện ngữ và các thiện ý nhằm để làm cho bạn được mãn ý trong 
CUỘC sông. 

Những tài sản, của cải, địa vị và các vật sở hữu thế gian luôn được tỷ 
giảo như một miếng thịt có thé khiến người ta gặp nguy hiểm khi ông ấy / cô 
åy năm một cách kiên định. Dia vị và các vật sở hữu như Sư đã nói ở phần 
trước trong bản văn tự này cũng làm cho chúng ta khiếp sợ vì chúng ta rất sợ 
hãi bị mất mát chúng. 


We do not know what will make us truly satisfied and happy. But the 
way to be truly satisfied and happy is just to abandon or give up the 
attachment. Actually, position and possessions are not able to disturb you 
but you are disturbed by your attachment to them. 

Chúng ta không biết điều chi së làm cho chúng ta mót cách xác thuc 
được mãn y và hạnh phúc. Thé nhưng phuong thức dé được một cách xác 
thực mãn ý và hạnh phúc chỉ là phóng khí hoặc từ bỏ sự chấp trước. Thực ra, 
địa vị và các vật sở hữu không có khả năng để nhiễu loạn bạn, thế nhưng bạn 
đã bị nhiễu loạn bởi sự chấp trước của mình với chúng. 


I'm going to give you a good example to learn. In the time of the 
Buddha there was a king named Bhaddiya Kaligodhayaputta, who was well 
protected by his own soldiers inside and around the palace. He did not feel 
safe though he was well protected. Actually, he was the relative of the 
Buddha. 

The Buddha often said that worldly goods, wealth, position and 
possessions are like a piece of meat related to the others and gives us little 
happiness and much trouble. 

Su sé cho ban mót ví du dién hinh dé ban hoc hỏi. Vào thời kỳ của 
Đức Phật, đã có một vi vua tên là Bhaddiya Kaligodhayaputta (Bài kinh # 
254, Chương Mười Sáu, Phẩm Hai Mươi Kệ, Ti rưởng Lão Tăng Kệ thuộc 


230 


Tiểu Bộ Kinh), Ngài đã được bào vệ kỹ lưỡng bởi những binh sĩ của mình ở 
nội điện và xung quanh cung điện. Ngài đã không cảm thấy an toàn mặc dù 
Ngài đã được bảo vệ kỹ lưỡng. Thực ra, Ngài đã là quyến thuộc của Đức Phật 
(thuộc dòng họ Sakya). 

- Đức Phật đã thường hay nói rằng những tài sản, của cải, địa vị và các 
vật sở hữu thế gian tự hồ một miếng thịt hữu quan đến các tha nhân và mang 
lại cho chúng ta chút ít niềm hạnh phúc và rất nhiều hệ lụy. | 


The Buddha usually went further to explain on the trouble of worldly 
goods and pleasures, position and possessions. The Buddha said "There is 
a crow, oh monks, for example. If the crow is alone, it will be OK. When the 
crow takes a piece of meat as its own, the crow will be hit and harmed by the 
other crows which want to scramble for the piece of meat as long as the crow 
does not want to leave such a piece of meat". 

Đức Phật đã thường đi xa hon nữa dé giải thích vé hệ luy của tài sản 
và các niềm lạc thú, địa vị và các vật sở hữu thế gian. Đức Phật đã nói: “Này 
các vị tu sĩ, ví dụ có một con quạ. Nếu như nó ở một mình thì nó sẽ được an 
ón. Khi con qua có được một miếng thịt như là của chính nó, con quạ sẽ bị 
tấn công và sẽ bị làm tôn hại do bởi những con qua khác vì muốn tranh giành 
miếng thịt đó với điều kiện con qua không muốn bỏ lại một miếng thịt như 
thë”. 


Similarly, worldly goods and pleasures, position and possessions will 
make us less satisfied and more miserable when we take them as ours. When 
you start abandoning them, you will feel free and happy. It will be a true and 
genuine happiness. 

Một cách tương tự, những tài sản, của cải, dia vi và các vật sở hữu thế 
gian sẽ làm cho chúng ta ít được mãn ý hơn và nhiều khốn khó hơn khi chúng 
ta nhận chúng là của mình. Khi chúng ta bắt đầu việc phóng khí chúng, bạn 
sẽ cảm thấy tự do và hạnh phúc. Đó sẽ là một niềm hạnh phúc chân chính và 
xác thực. 


Then, after this talk, Bhaddiya Kaligodhayaputta realized this own 
problems. He was shocked and saw so much truth in the talk of the Buddha; 
he wanted to abandon his position and possessions in order to make himself 
free and happy. He was not dreaming but really wanted to abandon his 
position and possessions. In this case the Buddha is a good example. He was 
an extremely rich man before he became enlightened. He abandoned his 
position and possessions to live simple life. Finally, he became enlightened 
and known as Buddha to the people. 


231 


Thé rói, sau buói thuyét giáng này, Bhaddiya Kaligodhayaputta đã 
chứng tri được hé lyy của chính mình. Ngài đã bi kích động và đã thám thi 
rất nhiều chán lý trong bài thuyết giảng của Đức Phát; Ngài đã sở nguyện 
phóng khí địa vị và các vật sở hữu của mình nhằm để làm cho bản thân mình 
được tự do và hạnh phúc. Ngài đã không có mộng tưởng mà thực sự đã sở 
nguyện để phóng khí địa vị và các vật sở hữu của mình. Trong trường hợp 
này, Đức Phật là một hảo phạm lệ. Ngài đã là một người cực kỳ giàu có trước 
khi Ngài đã trở nên được giác ngộ. Ngài đã phóng khí địa vị và các vật sở 
hữu của mình dé sóng đời sống giản đơn. Cuối cùng, Ngài đã trở nên được 
giác ngộ và được mọi người biết đến là Đức Phật. 


Therefore, Bhaddiya Kaligodhayaputta was encouraged by the 
Buddha's example. He stopped his worldly perfect life and became a monk. 
He learned meditation from the Buddha and practiced it deeply and 
attentively. Soon after becoming a monk, he attained final Nibbüna that 
means all the defilements had been destroyed by his practice of meditation. 
Then, he felt so peaceful. He said "Oh so peaceful and happy now. " He found 
satisfactory life. 

Vi thé, Bhaddiya Kaligodhayaputta đã được có lệ bởi pham lệ của 
Đức Phật. Ngài đã chấm đứt đời sóng hoàn hảo thé tục của mình và đã trở 
thành một tu sĩ. Ngài đã tu học Thiền Định từ nơi Đức Phật và đã thực hành 
nó một cách thâm niệm và một cách hữu tâm cần ý. Chăng bao lâu sau khi 
đã trở thành một tu SI, tói | chung Ngài đã thành dat Nip Bàn, điều đó có nghĩa 
là tất cả các Pháp ué nhiễm đã bi tiêu diệt bởi sự thực hành Thiền Định của 
Ngài. Thế rồi, Ngài đã cảm thấy rất an tịnh. Ngài đã nói “Ó, bây giờ thật là 
an tịnh và hạnh phúc làm sao”. Ngài đã nghiệm thấy đời sống mãn ý. Đã tự 
thốt lên lời Chánh Trí: 


“Khi Ta ngồi có voi, 
Mang đồ mặc tế nhị, 
Ăn gạo thật ngon thơm, 
Với món thịt khéo nấu. 


Nay hiển thiện, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Áo lượm rác, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 


232 


Thường khát thực, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Mặc ba y, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Đi từng nhà, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Ăn một bữa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Ăn trong bát, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Không ăn thêm, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống trong rừng, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Ngồi gốc cây, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống ngoài trời, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Trú nghĩa địa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Tùy xứ trú, kiên trì, 


233 


Vui dó án dàt bát, 
Thién tu, khóng cháp truóc, 
Là con của Godha. 
Sống thường ngồi, kiên tri, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Ham muốn ít, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thién tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống biết đủ, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thién tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Hạnh viễn ly, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Không giao du, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống tinh cần, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Từ bỏ bát quý giá, 
Băng vàng, bằng nhựa quý, 
Ta lấy bát bằng đất, 
Đây quán dánh thứ hai. 
Vòng thành cao bảo vệ, 
Vọng lâu, cửa kiên có, 
Với lính tay cầm gươm, 
Ta đã sống sợ hãi. 
Nay hiển thiện, không sợ, 
Bỏ run sợ, kinh hãi, 
Thiền tu, vào rüng sáu, 
Là con của Godha. 

An trü trén Giói Uán, 
Chánh Niém, Tu Tué Quán, 


234 


Thú lóp Ta dat duoc, 
Moi kiét sử doan diệt”. 


- Now, you can compare yourself to the King Bhaddiya Kalieodhaya 
putta whether you can do as the King Bhaddiya Kaligodhaàyaputta did or 
not. I think you will find yourself difficult to do as the King Bhaddiya 
Kaligodhayaputta did and you will make reasoning round. 

Bây giờ, bạn có thé so sánh mình với vua Bhaddiya Kaligodhaya 
putta cho dà ban có thé làm được như vua Bhaddiya Kaligodhayaputta đã 
làm hay khóng. Su nghi ráng ban sé nghiém tháy bán thán minh khó làm 
duoc nhu vua Bhaddiya Kaligodhayaputta dà làm và ban sé luận cứ vòng 
vo. 


He was so lucky to meet the Buddha who was a very good example 
for human beings at any level. The Buddha was working on the side of 
spirituality to help suffering humanity by giving them practical instruction in 
meditation that can make impurities of human mind purify. I admire the 
Buddha so much and his teaching that is free from the religious idea but 
giving a satisfactory way of life to anyone who wants to come along the Path. 


The Path will never make people Buddhist or will never convert them 
to Buddhism. But the Path will assure a satisfactory way of life if they follow 
it practically. 

I wish you all would be well and happy. 

Ngài ấy quả là quá may mắn được diện kiến Dic Phật Ngài là một 
tuyệt hảo phạm lệ cho chúng nhân hữu tình ở bát luận trình độ nào. Đức Phật 
đã gia công về khía cạnh tinh thần để bang trợ nhân loại đang chịu khổ đau 
bàng cách ban phát cho họ lời giáo đạo thực hành vé Thiền Định nhằm dé có 
thé tác tinh các Pháp ó nhiễm của tám thức con người. Sư ngưỡng mộ Đức 
Phật rất nhiều và sự giáo huấn của Ngài thì không có ý tưởng tôn giáo, thế 
nhưng đã đem lại một phương thức sinh hoạt mãn ý cho bất luận ai có sở 
nguyện đi theo Đạo Lộ. 

Đạo Lộ sẽ không bao giờ làm cho mọi người trở thành Phật Tử hoặc 
sẽ không bao giờ cải biến tín ngưỡng họ sang Phật Giáo. Thế nhưng Đạo Lộ 
sẽ đảm bảo một phương thức sinh hoạt mãn ý nếu như họ tuân theo nó một 
cách thực tiễn. 


Sư câu chúc tât cả các bạn sẽ được an khang và hạnh phúc. 


CHAPTER VI 
CHUONG VI 


TRUE SCHOOL 
CHÂN HOC ĐƯỜNG 


We have missed a lot to learn from true school. We have studied true 
education with the family since we were born. Actually, we know what we 
should do and what we should not. 

We can learn from our parents, from our neighbors, and from 
ourselves as well. But we have ignored learning this way. 

True school is really at home and true school started at home. True 
education is in daily life. 

Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều dé hoc hói từ chán học đường. Chúng 
ta đã được học hỏi nghiên cứu chân giáo dục với gia đình ké từ khi chúng ta 
đã được sinh ra. Thực ra, chúng ta tri đắc điều chi chúng ta nên làm và điều 
chi chúng ta không nên làm. 

Chúng ta có thé học hỏi từ Cha Mẹ của minh, từ những người hàng 
xóm của mình, và cũng chính từ bản thân mình. Thế nhưng chúng ta đã trạo 
di khinh tâm việc học hỏi phương thức này. 

Chân học đường thực sự là ở tại nhà và chân học đường đã được bắt 
đầu ở tại nhà. Chân giáo dục là trong đời sống bình nhật. 


Of course, we need to go to school for the lessons to make our life 
complicated not to remain as we are. 

Actually, we are quite pure, simple and honest when we were born. If 
we do not live learning life, we will be dirty through our surrounding. Most 
of the societies instruct us how to lie and how to earn fair means and foul. 
We will notice things are always changed in us through times when we look 
into ourselves carefully. 

Lē tát nhiên, chúng ta cần phải đến học đường để có được những bài 
học, để làm cho đời sông đã phức tạp của chúng ta không còn tón tại nhu 
chúng ta đang hiện hữu. 

Thực ra, chúng ta hoàn toàn thuân tịnh, giản phác và thành thật khi 

chúng ta dà duoc sinh ra. Néu nhu chúng ta khóng sóng doi sóng hoc hỏi, 

chúng ta së bi váy bán bói mói trường xung quanh chúng ta. Hầu hết các xã 
đoàn chí dẫn chúng ta làm thé nào dé nói dối và làm thé nào dé thâu hoạch 
bất ké thủ đoạn tốt xấu. Chúng ta sẽ quan chú mọi thứ đã luôn bién cải trong 
chúng ta qua những lần khi chúng ta khảo sát kỹ bản thân mình một cách cần 
trọng. | 


236 


We have to float on the current and we have to swim so hard to keep 
survival of life. 


_ We are actually driven by the society, modern technology and finally 
driven by our own desire to have more things even if not necessary. 


Now, we all are in the same boat and we are helpless to keep us safe 
and secure and to protect from natural deserters and terrorism. The 
boundary of the nations is well destroyed today through stupid globalization. 
Culture and thoughts are also mixed through media. Self- understanding and 
self-awareness are really important to protect our world from natural 
dangers and disasters. Yet, in my opinion, we need to learn more about 
Buddhism to see what happen around us more clearly, deeply, seriously and 
closely because Buddhism emphasis mindfulness or awareness to see things 
clearly. 


Chüng ta phái trói nói trên lưu trình và chúng ta phải boi hết sức vất 
vả đê duy trì sự sông còn. 


Chúng ta đã thực sự bị bức bách bởi xã đoàn, công nghệ hiện đại và 
cuối cùng đã bị bức bách bởi lòng khát vọng của chính chúng ta để có được 
nhiều thứ hơn dù cho là không cần thiết. 


Bây giờ, tất cả chúng ta đang ở trên cùng một chiếc tàu và chúng ta 
bất lực để bảo vệ chúng ta được an toàn, và để bảo hộ khỏi những bội bạn 
giả thiên nhiên và chú nghĩa khủng bố. Ngày nay ranh giới của các quốc gia 
đã bị phá hủy thông qua sự toàn câu hóa ngu xuân. Văn hóa và những sự nghĩ 
suy cũng đã bị pha trộn thông qua phương tiện truyền thông. Tự lý giải và tự 
tri thực sự quan trọng để bảo vệ thế giới của chúng ta khỏi những sự nguy 
hiểm thiên nhiên và các thiên tai. Tuy nhiên, theo quan điểm của Sư, chúng 
ta cần phải học hỏi thêm vé Phật Giáo dé suy kiến những gi đã xảy ra xung 
quanh chúng ta một cách minh hiển, một cách thâm niệm, một cách nghiêm 
túc và một cách cần trọng hơn, vì Phật Giáo nhân mạnh sự chú niệm hoặc sự 
ý thức để tắm thị mọi thứ một cách minh hiển. 


Actually, I'm not trying to teach you Buddhism but trying to advise 
you to know what Buddhism is. I have met so many people around the world. 
When we meet each other, we start talking about Buddhism. We cannot stop 
our talk on Buddhism; I feel as in a classroom. Questioning and answering 
keep going. 

Thuc ra, Su khóng có gáng dé chi day ban vé Phát Giáo, mà có gáng 
dé khuyén báo ban tri dác Phát Giáo là chi. Su dá gáp rất nhiều người vòng 
quanh thế giới. Khi chúng ta gặp nhau, chúng ta bắt đầu đàm đạo vé Phật 
Giáo. Chúng ta không thể nào ngưng cuộc đàm đạo của mình về Phật Giáo; 


237 


Su cám tháy nhu trong mót lóp hoc. Viéc đặt c câu hỏi và việc trả lời tiếp tục 
diễn tién không ngừng. 


Finally, those who talk with me and listen to me all take a deep breath 
and say "Good to listen, wonderful to hear but sorry we have not much time. 
If we have time, we really like to listen to you for the whole day”. It is usual 
to hear from the people who come to talk with me and listen to me because I 
give them a very generous talk on Buddhism so willingly including 
meditation technique. 

Cuối cùng, tất cả những ai đàm dao với Su và lắng nghe Sư đều hít 
một hơi thở sâu và nói “Thật thiện hảo khi lắng nghe, tuyệt vời khi được 
nghe, thế nhưng tiếc thay chúng tôi không có nhiều thời gian. Nếu như chúng 
tôi có thời gian, chúng tôi thực sự muốn được lắng nghe Sư trọn cả ngày”. 
Điều đó là thông thường khi nghe từ những người dén đàm đạo với Sư và 
lắng nghe Sư, vi Sư đã rất sẵn lòng ban phát cho họ một bài thuyết giảng hết 
sức rộng rãi về Phật Giáo, bao gồm cả kỹ thuật Thiền Định. 


Meditation technique is really a tool to open our daily life so that we 
can see ourselves more clearly. If we do not understand this meditation 
technique, we will not be able to see ourselves clearly. The technique of 
meditation is like a sort of probe to examine our mind in which there are very 
profound and subtle diseases almost impossible to perceive, impossible to 
understand that they are like some sorts of disease. 

Kỹ thuật Thiền Dinh thuc sự là một công cụ để khai minh đời sống 
bình nhật của chúng ta, nhằm dé cho chüng ta có thé thám thi bàn thân minh 
mót cách minh hién. Néu nhu chüng ta bát tuệ tri kỹ thuật Thiền Dinh này, 
chúng ta sé không có khả năng. dé thám thị bản thân một cách minh hiển. Ky 
thuật Thiền Dinh tự hồ một thé loại dé thám tra tâm thức chúng ta trong đó 
có những bệnh hoạn vô cùng thậm thâm và vi tế, hầu như bát khả thi sát giác, 
bất khả thi tuệ tri vì chúng tự hồ một số thể loại bệnh hoạn. 


That is why we are not looking for the remedy to heal ourselves; we 
do not realize that we are mentally sick by being extremely angry, by being 
extremely greedy, by being extremely proud and so on. You won't believe me, 
we are all sick in the mind. You will want to say it is nature. Of course, it is 
nature but sick nature is not good. 

Dó là ly do tai sao chüng ta bát tàm trào phương thuốc dé chữa lành 
bán thân mình; chúng ta bát chứng tri ráng chüng ta dang bi bénh thuóc tám 
thàn, vói tám trang dang cực ky phẫn nộ, với tâm trang dang cực ky tham 
lam, với tâm trạng đang cực kỳ tự hào v.v. Bạn sẽ không nghĩ là Sư, tật cả 
chúng ta đều bị bệnh ở trong tám thức. Ban sẽ muôn nói răng đó là thường 


238 


nhiên. Lë tất nhiên, đó là thường nhiên, thé nhưng thuc tính bệnh hoạn là bát 
thiện hảo. 


We are just different in thoughts produced through the head but the 
same in the emotions produced through the heart. 

The problems are not from the others but mostly from our complicated 
mind if you learn whatever problem seriously in you or outside you. Every 
problem is connected with our reactions to our environment and we should 
learn why it is like that. 

Chúng ta chỉ có sai biệt trong những sự nghi suy thông qua cái đầu 
được sản sinh ra, trái lại thì tương tự trong những cảm xúc thông qua trái tim 
được sản sinh ra. 

Các vấn đề không từ các tha nhân mà phần lớn là từ tâm thức phức 
tạp của chúng ta nêu như bạn tri thức được bát luán ván dé gi mót cách 
nghiêm túc ở trong bạn hoặc bên ngoài bạn. Moi vấn đề đều hữu quan đến 
các phản ứng của chúng ta với môi trường của mình và chúng ta nên tri thức 
vì sao nó lại như thế. 


It is what I mean true school. To me all problems in the world are not 
too different than what we have within ourselves. If we understand the 
problem and our response to the particular object wisely, we will find the 
solution easily and peacefully. 

Dó là những gi mà Su muốn nói đến chân học đường. Đối với Sư, mọi 
ván đề không quá sai biệt so với những gì chúng ta có trong bản thân mình. 
Nếu như chúng ta tuệ tri vẫn đề và sự đáp ứng của chúng ta với đối tuong cu 
thể một cách minh trí, chúng ta sẽ nghiệm ra giải pháp một cách dé dàng và 
một cách an tịnh. 


We are human; conventionally men and women are included in 
humanity. We cannot separate men from women. We must exist together and 
learn from each other and help each other. In my opinion, woman must take 
very important role in the world nowadays. Educated women are necessary 
because women are always closely in touch with children and man who 
thinks much of himself and thinks of himself better than woman. Man who 
thinks of himself better than woman will be illusion. 

Chüng ta là con nguoi; mót cách quy uóc nhüng nam nhán và nhüng 
nữ nhân đã được bao góm trong nhân loại. Chúng ta không thể nào tách ly 
những nam nhân khỏi những nữ nhân. Chúng ta cân phải đồng hiện hữu và 
học hỏi lẫn nhau và bang trợ lẫn nhau. Theo quan điểm của Sư, nữ nhân phải 
đóng vai trò rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Những nữ nhân có học 
thức là cần thiết vì những nữ nhân luôn có quan hệ một cách mật thiết với 


239 


những trẻ em và nam nhân, là những người nghi suy nhiều về bán thân mình 
và nghĩ suy về bản thân mình hoàn hảo hơn nữ nhân. Nam nhân mà nghĩ suy 
vé bán thân minh hoàn hảo hon nữ nhân sẽ là ảo tưởng. 


According to Buddhist scriptures woman is different from man only 
at the level of enlightened Buddha. In the other points man and woman are 
all the same and equal but knowledge, wisdom, and intelligence will be 
different among the whole humanity, not because of man or not because of 
woman but because of personality. 

Actually, mothers are the first teachers of children and the world 
leaders as well. 

Tùng thuận theo các văn bản kinh điển Phật Giáo, nữ nhân chí có sai 
biệt với nam nhân ở trình độ của Đức Phật đã giác ngộ. Ở những điểm khác, 
nam nhân và nữ nhân đều tương tự và bình đăng, thế nhưng tri thức, trí tuệ 
và trí lực sẽ sai biệt giữa toàn thể nhân loại, không vì nam nhân hoặc không 
vì nữ nhân mà là vì cá tính. 

Thực ra, những người Mẹ là các vị thầy đầu tiên của các con trẻ và cá 
những nhà lãnh đạo thế giới. 


All the world leaders in their childhood are taught and brought up by 
the mothers. This is the reason why I say that mothers must take a very 
important role in the world. All the women, the mother-to-be must learn good 
education and must be well educated and acquire good knowledge of the 
world. 

Tát cà các nhà lãnh đạo thế giới đã được những người Mẹ chỉ dạy và 
phủ dưỡng trong thời thơ â âu của họ. Đây là lý do tại sao Sư nói rằng những 
người Mẹ cân phải đóng một vai trò rát quan trọng trên thé giói. Tát cá các 
nữ nhân, dung phu cán phải hoc hỏi nén giáo dục thiện hảo, và cần phải có 
học thức tốt và dĩ đắc tri thức thiện hảo của thế giói. 


If women are well educated, women can help powerful leaders of the 
world a lot and I believe that the worse problems will be quietly resolved in 
the hands of women. It is not joking; I'm serious. 

Néu nhu nhüng nit nhàn dá có hoc thúc tót, những nữ nhân có thê 
bang trợ các nhà lãnh đạo quyên lực của thế giới rất nhiều và Sư nghĩ rằng 

các vån dé tài tệ hơn sẽ được giải quyết một cách an tịnh trong các bàn tay 
của các nữ nhân. Đó không là tiéu thoai; Sư đang nghiêm túc. 


In concept of human being the idea of man and woman are always 
Jighting but for nothing. They have to live together in the same home and in 
the same family and they love so much. According to Buddhism the ordinary 


240 


people are always limited in their own selves; they cannot open themselves 
wisely. Actually, we are brothers and sisters because we are in the same 
species. 

We should love each other instead of fighting and hating each other. 


_ Trong khái niệm của chúng nhân hữu tinh, ý tưởng của nam nhân và 
nữ nhân luôn chiến đấu mà chỉ hao phí lực. Họ phải cùng chung sống nhau 
trong một mái nhà và trong cùng một gia đình và họ phải yêu thương rất 
nhiều. Tùng thuận theo Phật Giáo, những người bình thường luôn bị giới hạn 
trong chính bản thân của họ; họ không thể nào tự mình khai minh một cách 
minh trí. Thực ra, chúng ta là anh chị em vì chúng ta đồng chủng loại. 


Chúng ta nên yêu thương nhau thay vì chiến đấu và giận ghét nhau. 


Ignorance, self-esteem and self-esteem are dangerous to exist with the 
others. Ignorance is blind to see truth; self-esteem is easy to look down the 
others and sect-esteem is rejecting everything. Therefore, we should let go 
ignorance, self-esteem and sect-esteem through special observation 
( Vipassana) because they are useless. 


Su bát tri tinh dat ly, su tu tón và lóng tu tón giáo phái rát nguy hiém 
dé tồn tại với các tha nhân. Sự bát tri tình đạt lý khán bất kiến chân lý; sự fự 
tôn dung dị khinh thị tha nhân và lòng tự tôn giáo phái bác hồi mỗi sự. Vì 
thế, chúng ta nên vong hoài sự bát tri tình đạt lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo 
phái thông qua sự quan sát đặc biệt (Thiền Định Minh Sát) bởi vì chúng phí 
công vô ích. 


When one is ignorant, one will see nothing true. If that one is 
conceited, he/she will create a good problem. If he is self-esteemed, he will 
be easy to look down. If he is sect-esteemed, he will reject everything. This is 
not the way to do but should be abandoned as soon as possible. If three of 
them: ignorance, self-esteem and sect-esteem become stronger and deep- 
rooted, one will be fed up with friends around him. It is not really good to 
everyone. 

Khi người ta bát tri tình dat lý, người ta sẽ khán kiến không có chi 
düng su thuc. Néu nhu nguoi ấy đã kiêu mạn, ông áy/có à áy sé dàn phát mót 
ván dé có loi. Néu nhu vi áy dà tu tón, vi áy sé dé dàng dé khinh thị. Nếu nhu 
vị ấy đã có lòng tự tôn giáo phái, vị ấy bác hồi mỗi sự. Đây không phải là 
phương thức dé làm, mà trái lai nén duoc phóng khí càng sóm càng tót. Néu 
nhu ba trong só chüng: su bát tri tinh dat lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo phái 
trở nên mạnh mẽ hơn và đã căn thâm để có, vị ấy sẽ yém phiền các bằng hữu 
xung quanh mình. Điều đó không thực sự thiện hảo cho tất cả mọi người. 


241 


In true school, I mean in daily life, one will be very hard to live with 
others when one is self-esteemed, sect-esteemed and ignorant and one will 
be very impolite with ignorance, self-esteem and sect-esteem. 

Some people say Vipassand meditation of Buddhism but they do not 
understand it clearly, they have still attached to their sect or school or 
personal devotion. There is nothing to do with personal devotion in 
Vipassanà meditation practice. 

Trong chán hoc duóng, Su muón nói trong dói sóng binh nhật, vi áy 
sẽ hết sức khó khán dé sóng vói các tha nhán khi vi áy dà tu tón, dà có lòng 
tự tôn giáo phái và bát tri tinh đạt lý, và vị ấy sẽ rất bát lễ mạo với sự bát tri 
tình đạt lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo phái. 

Một số người nói Thiền Định Minh Sát của Phật Giáo thế nhưng họ 
bát tuệ tri nó một cách minh hiển, họ vẫn còn chấp trước vào giáo phái hoặc 
học đường hoặc lòng kiên thành cá nhân của họ. Không có chi để làm với 
lòng kiên thành cá nhân trong việc thực hành Thiền Định Minh Sát. 


Of course, you have to respect your teacher who taught you what you 
need but you should not force the others to follow your teacher and you 
Should not say that your teacher is truly right person. People are free to look 
for what they need; we can just honestly help them what they need but we 
should not persuade them to do what we want. 

Particularly in religious practice we should honestly suggest what 
they should do and we should not reject the other faiths. 

Lë tát nhién, ban phải tón kính vị Giáo Thọ của ban, bậc đã chỉ day 
bạn những gi bạn cần, thé nhưng bạn không nên ép buộc các tha nhân để tuân 
theo vị Giáo Thọ của bạn, và bạn không nên nói rằng vị Giáo Thọ của bạn 
một cách xác thực là bậc chân nhân. Người ta tự do tầm trảo những gì họ 
cân; chúng ta chí có thé thành thật bang trợ họ những gì họ cần, thé nhung 
chüng ta khóng nén thuyét phuc ho dé làm nhüng gi cháng ta muón. 

Một cách đặc biệt trong việc thực hành thuộc về tôn giáo, chúng ta 
nên một cách thành thật biểu minh những gì họ nên làm, và chúng ta không 
nên bác hồi các đức tin khác. 


Extreme is not good in any situations so we should take the middle 
way not to be misled by left and right opinions. Personal devotion will make 
you nothing other than misery; there will not be adjustment with the others. 

Impossible is to fi nd right person but possible is to fi nd rigth path. 

Cuc doan thì bát hào trong moi tinh huống, nhu thế chúng ta nén giữ 
đạo lộ trung dung để không bị lầm lạc bởi các quan điểm phải và trái. Lòng 
kiên thành cá nhân sẽ làm cho bạn không có chi khác hơn là sự khốn khó; sẽ 
bát thích ứng với các tha nhân. 


242 


Believe me right path will lead us to perfect goal when we follow it 
and trace on it but right person will leave us behind the goal when we follow 
him because he has his own ability, gift or talent. However, we can learn 
from him and we need help from him if necessary. 

Hãy tin Su, Chánh Dao sẽ dắt dán chúng ta dén muc tiéu hoàn hào khi 
chüng ta di theo nó và truy tüng nó, thé nhung bác chán nhân sé bó lai chúng - 
ta phía sau muc tiéu khi chüng ta di theo vi 3y, vi vi ây có năng lực, thiên phú 
hoặc tài trí riêng của mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể được học hỏi từ vị ây 
và chúng ta cân sự bang trợ từ vị áy néu như cần thiết. 


Therefore, the Buddha before his Parinibbüna (Final Death) 
suggests that we should follow Right Path (Dhamma), but not a right person 
(Puggala). It was really a good message from the Buddha; it reminds us not 
to go wrong on the Path to Nibbana (Ultimate Peace). 

Vi thé, Dúc Phát truóc khi Viên Tịch Níp Bàn (Lâm Chung) của Ngài 
đã biểu minh rằng chúng ta nên đi theo Chánh Đạo (Giáo Pháp), mà không 
phải đi theo một bậc chân nhân (Người). Đó thực sự là một hảo yếu chỉ từ 
Đức Phật; nó nhắc nhở chúng ta không đi lầm lạc trên Đạo Lộ dẫn đến Níp 
Bàn (Sự An Tịnh Tối Thượng). 


There are a lot of things to learn in our daily life like a school I mean 
true school. 

We cannot say that we have been perfect. 

I have often said that you are imperfect when you say that you are 
perfect. 

Honestly, we are learning. Even when we are meditating, it is that we 
are learning from ourselves. I'm not teaching but I'm practicing and of 
course, guiding those who really want to practice Vipassanü with me. There 
is nothing to do with those who do not feel confident with me and my practice 
of Vipassanà meditation. 

Có rất nhiều điều dé học hỏi trong đời sóng binh nhật của chúng ta tự 
hồ một học đường, Sư muốn nói đến chân học đường. 

Chúng ta không thé nào nói rằng chúng ta đã được hoàn thiện. 

Sư đã thường nói rằng bạn bất hoàn thiện khi bạn nói rằng bạn đã hoàn 
thiện. 

Một cách thành thật, chúng ta đang học hỏi. Ngay cả khi chúng ta 
đang hành Thiền Định, điều đó là chúng ta đang học hỏi từ bản thân chúng 
ta. Sư không có chỉ dạy mà Sư đang thực hành và lẽ tất nhiên, đang chỉ đạo 
cho những ai thực sự muốn thực hành Thiền Định Minh Sát với Sư. Không 


243 


có chi dé làm với những ai không cảm thấy tín tâm với Sư và việc thực hành 
Thiền Định Minh Sát của Sư. 


What is Vipassanà ? 

It is a very important question to everyone of Vipassanà yogis. There 
are enough students of Vipassanü meditation, who don't understand the 
meaning of Vipassanà as good as possible. Some people I have met and who 
are practicing Vipassanà meditation are not clear yet in the meaning of 
Vipassanü. They do not know the purpose of Vipassanã. 

The purpose of Vipassanä is the art of letting go and the wisdom how 
to let go things. 

Thién Dinh Minh Sát là chi ? 

Dó là mót cáu hói rát quan trong dói vói tát cà moi người hành giả 
Thiền Định Minh Sát. Gần như khả thi có các học viên Thiền Định Minh Sát 
bắt tuệ tri ý nghĩa của Thiền Định Minh Sát. Một số người mà Sư đã gặp gỡ 
và họ đang thực hành Thiền Định Minh Sát vẫn chưa tư duy thanh tích ý 
nghĩa của Minh Sát. Họ không nhận thức được chủ đích của Thiền Định Minh 
Sát. 

Chủ đích của Thiền Dinh Minh Sát là nghệ thuật vong hoài và trí tuệ 
làm thế nào để vong hoài mọi thứ. 


You have to let go even the concepts, labels, names, forms, ideas, 
opinons, thoughts and designations and so on through practice of Vipassanā 
meditation. If you are not able to let go them properly, you are not a student 
of Vipassanü meditation. 

Ban phải vong hoài ngay cả những khái niệm, các danh hiệu, các danh 
xung, những hinh thức, các ý tưởng, các quan điểm, những sự nghi suy và 
các sự chỉ định v.v. thông qua việc thực hành Thiền Định Minh Sát. Nếu như 
bạn không có khả năng để vong hoài chúng một cách chính đáng, bạn không 
phải là một học viên của Thiên Định Minh Sát. 


Some people say that Dhammanupassanà is important; some say that 
Vedananupassana is important, some say Cittünupassanà and some say 
Kayanupassanda. It is just their own idea; it is not as taught by the Buddha. 
According to the Buddha’ $ teaching, you can practice one of them. 

Môt só nguói nói răng Pháp Tùy Quán là quan trong; mót só nói răng 
Thọ Tùy Quán là quan trọng, môt sô nói Tâm Tùy Quán và môt só nói 
Thân Tùy Quán. Dó chi là ý tưởng của riêng họ; điều đó không phải là Đức 
Phật đã chỉ dạy. Tùng thuận theo lời giáo huấn của Đức Phật, bạn có thể thực 
hành một trong sô chúng. 


244 


No matter which one is first; it depends on the person's temperament. 
|. Someone weak in greedy temperament | should practice 

Kāyānupassanā (contemplation of physical activities); someone strong in 
greedy temperament should practice Vedanünupassanü (contemplation of 
feelings). Someone weak in self-theory should practice Cittünupassanàü 
(contemplation of mental activities); someone strong in self-theory should 
practice Dhammünupassanà (contemplation of Dhamma). 

Bát luân Pháp nào là truóc tiên; nó tùy thuóc vào tính khí cúa con 
nguói. 

Người nào yếu kém trong tính khí tham lam thi nén | thuc hành Thán 
Tüy Quán (su nghiém túc khào lu vé các hoat dóng thé chát); nguói nào 
manh mé trong tính khí tham lam thi nén thuc. hành Thọ Tùy Quán (su 
nghiêm túc khảo lu về các cảm thọ). Người nào yếu kém trong việc tự lý luận 
thi nên thực hành Tâm Tùy Quán (sự nghiêm túc khảo lu vé các hoạt động 
tinh thàn); người nào manh mé trong việc tự lý luận thi nén thực hành Pháp 
Tüy Quán (su nghiém túc khào lu vé các Pháp). 


In Dhammünupassanà all the emotions, thoughts, ideas, opinions, 
and mental images must all be observed mindfully. 

Therefore, you will be wrong when you say that just 
Vedanünupassanü is the most important to contemplate and you will not 
understand Vipassanü meditation properly. It will make you dangerous to 
the path to lead you to Nibbana. If you are attached to just Vedanünu 
passaná firmly, you will be wrong with Vipassanà practice. Only when you 
practice one of the four Satipatthüna (foundations of mindfulness) will you 
be right with Vipassanà practice. 

Trong Pháp Tüy Quán, tát cà các cám xüc, nhitng su nghi suy, các y 
tưởng, những quan điểm và các hình ảnh tinh thần đều phải được quan sát 
một cách chú miệm. 

Vì thế, bạn sẽ bị sai lầm khi bạn nói rằng chỉ có Thọ Tùy Quán là tối 
quan trọng để nghiêm túc khảo lự, và bạn sẽ bát tuệ tri Thiên Định Minh Sát 
một cách chính đáng. Nó sẽ làm cho bạn lâm vào tình thế nguy cấp trên đạo 
lộ dẫn dắt bạn đến Níp Bàn. Nếu như bạn chỉ có chấp trước vào Thọ Tùy 
Quán một cách kiên định, bạn sẽ bị sai lầm với việc thực hành Thiền Định 
Minh Sát. Chỉ khi nào bạn thực hành một trong bốn Pháp Niệm Xứ (các nên 
tảng của sự chú niệm) sẽ làm cho bạn chính xác với việc thực hành Thiền 
Định Minh Sát. 


This is good with everyone. There is nothing to do against anyone. If 
you say that Vedanünupassanà is the most important or Cittanupassanà is 
the most important and so, you must argue with the others. 


245 


In daily life Kayanupassaná is clear to observe. For example, when 
you are alone in walking, you should switch on your attention to be aware of 
walking process. You should pay attention to each touch of your foot to the 
ground, just by saying sofily "touching, touching" so that you can 
concentrate your mind on yourself. 

Điều này thiện hảo với tất cả mọi người. Không có chỉ để làm trái 
ngược lại với bất luận ai. Nếu như bạn nói răng Thọ Tùy Quán là tối quan 
trọng hoặc Tâm Tùy Quán là tối quan trọng và như thế, bạn phải tranh luận 
với các tha nhân. 

Thân Tùy Quán minh hiển để quan sát trong đời sống bình nhật. Ví 
dụ, khi bạn đang đơn độc bộ hành, bạn nên chuyển đổi sự chú ý của mình để 
ý thức được quá trình bộ hành. Bạn nên chú ý đến từng mỗi sự tiếp xúc của 
bàn chân bạn với mặt đất, ngay khi â áy niệm một cách nhu nhuyễn “tiếp xúc, 
tiếp xúc” nhàm dé ban có thé tập trung tâm thức của bạn vào bản thân. 


Of course, it is not Vipassaná practice if you are a good scholar of 
Vipassanü method or if you are a good specialist on Vipassanü technique. 
However, it is not bad for oncentration (Samatha). It will lead you to a good 
Vipassana. 

In the same way, you can be aware of the process of taking shower 
when you take shower, the process of eating when you eat, the process of 
preparing for sleep on bed and so on in daily life learning as in school. When 
you are in the living room sitting on the chair, you should close your eyes 
softly, keep your back straight and pay attention to the breathing in and out 
or abdominal movement rising and falling repeatedly and closely for about 
half and hour just to concentrate your mind on it. Then, you should start 
paying attention to a certain sensation on your body or watch your baby mind 
carefully to see it as it is. 

It is learning as in school but true school. 

Lë tát nhién, dó khóng phái là viéc thuc hành Thién Dinh Minh Sát 
néu nhu ban là mót hào hoc giá vé phuong pháp Thién Dinh Minh Sát, hoác 
néu nhu ban là mót háo chuyén gia vé k$ thuát Thién Dinh Minh Sát. Tuy 
nhién, dó khóng phái là bát hào cho sự định thức (Thién Dinh An Chi). Nó 
së dát dán ban dén mót hào hành giả Thiền Dinh Minh Sát. 

Trong cüng phuong thúc, ban có thé ý thức được quá trình đang tắm 

_xối nước khi ban tắm; quá trình đang thọ thực khi bạn ăn; quá trình đang 
chuẩn bị việc ngủ nghỉ trên giuóng v.v. trong đời sống bình nhật tu học như 
ở trong học đường. Khi bạn đang an tọa ở trên ghế trong phòng khách, bạn 
nén nhắm một cách nhẹ nhàng đôi mắt của mình, hãy giữ lưng của bạn cho 
ngay tháng và "hãy chú ý vào hơi thở vô và ra, hoặc sự chuyển động phông 
lên và xộp xuống của bụng một cách lặp đi lặp lại và một cách nhu nhuyễn 


246 


trong khoảng nửa giờ đồng hó chỉ dé tập trung tâm thức của bạn vào nó. Thế 
rồi, bạn nên bắt đầu chú ý đến một cảm giác nào đó ở trên sắc thân mình, 
hoặc chú mục vào tâm thức âu trĩ của bạn một cách cán trong dé thám thi nó 
nhu nó dang là. 

- Dó là việc dang tu học nhu trong học đường, mà là chân hoc đường. 


CHAPTER VII 
CHUONG VII 


TRUE BEAUTY 
CHÁN THIỆN MỸ 


Human beings are all the same; the environment makes people 
change to let them live with it harmoniously. 

People have to change their habits and behaviors in particular culture 
to adjust with surrounding. 

Of course, we change our habits and behaviors when we live in 
particular culture. If we do not want to change our habits and behaviors, we 
will be hard to live with people in that culture. 

Tất cả chúng nhân hữu tình đều đồng nhất; môi trường làm con người 
biến cải để cho họ sống với nó một cách hài hòa. 

Người ta phải bién cải những tập quán và các hành vi của minh trong 
nền văn hóa đặc thù dé thích ứng với môi trường xung quanh. 

Lë tất nhiên, chúng ta biến cải những tập quán và các hành vi của mình 
khi chúng ta sóng trong nền văn hóa đặc thù. Nếu như chúng ta không mong 
muốn để bién cải những tập quán và các hành vi của mình, chúng ta sé khó 
có thé dé sống với con người trong nền văn hóa đó. 


Everything is always changing through times; we must change in the 
current with society. If we do not change with the times and particular 
people, we must die because we are under pressure to change. 

Of course, we do not want to change not because of conservative ideas 
but because of devotion to our particular culture. We should not blame those 
who do not want to change their habits but we should be patient and time 
will tell them what they should do. They have to listen to the time and they 
must obey the order of the time. 

The old are leaving the world and the young are leading the world. 

Tất cả moi thứ dang luôn bién cải theo thời gian; chúng ta cần phải 
biến cải trong xu thế của xã hội. Nếu như chúng ta bất biến cải với thời gian 


247 


và con người đặc thù, chúng ta tất phải tử vong vì chúng ta đang ở dưới áp 
lực dé bién cải. 

Lë tất nhiên, chúng ta không mong muốn để biến cải không phải vì 
những ý tưởng bảo thủ mà vì lòng. kiên thành với nën văn hóa đặc thù của 
chúng ta. Chúng ta không nên khiến trách những ai không mong muốn để 
biến cải những tập quán của họ, mà chúng ta nên kiên nhàn và thói gian së 
cho ho biét ho nén làm chi. Ho phái láng nghe thói gian và ho càn phái phuc 
tùng trinh tự của thói gian. 

Các bậc lão niên dang ly khai thé giới và các vi thanh niên dang lãnh 
đạo thế giới. 


Actually, Buddhism teaches how to leave and how to lead the world. 
Leaving peacefully and leading peacefully are very necessary to all over the 
world. Man is greedy and easy to take position but hard to leave the position 
they have taken. It makes some unnecessary problems that put sharp 
suffering on the humanity. It is too bad. 

Thực ra, Phật Giáo chỉ dạy cách thức dé ly khai và cách thức dé lãnh 
dao thé giới. Ly khai một cách an tinh và lãnh đạo một cách an tinh thì hết 
sức nhu yếu đối với toàn bộ thế giới. Con người tham lam và dë dàng chiếm 
lây địa vi, lại khó khăn dó rời bỏ dia vi mà họ đã giữ lấy. Nó tạo ra một số 
vân đề bát nhu yếu để rồi gây ra nỗi khó đau nghiệt ngã cho nhân loại. Thật 
quá tôi tệ. 


Expectation is nothing but suffering. Nothing is possible to expect but 
changing. Changing is the true nature of the world. If something is not 
changed, it will be perfect. Perfect is beyond nature. Nature is not able to 
talk about perfect. People always want to be even perfect but the problem is 
impossible. 

Su hy vong khóng có chi khác ngoài su khó dau. Khóng có chi khá thi 
dé hy vong ngoài viéc biến cái. Việc biến cải là chán thực tính của thé giói. 
Néu nhu mót cái gi đó không được bién cải, nó sẽ được hoàn hảo. Sự hoàn 
hảo quả là siêu xuất thực tính. Thực tính không có khả năng để nói về sự 


hoàn hảo. Người ta đều luôn mong muốn được hoàn hảo, thế nhưn g vấn dé 
là bất khả thi. 


Dreaming and thinking too much for the future is nothing but misery. 
Human beings are used to dreaming and thinking about the future; this is the 
reason why they are suffering. Therefore, suffering is a part of life. 

Money is a good servant but a bad master. 

Viéc móng tuóng và su nghi suy quá nhiéu vé tuong lai khóng có chi 
khác ngoài su khón khó. Chúng nhân hữu tinh đã quen với việc móng tưởng 


248 


và su nghi suy vë tuong lai; dày là ly do tai sao ho dang khó dau. Vi thé, nói 
khó đau là một phần của cuộc sóng. 


Tiền tệ là một háo dụng nhân, trái lại là một chủ nhân bất hảo. 


_ With money people are suspicious and doubtful. No trust is possible 
with money. People are fighting for money even in the same family. 
Therefore, money is the first enemy of our world. Everybody must be careful 
of how to live with money so that you can't be destroyed by money. 

Với tiền tệ, người ta trở nên ngờ vực và nghi lu nhau. Bát tương tín 
khả thi với tiền tệ. Người ta đang chiến đấu vi tiền tệ ngay cả trong cùng một 
gia đình. Vì thế, tiền tệ là ké thù đầu tiên của thế giới chúng ta. Tất cả mọi 
người cần phải cần trọng. để làm thế nào sống với tiền tệ nhằm để bạn không 
thé nào bi hủy diệt bởi tiền tệ. 


Life based on fame and gains or friends and popularity is dangerous; 
believe me you will find yourself suffering. However, life based on simplicity 
and morality will be happy and makes you enjoy. The two ways of life-style 
are completely different and the taste of life is also very different. 

Of course, nothing is easy and difficult is lazy. We need time and 
practice taking the first step to the goal without expectation. Expectation will 
keep you suffered. 

Đời sống được dựa trên danh khí và lợi lộc, hoặc các băng I hữu và sự 
hoan nghĩnh là nguy hiểm; hãy tin Sư, chính bạn sẽ nghiệm thấy nỗi khổ đau 
của mình. Tuy nhiên, đời sông được dựa trên sự giản đơn và quy phạm đạo 
đức sẽ được hạnh phúc và làm cho bạn vui thích. Hai phương thức sinh hoạt 
hoàn toàn sai biệt và kinh nghiệm cuộc sống cũng vô cùng sai biệt. 

Lë tát nhiên, không có chi thì dé dàng và khó khăn thì lại lười biếng 
(dé làm khó bó). Chúng ta cán thói gian và viéc huán táp càn phài có buóc 


đầu tiên dé đến muc tiêu mà không cần sự hy vong. Sự hy vong sẽ giữ láy 
bạn chịu khổ đau. 


Life is influenced by someone else. 

Good is being influenced by the wise and the moral. 

Success is nothing if there is no morality. Blind honor of success is 
dangerous but honor of morality is marvelous because there are a few people 
who can honor morality. When life is influenced by the fools, it will make you 
suffer. You need education, wisdom and knowledge to choose who should be 
a good example of your life. 

Đời sóng đã bị ảnh hưởng bởi người khác. 

Việc thiện hảo được ảnh hưởng bởi bậc minh triết và đạo đức. 


249 


Su thành công không là chi néu nhu không có quy phạm đạo đức. Su 
vinh dự mù quáng của sự thành công là nguy hiểm, thế nhưng sự vinh dự của 
quy phạm đạo đức là cực hảo vì có một ít người họ có thể sùng kính quy 
phạm đạo đức. Khi cuộc sống đã bị ảnh hưởng bởi những người xuân ngóc, 
nó sé làm cho ban dau khó. Ban càn có giáo duc hoc, trí tué và tri thüc dé 
chon lựa ai nén là một hảo pham lệ cho cuộc đời mình. 


In Buddhist philosophy men and women are equally important. The 
wife should be treated in sweet way by the husband and mutually, the wife 
should respect the husband by keeping house works neatly and tidily said by 
the Buddha in Siñealovada Sutta. 

Trong triết hoc Phật Giáo, những nam nhân và các nữ nhân đều quan 
trọng như nhau. Người vợ nên được người chồng đối xử trong phương thức 
mỹ diệu và một cách tương ứng, người vợ nên tôn kính người chồng bằng 
cách trông nom các gia vụ lao động một cách chỉnh të và một cách chỉnh 
khiết như lời Đức Phật dà nói trong bài kinh Singalovada (Giáo Giới 
Sigala, bài kinh # 31, Trường Bộ Kinh). 


In my opinion, women are more important than men because we are 
all in close touch with our mothers and closely cared by our mothers. Look 
at popular and famous leaders of the world; they are all closely brought up 
by the mothers. We all are grown up in the hands of our mothers. 

Theo quan điểm của Sư, các nữ nhân quan trọng hơn các nam nhân vì 
tất cả chúng ta đều được kề cận gần gũi với các người Mẹ của chúng ta và đã 
được các người Mẹ của chúng ta trông nom một cách cán trọng. Hãy khán 
quan các nhà lãnh đạo trứ danh và được nhiều người hoan nghĩnh trên thế 
giới; tất cả họ đều đã được các người Mẹ phủ dưỡng một cách cán trọng. Tắt 
cả chúng ta đều đã được lớn lên trong những bàn tay của các người Mẹ chúng 
ta. 


Therefore, all the mothers need good education to take care of the 
children who are future leaders of the world. Mother's love is the most 
beautiful part of universe and it keeps the world cool and peaceful. 

Children are fairly influenced by the parents in moral, spiritual and 
philosophical values. If the parents are well educated, the children will be 

interested in education as well. Therefore, mutually the education of children 
and the parents are truly important. 

Vi thé, tất cả các người Me cần phải có nền giáo dục thiện hảo dé 
trông nom các con trẻ là những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới. Tình yêu 
thương của người Me là phán tối tuyệt hảo của vũ trụ, và nó gìn giữ thế giới 
được lãnh tinh ha lai và an tinh. 


250 


Các con tré dà chiu ann huóng mót cách hoàn toàn bói các bác Cha 
Me về các giá trị đạo đức, tinh thán và triét hoc. Néu nhu các bác Cha Me dà 
duoc giáo duc tốt, các con trẻ cũng sẽ hứng thú đến việc giáo duc. Vì thế, 
việc giáo dục của các con trẻ và các bậc Cha Mẹ một cách tương ứng thật sự 
là quan trọng. 


Good-heartedness of the children and parents are also important ` 
because education alone is not enough but good-heartedness, wisdom, and 
practical approach to life problems how to deal are all necessary for the 
progress of life. 

Lòng hảo tâm của các con trẻ và các bậc Cha Me cũng quan trong, vì 
chỉ có việc giáo dục không thôi thì không đủ, mà lòng hảo tâm, trí tuệ và 
cách tiếp cận thực tế với các vấn dé cuộc sông như thế nào để giải quyết, tất 
cả đều cần thiết cho sự tién hóa của cuộc sóng. 


There are so many problems with educated people because they do 
not know how to be good in heart. Being good is different from doing good. 
Being good is not easy as doing good. 

Actually, the world is honest enough but human beings are so hard to 
live in honest way. However, religions try to help humanity to see better 
condition. They also have their own problems to quietly fight other religious 
faiths considering that their faith alone is right but the others' are wrong. It 
is also not really honest, nobody can judge anyone. It is hard even to judge 
oneself because you can change your mind any moment. 

Có quá nhiều vấn dé với người có học thức vi ho không hiểu biết làm 
thế nào dé được thiện hảo ở trong tâm khám. Trở nên thiện hảo sai biệt với 
tác hành thiện. Trở nên thiện hảo không dễ như tác hành thiện. 

Thực ra, thế giới hội đủ chính đáng, thé nhưng chúng nhân hữu tình 
thật quá khó dé sống một cách chính đáng. Tuy nhiên, các tôn giáo có gắng 
để bang trợ nhân loại dé thám thị tình trạng hoàn hảo hơn. Họ cũng có những 
vấn đề riêng của họ để chiến đấu một cách thầm kín các đức tin tôn giáo 
khác, nếu xét rằng chỉ có đức tin của họ là đúng đắn mà của các tha nhân là 
sai lầm. Nó cũng không thực sự chính đáng, không ai có thể phán đoán được 
bất luận ai. Thậm chí thật khó để phán đoán được bản thân mình vì bạn có 
thể biến cải tâm thức của mình bất luận khoảnh khắc nào. 


Nothing is certain but death. 
This is always written on my door reminding me to prepare for my 
death and to let things go because they are all not certain to be with me 


251 


Jorever. When we divide humanity, we can see three parts: one is lower 
disposition, second is normal disposition and the third is higher disposition. 

Khóng có chi là xác dinh ngoài su tú vong. 

Điều này đã luôn được viết trên cửa của Su đặng nhắc nhở Sư để 
chuẩn bị cho sự tử vong của mình và dé vong hoài moi thứ, vì tất cả chúng 
đều bất xác định sẽ ở bên mình vĩnh viễn. Khi chúng ta phân chia nhân loại, 
chúng ta có thể nhận thấy có phân: thứ nhất là ý hướng thấp kém hơn, thứ 
hai là ý hướng bình thường và thứ ba là ý hướng cao thượng hơn. 


Those who have lower disposition will always think lower for self 
benefit by fair means or foul. They may always live in cheating others for 
their own profits. 

The second kind of people is normal; they will not disturb the others 
and they will not try to develop their own secular and spiritual profits. 

Third kind of people is always thinking higher and working higher for 
their own profits and the profits of the others; they will be kind and wise to 
help the others without taking any advantage of the others. 

Những ai có ý hướng thấp kém hon sẽ luôn luôn nghĩ suy thấp hơn vì 
quả phúc lợi của bản thân họ bát trạch thủ đoạn tốt xấu. Họ có thể luôn luôn 
sóng trong cảnh lừa gạt các tha nhân vì các điều lợi ích của riêng họ. 

Thể loại người thứ hai thì bình thường; họ sẽ không quấy rây các tha 
nhân và họ sẽ không có gắng để phát triển những điều lợi ích tinh thần và thé 

tục của riêng họ. 

Thé loại người thứ ba thì luôn nghĩ suy cao thượng hơn và tác hành 
cao thượng hơn cho những điều lợi ích của riêng họ và những điều lợi ích 
của các tha nhân; họ sẽ từ ái và minh trí để bang trợ các tha nhân mà không 
lợi dụng bất luận lợi lạc nào của các tha nhân. 


CHAPTER VIH 
CHƯƠNG VIII 


HEART'S SPEAKING 
THUẬTT DIỄN GIẢNG CỦA TÂM KHÁM 


Heart is a true poet. When heart is speaking through deed emotional 
level, everything will be peotic, soft, gentle, beautiful, authentic and true. 


252 


Heart's speaking is not thinking but a deep feeling of the truth one has 
realized. 

Tám khám là một chán thi nhân. Khi tâm khám diễn giảng thông qua 
cung bậc tinh cảm của hành động, mọi thứ së phú hữu thi y, nhu nhuyễn, ón 
hòa, tuyệt hảo, chân thật khả tín và chân chính. Thuật diễn giảng của tâm 
khám không phải là sự nghĩ suy mà là một cảm thu thâm khắc về chân ly i mà 
người ta đã được chúng tri. 


In the time of the Buddha, many monks converted from Brahmanism 
to Buddhism. They used many poems to express their faith and emotions to 
the Buddha and his teaching. 

Vào thói kỳ của Đức Phật, nhiều tu sĩ đã cải biến tín ngưỡng từ Bà La 
Môn Giáo sang Phật Giáo. Họ đã sử dụng nhiều tàn văn thi để biểu đạt đức 
tin và các cảm xúc của họ đối với Đức Phật và Giáo Huấn của Ngài. 


They praise the goodness of the Buddha, the Dhamma and the 
Sañgha traditionally known as the Triple Gems in Buddhism. I admire them 
very much and I want to write my feelings in poems. 

Ho tán tung m$ düc cüa Dúc Phát, Giáo Pháp và Táng Doàn mót cách 
truyén thóng duoc biét dén là Tam Báo trong Phát Giáo. Su rát nguóng mó 
ho và Sư muốn viết các cám thụ của minh trong những tản văn thi. 


I don't know how much I'm good in writing poems and how many 
people will agree with me by reading my heart. Anyway, Í have done it; 
everyone can tell me some comments; I will be happy to receive them. 

Actually, I do not want to share only feeling but also wisdom if one 
can learn from my writing. I will truly be happy when one can acquire some 
wisdom to help one's life. I hope you will get some. 

Su khóng biét Su viét nhüng tán ván thi duoc hay bao nhiéu và bao 
nhiéu nguói sé dóng y vói Su qua việc duyệt đọc tâm khám của Su. Dù thế 
nào đi nữa, Su đã làm xong việc áy, tất cả mọi người có thé cho Su biét mót 
số lời bình luận; Sư sé vui mừng để tiếp thâu chúng. 

Thực ra, Sư không có sở nguyện chỉ cộng hưởng cảm thụ mà còn cả 
trí tuệ néu như người ta có thê học hỏi được từ bài viết của Sư. Sư sẽ thực sự 
vui mừng khi người ta có thể hoạch đắc một số trí tuệ dé bang trợ cuộc đời 
của mình. Sư hy vọng bạn sẽ có được một số điều. 


Enjoy 


253 


My mind creates a devil in my heart. 

Mind and heart are always fighting 

To which way they should go. 

Mind wants to keep the emotions created by it. 

But heart keeps telling what I should. 

I'm complicated to see truth happens too late. 

It's my Kamma; it's also life ! 

My heart's always telling me the truth; 

My mind always keeps me quiet. 

When I see truth happens too late, 

I'm not restless but sad and miserable. 

But I enjoy myself. 

Ngoan Dác Khai Tám 

Tám thức Su tạo ra một con quy trong tâm khám minh. 
Tâm thúc và tâm khám luôn luôn chiến dáu nhau 

Với phương thức nào chúng nên ổi. 

Tâm thức muốn giữ những cảm xúc do nó đã tạo ra, 
Thế nhưng tâm khám không ngừng bảo những gi Sư nên làm. 
Sư đã không biết thám thị chân lý, khi xảy ra thì đã quá muộn. 
Đó là Nghiệp Lực của Sư; đó cũng là kiếp sống ! 

Tâm khám Sư luôn nói với Sư chân ly; 

Tâm thức Sư luôn giữ cho Sư yên tĩnh. 

Khi Sư thám thị chân lý xảy ra thì đã quá muộn, 

Sư không tiêu táo bất an mà chỉ có buồn và khốn khổ. 
Ngoài ra Sư ngoạn đắc khai tâm. 


True beauty 

Physical is just so-called beauty. 

One who is in physical beauty may be wicked, 

As soon as one is, though beautiful, realized 

As a cheated one. 

The beauty on him or her will be changed into ugliness. 
Such a person will be rejected by the human beauty of honesty. 
Honesty alone is not beautiful enough; 

The best is but with the power of wisdom. 

Honesty without wisdom can be cheated; 

Perfect is with wisdom. 

True beauty is one with honesty developed through wisdom. 
True beauty has no connection with physical beauty. 

Of course, with physical beauty will be the best. 

Chân Thiện Mỹ 


254 


Vẻ dep hình thé chỉ được goi là mỹ lệ. 

Một người có vẻ đẹp hình thể có thể là ác độc, 

Ngay khi một người, dẫu rằng tuyệt hảo, đã bị nhận thức ra 

Là một người lừa gạt. 

- Vẻ đẹp trên ông ấy hoặc cô ấy sẽ bị biến cải thành xấu xa. 

Một người như thế sẽ bị bác hồi bởi chân thiện mỹ của con nguoi. 

Chi có su trung thuc thi chua dú tuyét hào; 

Tối hào là chỉ với năng lực của trí tuệ. 

Sự trung thực mà không có trí tuệ có thé bị lừa gat; . 

Hoàn hào là với trí tuệ. 

Chán thién mj là vé dep vói su trung thuc dugc phát trién thóng qua 
trí tuệ. 

Chân thiện mỹ bát hữu quan với vé dep hình thé. 

Lë tất nhiên, với vẻ đẹp hình thê sẽ là tối hảo. 


True love 

Love born through one's eye 

Is dependent and from the level of human desire. 

But love born through one's heart 

Is independent and from the level of human wisdom. 

Love born through ones eye 

Always thinks in a selfish way; 

It makes one suffer a lot. 

But love born through one's heart 

Always thinks the whole living in benefits 

It makes you happy a lot. 

Unfortunate is that people stop at the level of love 

Born through the eye. 

True love developed through wisdom is 

Free from any bondages, 

Open wide, 

Takes care of the whole living beings, 

And makes all warm, fearless, confident, 

And no doubt to be together. 

This is all the sense of true love. 

Chán Hy Ái 

Tinh yêu thương được sinh ra thông qua con mắt của người 
Là phụ thuộc và từ mức độ lòng ái dục con người. 

Nhung tình yêu được sinh ra thông qua tâm khám của người 
Là độc lập và từ mức độ trí tuệ của con người. 

Tình yêu thương được sinh ra thông qua con mắt của người 


255 


Thường luôn nghi suy trong một phuong thức tự tư. 

Nó làm cho người ta khổ đau rất nhiều. 

Nhung tình yêu được sinh ra thông qua tâm khám của người 
Luôn nghĩ suy toàn thể chúng sinh trong các quả phúc lợi. 
Nó làm cho bạn hạnh phúc rất nhiều. 

Đáng tiếc là con người chỉ dừng lại ở mức độ tình yêu 
Được sinh ra thông qua con mắt. 

Chân hỷ ái được phát triển thông qua trí tuệ 

Là được thoát khỏi bởi bất luận thúc phược nào, 

Rộng mở, 

Chiếu có đến toàn thể chúng sinh hữu tình, 

Và làm cho tất cả ám áp, vô úy cụ, tự tin, 

Và không nghi ngờ khi ở bên nhau. 

Đây là tất cả cảm giác của chân hỷ ái. 


True freedom 

Things are quickly changed by the law of nature; 
Those who open the eyes of wisdom see clearly. 
Nothing is permanent; 

Nobody will be alive forever. 

The winter must change to the summer; 

The summer will change to rains; 

The rains will also change to the winter again. 
The young must change to the old; 

The old will change to the sick; 

The sick will also change to the dead. 

The death will come into being again. 

Everyone and everything goes this away. 
Nobody and nothing is truly converted 

But naturally changed by universal law. 

I'm happy to understand this. 

Only when I understand this 

Do I feel free from bondages. 

May everyone understand thus. 

Chân Độc Lập Tự Chủ 

Vạn vật đã biến cải một cách nhanh chóng bởi quy luật tự nhiên; 
Những ai khai minh tuệ nhãn thám thị một cách minh hiển. 
Không có chi là thường tòn; 

Không có ai sẽ còn sống vĩnh viễn. 

Mùa đông phải chuyển sang mùa hé; 

Mùa hè sẽ chuyển sang mùa mưa; 


256 


Mùa mưa cũng sẽ chuyên sang lại mùa đông. 

Thanh niên phải chuyển đổi thành lão niên, 

Lão niên sẽ chuyển đôi thành bệnh nhân, 

Bệnh nhân cũng sẽ chuyển đổi thành tử giả. 
Su tử vong sẽ lai được xuất hiện lần nữa. 

Mọi người và mọi thứ đều điễn ra theo phương thức này. 
Không ai và không có chi thực sự được biến đổi ra, 

Mà được biến đôi một cách thường nhiên theo quy luật phố biến. 
Sư vui mừng khi tuệ tri điều này. 

Chỉ khi Sư tuệ tri được điều này 

Su mới cảm thấy được thoát khỏi mọi thúc phược. 

Ước mong mọi người tué tri được như váy. 


ps and downs 

Life goes ups and downs; 

Not ups alone are kept straight 

But downs are matched. 

Ups and downs look like good friends. 

One should learn how to live 

In between ups and downs. 

One always expecting ups will be suffered; 

One always expecting downs will be suffered too. 

Remember no religion or God will keep you better. 

You and your wisdom will make you the best of all. 

Learn from ups how to let go; 

Learn from downs how to let go; 

Keep going how to let ups and downs go. 

Difficult is to live in between ups and downs. 

Easy is when wisdom is born. 

Ups and downs will be balanced through wisdom. 

Những Sự Thăng Hoa Và Các Sự Trầm Trệ 

Đời sông trải qua những sự thăng hoa và các sự trầm trê; 

Không chỉ có những sự thăng hoa được giữ thăng suốt 

Mà các sự trầm trệ cũng đã tương xứng. 

Những sự thăng hoa và trầm trệ trông tự hồ những hảo bằng hữu. 

Người ta nên học hỏi cách thức dé sóng 

Giữa những su thăng hoa và các su trầm trệ. 

Người luôn kỳ vọng những sự thăng hoa sẽ bị đau khổ; 

Người luôn kỳ vọng các sự tràm trệ cũng sẽ bị đau khó. 

Hãy nhớ răng không có tôn giáo nào hoặc vị trời nào sẽ làm cho bạn 
được hoàn hảo hơn. 


257 


Ban và trí tué cúa ban sé làm cho ban duoc tói hào trong tát cà. 
Hãy học hỏi cách thức dé vong hoài từ những sự thăng hoa; 
Hãy học hỏi cách thức để vong hoài từ những sự trầm trê; 

Hãy tiếp tục cách thức để vong hoài những lúc thăng và trầm. 
Khó khăn là sống giữa những lúc thăng hoa và trầm trê. 

Dë dàng là khi trí tuệ được sinh ra. 

Những sự thăng và trầm sẽ được quân bình thông qua trí tuệ. 


May everyone be happy to live with ups and downs. 
Uóc mong tát cà moi nguoi duoc hanh phúc khi sống với những lúc 
thăng hoa và những lúc trầm trệ. 


Death Of Terrorisf 

Everyone is followed by the death of terrorist. 

Why not human is afraid of it! 

"Ignorance is bliss " said the fools. 

Ignorance lying in mind is deceiving. 

Everyone is cheated not to see truth. 

Everyone wants to be deceived. 

Beautiful is wisdom on blood, 

Phlegm, faeces, pus, urine, etc. 

Real substance in human being. 

They are going to kill human as a terrorist. 

Everyone is closely watched by the death of terrorist. 

Everyone has to surrender the death of terrorist. 

May everyone realize their own terrorist. 

Sự Tử Vong Vì Phần Tử Khủng Bó 

Tất cả mọi người đã bi sự tử vong vi phán tử khủng bố dõi theo 

Vi sao con người không sợ hãi nó ! 

Những người xuân ngốc đã nói “Sự bất tri tình đạt lý là niềm phúc 
lạc”. 

Sự bắt tri tình đạt lý đang nằm trong tâm thức đã bị đánh lừa. 

Tất cả mọi nguoi đều đã bị lừa gạt bắt thâm thị chân lý. 

Tất cả mọi người đều muốn bị đánh lừa. 

Tuyệt hảo là trí tuệ vào máu, 

Dom, phân, mủ, nước tiểu, v.v. 

Bản chất thực sự trong chúng nhân hữu tình. 

Chúng sẽ sát tử con người như một phán tú khüng bó. 

Tát cà moi người đã chú muc mót cách cán trong vào sự tử Yong vi 
phần tử khủng bó. 

Mọi người đều phải khuất phục sự tử vong vì phần tử khủng bố. 


258 


Ước mong tát cả moi người chứng tri được phần tử khủng bố của 
chính mình. 


CHAPTER IX 
CHUONG IX 


METTÀ BHÃVANÃ (LOVING-KINDNESS MEDITATION) 
TU TẬP TỪ ÁI (THIÊN ĐỊNH TÁM LONG THÂN ÁD 


In Vipassanã retreat we have to practice Mettā Bhāvanā particularly 
when you take forest meditation retreat. We should share our love with 
animals and the other living creatures in the forest. 

Trong khóa tu Thiền Dinh Minh Sát tĩnh tâm, chúng ta phải thực hành 
Tu Tập Từ Ái một cách đặc biệt khi bạn tham gia khóa tu Thiền Định tĩnh 
tâm trong chốn sâm lâm. Chúng ta nên cộng hưởng tình yêu thương của mình 
với các động vật và những chúng sinh vật khác trong chốn sâm lâm. 


Mettà Bhāvanā is also possible to practice in walking, sitting, 
standing and reclining position. When you practice Metta Bhãvanã, you 
should repeat the following sentences: 

Tu Tập Từ Ái cũng khả thi thuc hành trong tu thế đi, ngồi, đứng và 
năm nghiêng tựa đầu. Khi bạn thực hành Tu Tập Từ Ái, bạn nên lặp đi lặp 
lại những câu sau đây: 


1. May Í be well and happy. 

Ước mong tôi được an khang và hạnh phúc. 

2. May my guardian god be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ của tôi được an khang và hạnh phúc. 

3. May the guardian god of the forest be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ ở chốn sâm lâm được an khang và hạnh 
phúc. 

4. May all the beings living in the forest be well and happy. 

Uóc mong tát cà chúng hüu tinh dang sinh sóng trong chón sám lám 
duoc an khang và hanh phúc. 

5. May the guardian god of the monastery be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ tu viện được an khang và hạnh phúc. 

6. May the Sahgha living in the forest be well and happy. 


259 


Uóc mong Táng Doàn dang sinh sóng trong chón sám lám duoc an 
khang và hanh phúc. 

7. May the yogis living in the monastery be well and happy. 

Ước mong các hành giả dang sinh sóng trong tu viện được an khang 
và hanh phúc. 

8. May the beings living in the monastery be well and happy. 

Ước mong chúng hữu tinh dang sinh sóng trong tu viện được an khang 
và hanh phüc. 

9. May the guardian god of the village be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ làng mac được an khang và hanh phúc. 

10. May the people living in the village be well and happy. 

Ước mong dân chúng dang sinh sóng trong làng mac được an khang 
và hanh phüc. 

11. May guardian god of the town be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ thị trán duoc an khang và hạnh phúc. 

12. May the people living in the town be well and happy. 

Ước mong dân chúng dang sinh sống trong thị trán được an khang và 
hạnh phúc. 

13- May the guardian god of Shan State be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ bang Shan (Xứ Miến Điện) được an 
khang và hạnh phúc. 

14. May the people living in Shan State be well and happy. 

Ước mong dân chúng dang sinh sóng trong bang Shan (Xứ Miến 
Dién) duoc an khang và hanh phüc. 

15. May the guardian god of this country be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ đất nước này được an khang và hanh 
phúc. 

16. May the people living in this country be well and happy. 

Uóc mong dán chúng dang sinh sóng trong dát nuóc này duoc an 
khang và hanh phúc. 

17. May the guardian god of the world be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ thé giới được an khang và hạnh phúc. 

l8. May the people living in the world be well and happy. 
Ước mong dân chúng đang sinh sống trong thế giới được an khang và 
hạnh phúc. 

19. May variety of the beings in the whole universe be well and happy. 

Ước mong da dang chúng hữu tình trong toàn thé vũ tru được an khang 
và hanh phúc. | 


260 


Each sentence should be repeated twice and we should also practice 
Mettü Bhāvanā twice: one is 4:00 a.m. in the morning; the other is 7: 00 
p.m. in the evening everyday when you take Vipassanà retreat in the forest. 

I wish you all would be well and happy. 

- Mỗi câu nên được lặp đi lặp lại hai lần và chúng ta cũng nên thực hành 

Tu Tập Từ Ái hai lần: một là 4:00 giờ vào buổi sáng; lần khác là 7:00 giờ 
vào buổi chiều tối, mỗi ngày khi bạn tham gia khóa tu Thiền Định Minh tĩnh 
tâm trong chốn sâm lâm. 

Sư ước mong tất cả các bạn đều được an khang và hạnh phúc. 


Everybody is welcome to keep in touch with me during the four months 
from November to the end of February every year. The rest of the year I will 
be in the forest in Shan State on the way to Taunggyi. Only four months I 
will be in Mahügandhayon to be in touch with the people afier 8 months' 
meditation alone in the forest. I'm actually learning how to live alone and 
how to live with people. I try to do for myself and for the people. I dedicated 
myself to humanity. 

Tất cả mọi người đều được hoan nghĩnh giữ mối quan hệ với Sư trong 
thời gian bốn tháng từ Tháng Mười Một đến cuối Tháng Hai hàng năm. Phần 
còn lại của năm, Sư sẽ ở trong chốn sâm lâm thuộc bang Shan trên đường 
đến Taunggyi. Chỉ trong bốn tháng, Sư sẽ ở tu viện Đại Ngận Hương dé 
duoc tiép xúc vói moi nguoi sau tám tháng dóc cu thiën dinh trong chón sám 
lám. Su dang thuc su tu hoc cách thúc dé sóng dóc cu và cách thüc dé sóng 
vói moi nguoi. Su có gáng dé thuc hién cho bàn thán và cho moi nguoi. Su 
dà tu phung hién cho nhán loai. 


Here's my address to contact: 
Ashin Kelasa 
Thitsarmyain Tawya 
(The voice of truth forest Monastery) 
Myain Village 
Ywarngan Township 
Southern Shan State, Myanmar (Burma) 
Đây là dia chỉ của Su dé liên lạc: 
Đại Đức Kelasa 
Thitsarmyain Tawya 
(Chân Âm Sâm Lâm Tu Viện) 
Làng Myain 
Thị Xã Ywarngan 

Bang Shan Nam Phương, Xứ Miễn Điện (Burma) 


261 


My base address is: 
Ashim Kelasa 
Mahaeandhayon Monastery 
Amarapura, Mandalay 
Myanma (Burma) 

Tel: 095-2-70735 
Dia chi só tat cúa Su là: 
Dai Đức Kelasa 
Tu Vién Dai Neàn Huong 
Amarapura, Thành Phó Mandalay 
Xú Mién Dién (Burma) 


262 


LOI PHUC NGUYÊN CỦA DICH GIÁ 


. Do Quả Phước Báu của Thiện Công Đức trong việc phụng su Dao 
Pháp, xin nguyện làm Nhân Duyên đến Đạo Quả và Níp Bàn (Idam me 
puññam nibbãnassam paccayo hotu). 

Xin thành kính hồi hướng Quả Phước Báu thanh cao này đến tất cả 
Chư Thiên, Ngài Vua Trời Đề Thích Sakka, các Ngài Tứ Đại Thiên Vương 
và tất cả Chư Thiên ở khắp mọi nơi. 

Xin hồi hướng phần Thiện Công Đức dịch thuật các bài kinh điển này 
đến Cửu Huyền Thất Tổ, Nội Ngoại hai bên, Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng 
dáng hay biết Quả Phước Báu thanh cao này, mà ở trong Cối Giới nào cũng 
được hưởng Cảnh Quả Phước như ý nguyện an lành. 


ÔngNội: Huỳnh Trọng Lương 
Bà Nội: Lương Thị Nho 

Ông Ngoại: Nguyễn Văn Hinh 

Bà Ngoại: La Thị Sáng 

Cha: PhassoHuỳnh Công Yến 

Mẹ: Tilin? Nguyễn Thi Tứ 

Cha Chồng: Nguyễn Đăng Minh (Pháp Danh Tâm Đạt) 
Mẹ Chồng: Nguyễn Thị Hồng Vân 
Cô Tư: Huỳnh Ngọc Diệu 

Cô Bảy: Huỳnh Ngọc Anh 

Chú Mười: Huỳnh Công Ninh 
Cậu Năm: Nguyễn Văn Điển 

Cậu Sáu: Nguyễn Văn Quá 

Chị: DhammikaHuynh Ngọc Diệp 
Chi: Nandi Huỳnh Ngọc Nhung 
AnhNăm: Huỳnh Công Ân 

Em Chóng: Nguyén Kién Trung 


Xin thành kính chia sé Quà Phuóc Báu này dén: 
Chi: Cintã Huynh Kim Chi 

Em: Mayá Huỳnh Ngọc Mai 

Em: Lilà Huynh Ngoc Lan 


263 


Cüng dén tát cà thán bàng quyén thuóc cón dang tai tién, nguyén cho 
tất cả sớm mau được hưởng Cảnh Quả Phước nhu ý nguyện trong Hồng Ân 
Tam Bảo. 

Xin nguyện cho các Quy Phát Tử hữu duyên, các bậc Thiện Trí Thức, 
Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ đang trên con đường tu tập, sớm mau thành đạt 
Quả Phước Báu như sở cầu sở nguyện, và sớm mau thành đạt Đạo Quả và 
Níp Bàn, giải thoát khỏi mọi trầm luân sinh tử luân hồi. 


Thành kính và mong thay ! 
Virginia, An Cư Kiết Vũ Năm Tân Sửu, Năm 2021 / Phật Lich 2565 
Dayã Huỳnh Ngọc Đính 
——— m 00000------------------ 


264 


CATUDDISA SANGHA VIHÁRA 
BAN TU THU TÚ PHƯƠNG TÁNG TỰ 


|. 5044 OLD SHIPPS STORE ROAD. BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN TÓNG KINH SÁCH 


Tu Nữ Khantimà Tịnh Nhẫn 

Cô Nguyễn Thị Tâm 

Cô Nguyễn Thị Mai 

Cô Mindy Nguyễn (Mettà) & Anh Trương Văn Nhân 
Gd. Anh Tuân Nguyễn & Cô Huyền B. Lê 

Gd. Trương Thùy Oanh & Dương Thái Bình 

Gd. Hoàng Chương & Tường Vân 

Gd. Phi Trương & Hảo Trương 

Gd. Thùy Cơ & Đức Diện 

Anh Thư & Thu Thảo 

Hồ Thu Phương 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Công Tăng Hoa/Công Tăng Huyền 

Cô Trâm Mc.Carthy (Tâm Báo) 

Cô Bửu Hương Brewster (Binh Ngoc) 

Cô Ruth Nga Nguyễn 

Gd. Thiện Kim & Diệu Mỹ & Cháu Yên So 

Bác Sỹ Hoàng Đình Hiển & Cô Thanh Tịnh (France) 
Gd. Lê Văn Định & Pham Thị Nga 

Gd. Lê Ái Cơ & Phạm Hữu Dat 

Gd. Lê Thị Phượng & Thạch Xuân 

Gd. Thomas V Lê & Trần Nhựt Viên 

Gd. Lê Tám Trọng Nghĩa & Bùi Thi Thu Cúc 

Lê Thị Minh Trang & Lê Minh Nghiêm 

Nguyễn Thị Tường An 

Gd. Trần Thị Phương & Michael Harding 

Ga. Cô 6 Cannie Thạch 

Cô Cinta Huỳnh Kim Chỉ 

Cô Huỳnh Ngọc Đính & Nguyễn Huỳnh Việt Khôi 
Cô Huỳnh Ngọc Mai 

Gd. Cô Huỳnh Ngoc Lan & Sujatãä Nguyễn Hồng Ân 
Gd. Trần Đỗ Kim Anh & Trần Quang Nghĩa 


Gd. Tôn Nữ Các Phương(Tâm Thiện) & Phạm Quang 


Cô Ngọc (Bạn Cô Tâm Thiện) 
Nhóm Phật Tử Đạo Tràng Từ Nghiêm, Germany: 


[Đinh Thị Xuân Thảo (Tịnh Hạnh), Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) 


265 


$530.00 
$100.00 
$400.00 
$700.00 
$200.00 
$1,100.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$200.00 
$1,000.00 
$100.00 
$200.00 
$400.00 
$400.00 
€400.00 
$200.00 
$600.00 
$1,000.00 
$1,750.00 
$300.00 
$200.00 
$100.00 
$700.00 
$350.00 
$230.00 
$300.00 
$100.00 
$350.00 
$300.00 
$1,400.00 
$500.00 


Nguyén Mai (An Khang), Nguyén Thi Tuyét (Hanh Giác), Thu Cromme 
(Thé Án), Nguyễn Thanh Thủy (Tuệ Giới) ;Lwong Ngoc Yén (Pháp Nguyén), 
Nguyén Thi Ngoc Thanh (Tir Diễm),Nguyễn Thị Hiếu, Trần Xuân Hanh, 


Huỳnh Thúc Trần] 

Anh Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) (Germany) 

Cô Lý Hồng Liên & Lê Xuân Tảo 

Gd. Lý Thủy Tiên & Phan Văn Hội 

Nhóm bạn Cô Ly Thủy Tiên trong tiệm Angles Nail (Maryland) 
Gd. Cô Lệ Hoa (Thu Hồng Lương) (South Carolina) 

Bà Nguyén Thi Tám (Huệ Tám) 

Trần Quy (Điệu Tám) 

Bà Trwong Thi Su (Thanh Ngoc) 

Gd. Có Nguyén Ngoc Hoa (Tinh Nhân) & Anh Nguyễn Đức 

Gd. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt &Phạm Cám Vân (Điệu Giác) 
Cô Kim Phạm 

Gd. Huỳnh Ngoc Táy (Minh Phuong) & Huynh Lan (Diéu Tuyét) 
Gd. Huynh Thi Diém Trang & Lë Quóc Báo 

Gd. Huỳnh Thị Ngọc Bích & Lai Ngọc Cường 

Gđ. Tony Huỳnh Ngọc Anh + Nguyễn Thị Yến 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 


266 


$3,000.00 
€400.00 
$100.00 
$300.00 
$370.00 
$1,400.00 
$50.00 
$50.00 
$100.00 
$1,100.00 
$1,400.00 
$850.00 
$600.00 
$200.00 
$200.00 
$200.00 


Kinh Sách dá được in án và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BÁO (500 QUYÉN) 

2) NHÜNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÁO JATILA (1000 QUYÉN) 
3) CHÚ GIẢI BÓ PHÁP TU - PHÂN TÍCH (1000 QUYÉN) 

4) TÓNG HOP NÓI DUNG VÓ TY PHÁP 


4 TẬP I- CHƯƠNG I, II & III (1000 QUYỂN) - TÓNG HỢP TÂM, TÂM SỞ & 


LINH TINH 
4 TẬP II - CHUONG IV (200 QUYÉN) - LỘ TRINH TÂM ° 
TẬP II - CHUONG IV (TÁI BÁN LẦN THỨ II) (50 QUYÉN) 
$ TẬP III - CHUONG V (QUYÉN I - QUYÉN II - QUYÉN III (100 QUYÉN)) - 
TÓNG HOP THOÁT LY LÓ TRINH 
+» TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TÓNG HỢP PHÁN TÍCH SẮC PHÁP 
(100 QUYÉN) | l 
$ TÂP V - CHUONG VIII (QUYÉN I - QUYÊN ID - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(100 QUYÉN) 
5) GIÁO ÁN TRUONG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TÀP I (500 QUYÉN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYÉN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BÁN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
9) KINH KIÉT TƯỜNG (500 QUYÉN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BÁN (200 QUYÉN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRON BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYÉN) 
12) AN TINH THÙ THÁNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU PHÁT - TẬP I (300 QUYÉN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU PHẬT - TẬP I - PHÂN I - CHÚ MINH I 
(200 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHU PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH II 
(200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
17) PHẬT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIÉM HẠNH PHÚC (100 QUYỂN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMÁT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SƯU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 
21) SƯU TẬP PHÁP IV - Y NGHĨA LỄ DONTA VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V- Y NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HỢP 
(100 QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 


267 


24) MỘT SU TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN 
“NĂM PHÚT” (100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THỨC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & TỨ SINH HOẠT BỔ PHẨM 
(100 QUYÉN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHÁN I - CHÚ MINH III 
(100 QUYỂN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBANA (100 QUYỂN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
30) XIÉN THUẬT PHÁN TÍCH KINH (100 QUYÉN) 
31) CHÁNH TANG VÓ TY PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 
* PHÁT THÚ - Quyển Thứ 40 (100 QUYÉN) 
32) NHÜNG PHÁP THOAI CÜA NGÀI KUNDALA (100 QUYÉN) 
33) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG(Quyển Thứ 85/91)(100QUYỂN) 
34) PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIÁ (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


4 VÔ TY PHÁP ĐỐI VỚI NHÜNG THIỀN GIÁ (100 QUYỂN) 

* TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP VI - CHUONG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA (100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI THANH TINH ĐẠO (100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI ĐẠI NIÊM XÚ (100 QUYỂN) 

$ CHÁNH TANG VÔ TY PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TU & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 

2) PHÁN TÍCH & CHÜ GIÁI (100 QUYÉN) 

$ GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP II (500 QUYÉN) 

% GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP III (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ II)(500 QUYÉN) 

% TIẾN TRINH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 

GIỚI ĐỨC HIỀN GIÁ KINH (100 QUYỂN) 

€ BÁO TANG TRÍ TUỆ PHẬT GIÁO (100 QUYÉN) 

$ ĐẠO HÀNH LAI ĐÁO NÍP BÀN (100 QUYÉN) 


Fok 2k dt 3 k đt sk k 3k Ë dc dc R Ë k k sự ok k k k k k ức 


268 


